TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO 
TẠNG KINH ( NIKÀYA ) 


-_ thi Hóa 
TRƯỜNG BỘ KINH 
(Dìgha Nikàya ) 


TẬP I 
tt %*®% 


Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂẦU 
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàii 


Chuyền thê Thơ : 
Giới Lạc MAI LẠC HÒNG 


( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ ) 
Email : honglacmai I @yahoo.com 


Khởi soạn : 09.09.2009 
Xong TậpI : 05.05.2010 
Hoàn tất thi-hóa TRƯỜNG BỘ KINH : 
15. 07. 2011 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


.... Tôi xem thư và xem một số đoạn thơ Song 
thát lục bát trong bản thảo. Tôi vô cùng cảm động 
và tán thản công hạnh của Đạo hữu. 


Đạo hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị- 
hiện độ sinh của đức Từ Phụ và không quên công 
đức hoằng hóa, giáo-dưỡng của chư vị Tôn Túc. 
Đạo hữu không e ngại về hoàn cảnh, khả năng, cô 
gắng chuyển văn kinh thành văn thơ dân tộc Việt 
cho người Việt dễ đọc dễ nhớ ! 


Chuyển văn kinh theo văn hệ Pali sang văn 
thơ vẫn Việt, rất khó trong những sự khó ! Khó 
ấy, Đạo hữu đã dẫn thân tạo thành, tôi mong mỏi 
và câu nguyện Đạo hữu sớm hoàn thành chí 
nguyện !... 

( Trích thư Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU 
05.02.2010 ) 


... Việc dịch kinh, Đạo hữu bình tĩnh, chắt lọc 
ngôn từ thi tứ cho điêu luyện để lưu lại đời sau 
tụng đọc. Hồi hướng công đức cho Đạo hữu. 


( Trích lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU 
trong Thiệp Xuân Tân Mão 2011 ) 


.. Thầy rất tán dương công đức Anh đã nhiệt 
tâm thi hóa Kinh Trường Bộ mà Hòa Thượng 
Minh Châu đã dịch. Đáy là một việc làm khó khăn 
cả vẫn thơ, chữ Đạo và giáo lý. Thi hóa Kinh của 
Anh ngắn gọn và nếu đem tụng Kinh Bộ thì rất lợi 
TUẾ cua 


( Trích thư Hòa Thượng THÍCH PHÁP NHÂN - 
18. 05. 2010 ) 


Thi Hóa TRƯỜNG BỘ KINH 


TẬP I 





MỤC LỤC 


Tên Kinh - Trang : 


* Phân Mở Đầu từ trang 001A đến 032A. 


1) Kinh PHẠM VÕNG ( Brahmajàla-sutta ) 
2) Kinh SA-MÔN QUÁ 
( Sàmannaphala-sutta ) 
3) Kinh AMBATTHA ( Kinh A-Ma-Trú ) 
4) Kinh SONADANDA (Kinh Chủng Đức ) 


5) Kinh KUTADANTA 
( Kinh Cứu-La-Đàn-Đầu ) 
6) Kinh MAHÀLI 


xkk>k 


8) Kinh KASSAPA ( Kinh Ca-Diếp ) 
9) Kinh POTTHAPÀDA 
( Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu ) 

10) Kinh SUBHA. ( Kinh Tu-Bà ) 

11) Kinh KEVADDHA ( Kinh Kiên Cố ) 

12) KinhLOHICCA_ (Kinh Lô-Già ) 

13) Kinh TEVLHHA ( Kinh Tam Minh ) 

* Kịch Thơ : “A-Dục Vương ” 
(Trang cuối 512 ) 


001 


059 
119 
171 


215 
253 


273 


311 
359 
391 
431 
463 
505 








Thi hóa toàn bộ Trường Bộ Kinh hoàn tất ngày 
15. 07. 2011 với tổng cộng gần 1.500 trang, nên chúng 
tôi chia làm 3 tập : 

.* Tập L có 12 Kinh : Phạm Võng (Brahmalàla) 
Sa-môn Quả (Sàmannaphala) ; Ambaftha (A-Ma-Trú); 
Sonadanda (Chủng Đức); Kutadanta (Cứu- la-đàn-đầu) ; 
Mahali ; Kassapa ; Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu); Subha 
(Tu-Bà); Kevaddha (Kiên Cố) ; Lohicca (Lô-già) ; 
TevU7a (Tam Minh) . 


* Tập II có 70 Kinh : Đại Bồn (Mahà Padàna) 
Đại Duyên (Mahà Nidàna) ; Đại Bát Niết Bàn 
(Mahà Parinibbàna) ; Đại Thiện Kiến Vương 
(Mahà Sudassana); Xà-Mï-Sa (Janavasabha); 

Đại Điển Tôn (Mahà Govinda) ; Đại Hội (Mahà 
Samaya) ; ĐẾThích Sở Vấn (Sakka Panha) ; Đại Niệm 
Xứ: (Mahà Satipatthàna) ; 7£ 7c (Pàyàs1). 


* Tập HH có 77 Kinh : Ba Lê (Pàtka) ; Uu-Đàm-Bà-La 
SưTử Hồng (Udumbarika Sìhanàda ) 

Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hồng (Cakkavatti 
Sìhanàda) ; Khởi Thế Nhân Bồn (Agganna) ; Tự Hoan 
Hý (Sampasàdaniya); Thanh Tịnh (Pàsàdika) ; Kinh 
Tướng (Lakkhana) Giáo Thọ Thi-Ca-La- Việt 
(Singàlovàda) ; A-Sá-Nang-Chi (Atànàtiya) ; Phúng 
Tựụng (Sangìt) và Thập Thượng (Dasuttara) . 





* Kính mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già cùng chư 
Thiện Hữu Trị Thức khi đọc toàn bộ “Thị hóa Trường 
Bộ Kinh”, xin hoan hỷ đối chiếu với nguyên bản dịch 
phẩm của Ngài Hòa Thượng Minh Châu - và xin lân 
mẫn chỉ dẫn cho chúng con những chỗ sai lầm. 
Xin đê đầu cảm tạ. 





Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * TMMLH_— 005A 


LỜI NGỎ 








- Namo Sakya Muni Buddhàya. 
Nhất tâm đính lễ Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu-Ni Phật. 
- Namo Thitasìlo Mahàtheràya. 
Kính lễ thượng Giới hạ Nghiêm Bồn Sư Hòa Thượng Giác Linh. 








- Ngưỡng bạch Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già. 
- Kính thưa mười phương chư Thiện Hữu Tri Thức. 


Đức Thế Tôn đã vì đại sự nhân duyên xuất hiện nơi cõi 
đời, để hướng dẫn chúng sinh Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật tri 
kiến, nên hàng Phật tử luôn ghi nhớ công ơn độ sinh cao cả 
của đắng Cha Lành. 


Chúng ta do thiếu phước duyên, sinh ra trong thời pháp 
nhược ma cường, lúc đức Thế Tôn Từ Phụ đã nhập Niết Bàn 
qua 25 thế kỷ. Như Ngài Huyền Trang khi chiêm bái thánh 
tích tại Ân Độ đã xúc cảm nghẹn ngào mà thốt ra lời than áo 
não : 

“ Phật tại thế thời ngã trầm luân 

Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt 

Áo não thử thân đa nghiệp chướng 

Bắt kiến Như Lai kim sắc thân ”. 
( Khi Phật còn tại thể thì ta đang đắm chìm trong biển khổ. Nay 
được thân người thì Phát đã nhập diệt từ lâu. Buôn túi vì thân này 
nhiều nghiệp chướng, không thấy được sắc thân quý báu của Như 
Lai ). 

Dù Phật đã không còn tại thế, nhưng. Ánh Đạo Vàng tỏa 
rạng khắp muôn nơi qua sự hoằng truyền Chánh Pháp của 
Lịch đại Tổ Sư, để kho tàng Pháp Bảo còn tồn tại cho đến 
ngày nay, với 6 lần Kết tập Tam Tạng qua nhiều thời đoạn. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * MMLH-— 006A 


Phật Giáo Việt Nam từ xưa vẫn sử dụng Tam Tạng bằng 
chữ Hán, nên các nhà sư bắt buộc phải biết Hán tự để đọc 
kinh sách, vì Tam Tạng kinh điển chưa được dịch sang Việt 
ngữ, ngoại trừ một số Kinh từ Hán Tạng được các vị Dịch sư 
thực hiện từ sau thời Chấn hưng Phật giáo. Còn Pàli Tạng thì 
hầu như chưa có. 


Nhưng rồi đại duyên lành đã đến từ Hòa Thượng Minh 
Châu sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ, đã phát 
nguyện phiên dịch Tạng Kinh từ Pàli Tạng ra Việt ngữ .Và 
đến nay Phật Giáo Việt Nam tự hào đã có Tạng Kinh tiếng 
Việt trọn đủ 5 bộ : Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, 
Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. 


Chúng con hết lòng ngưỡng phục và biết ơn công đức 
phiên dịch của Hòa Thượng MINH CHÂU, vì nhờ Ngài mà 
chúng con mới có thể tiếp cận được những lời dạy thâm thúy 
và siêu việt của Đức Thế Tôn. 


Bản thân chúng con, tài hèn trí kém, cũng không phải là 
nhà thơ, nhưng cảm nhận được ân đức độ sinh cao cả của 
đẳng Cha Lành và cảm niệm ân giáo hóa của Bồn Sư : cố Hòa 
Thượng Giới Nghiêm — nên ý tưởng báo đền ơn Phật, báo ân 
Thầy Tổ, mong muốn góp một viên gạch cho tòa nhà Chánh 
Pháp, giúp đem Pháp nhiệm mầu đến cho nhiều người để 
cùng được ân triêm pháp nhũ. 


Do duyên lành hội đủ, đến nay chúng con mới có cơ hội 
thực hiện được ý nguyện qua việc chuyển Trường Bộ Kinh 
sang thể Thơ đặc thù của Việt Nam là Song thất lục bát, từ 
bản dịch Việt ngữ của Hòa Thượng Minh Châu. 


Khi Phật còn tại thế, văn tự chưa được sử dụng đề ghi 
chép lời Phật, nên Đức Phật thường dùng lối trùng tụng : Một 
ý tưởng được Ngài nhắc lại ít nhất 3 lần. Sau khi Phật nhập 
Niết Bàn 3 tháng, Tôn-giả Đại Ca-Diếp ( Mahà Kassapa ) 
triệu tập Đại Hội Kết Tập Tam Tạng lần đầu, qui tụ 500 vị A- 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * TMMLH_— 007A 


La-Hán ; Tôn-giả Ưu-Ba-Ly ( Upali ) trùng tuyên Luật Tạng, 
còn Tôn-giả Ananda (A-Nan ) trùng tuyên Kinh Tạng. Các 
Ngài vì lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính Giáo Pháp nên 
không dám thay đôi một lời nào và giữ nguyên lỗi trùng tụng 
như khi Phật sinh tiền. Mãi đến kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ 
3, Đại Hội mới quyết định dùng lá buôn để ghi chép toàn bộ 
ba Tạng : Kinh, Luật, Luận ; nhưng vẫn không dám thay đôi 
ngôn từ. 


Do đó chúng con cô gắng chuyên sang thể thơ và giản 
lược những phần nào có thể. Thiết nghĩ với lối thơ đặc biệt 
Việt Nam này, sẽ khiến những lời dạy của Đức Phật trở nên 
gần gủi , đễ hiểu dễ nhớ hơn. 


Sự chuyên đổi từ văn xuôi sang thể thơ không phải là 
điều đơn giản, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc vì Ý kinh cao 
sâu khó diễn tả bằng ngôn ngữ thê gian ; mà còn bị hạn chế 
trong vần điệu của luật thơ bằng trắc, yêu vận, cước vận, trầm 
bình thanh, phù bình thanh ... Cũng có lúc đã phải vật lộn với 
chữ nghĩa như ở kinh Potthapàda số 8 vì ở đây nói về sự diệt 
tận các tăng thượng tưởng ; thô phù ngã chấp, ý sở thành ngã 
chấp, vô sắc ngã chấp... khiến sự tìm từ đúng ý để hợp vần 
không phải là dễ. 


Nhưng khi thực hiện việc chuyển thơ Kinh, chúng con vô 
cùng hoan hỷ và xúc động trước sự cao cả và lòng đại bị đại 
trí của đức Thế Tôn, mỗi một kinh có một nội dung phong 
phú khác nhau, nhưng vô cùng súc tích và thâm thúy. 


Khởi soạn vào ngày 09-09-2009 ; với chủ định góp phần 
để các vị học tăng, học ni và các Phật tử muốn tìm hiểu kinh 
tạng có thêm tài liệu tham khảo. Việc làm khiêm tốn của 
chúng tôi đã được sự quan tâm, khuyến khích của nhiều bậc 
Tôn Túc, nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu và 
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn, dù rất đa đoan Phật sự mà 
các Ngài cũng có thư khuyến tấn chân tình. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * TMMLH_— 00§A 


_ Đến 05-05-2010, chúng con đã hoàn tất cả thảy 12 Kinh 
đâu. “ Thi hóa Trường Bộ Kinh - Tập L” này hình thành từ 
12 Kinh nói trên. 


Đặc biệt kính xin Quý Ngài và Quý vị nên lưu ý là ở kinh 
số Ì (Phạm Võng) và kinh sô II (Kevaddha), đức Phật đã đề 
cập đến việc hình thành Phạm Cung ở cõi Trời Phạm Thiên 
và do đâu có vị Phạm Thiên, mà nhiều tôn giáo đã tôn xưng 
vị này là Thượng Đề, là đắng Sáng Tạo (từ giòng 8 trang 017 
đến trang 019 kinh Phạm Võng) và “tài năng” của đắng “toàn 
năng, toàn trí” Đại Phạm Thiên (từ giòng 15 trang 420 đến 
cuối trang 426 kinh Kevaddha). 


Chúng con thành kính trí ân Chư Tôn Đức Tăng Già 
nhiều nơi cùng các Thiện Hữu Tri Thức đã chân tình khuyến 
khích việc làm này ; cũng như công việc chuyển thơ Kinh 
được thành tựu nhanh chóng nhờ rất nhiều ở sự khích lệ , góp 
ý của những người thân nhất của chúng con là hiền thê 
Nghiêm Thủy Ngô thị Nam Phương và hai con : Nghiêm 
Tịnh Mai Phương Quỳnh và Tâm Hạnh Mai Phương Dung. 


Phần phước thanh cao này, chúng con xin kính thành hồi 
hướng đến Ân Sư : Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm, nguyện 
giác linh Ân Sư cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta-Bà để 
hóa độ chúng sinh và sớm viên thành chí nguyện chứng đạt 
Vô thượng Bồ đề. Hồi hướng cầu tăng phúc thọ đến Ngài 
Dịch Sư Kinh Tạng : Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh 
Châu. 


Cầu nguyện chư hương linh : Thân phụ Mai Văn Minh tự 
Lưu PD Phúc Phương, thân mẫu Nguyễn thị Khanh PD Diệu 
Khánh. nhạc phụ Ngô Ngọc Của PD Phúc Hải... cùng tất cả 
thân bằng quyên thuộc quá vãng của các vị Đạo Tâm hùn 
phước in quyên “ Thi hóa Trường Bộ Kinh , Tập I ” này, đều 
được sinh về cảnh giới An Lạc, bằng như nà. ở nơi an vui 
thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * TMMLH_— 009A 


Nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho các vị Ân nhân 
góp phần tạo thành ấn phẩm này đều được đầy đủ năm pháp 
chúc mừng : Sống lâu, dung sắc tươi đẹp, an vui, sức khỏe 
dồi dào và trí tuệ sáng suốt ( Ayu, vanno, sukham, palam, 
paññà ) và sở cầu như nguyện ( Yam yam icchitam, tam tam 
khippameva samicchatu ). 


Chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến hương linh 
chư vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn-sinh quá cố của 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong nước và hải ngoại ; nhất là 
có HTr. cấp Dũng : Như Tâm Nguyễn Khắc Từ (UV. Nghiên 
Huấn BHDTU) và có HTr. cấp Dũng : Nhật Thường Nguyễn 
Quang Tú (Trưởng BHD/ GĐPT Tỉnh Gia Định) là những 
bậc đàn anh khả kính đã hết lòng đìu dắt chúng tôi trong Tổ 
chức GĐPT. Cầu nguyện chư hương linh đều được vãng sinh 
về cảnh giới An lạc. 


Rất mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già ; mười phương 
chư Thiện Hữu Tri Thức cùng tùy hỷ trong công việc chuyên 
thơ kinh này, vì không phải cho riêng cá nhân ai, mà là lợi lạc 
khắp chúng hữu tình, nếu được phần nào thấu hiểu chánh 
pháp vi điệu của đắng Đại Giác Thế Tôn qua những lời thơ 
quê mộc mạc được diễn đạt với cả tắm lòng này. 


Cũng rất mong Quý Ngài và Quý vị chỉ dẫn những chỗ Sal 
sót , góp ý sửa chữa đề lần tái bản sau được thập phân tốt đẹp. 


Cuối cùng, xin thành kính nguyện đem chút ít công đức 
này, hướng về khắp tât cả, đệ tử và chúng sinh, đêu trọn thành 
Phật đạo. 

California, 09-09-2011 — năm Tân Mão âm lịch. 


Với tâm chân thành , 


Giới Lạc MAI LẠC HỎNG 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * TNMLH— 010A 


* Trích Lời Giới Thiệu của Hòa Thượng THÍCH 
MINH CHAU trong Trường Bộ Kinh Táp 3 (1972) 


.. Cho dịch và cho 1n các bản kinh Pàii, tôi không 
mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các Học giả, các 
Sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển thật sự 
nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìm 
hiểu những lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua 
những lập trường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua 
những xuyên tạc của những Học giả và những Phật tử 
muốn giải thích Đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của 
mình. Muốn chạy theo dục vọng thì giải thích kinh điển 
một cách dễ hiểu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dục 
vọng. Muốn giết người và muốn binh vực kẻ giết người, 
đạo Phật được giải thích như là có thể tha thứ và chấp 
nhận sự giết người. Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, 
lại giải thích đạo Phật viên dung vô ngại, chấp nhận mọi 
tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà thuyết nào cũng là 
Phật giáo được hết ! Muốn tránh những tai nạn trên, cần 
nhứt là phố biến những kinh điển thực sự nguyên thủy 
hay gần nguyên thủy nhất, để Phật tử được đọc thắng 
ngay kinh Phật, khỏi qua một ông kính màu nào. 


Đạo Phật cần những cá nhân Phật tử biết suy tư, biết 
phân tích, biết tự tìm hiểu, rồi xác nhận sự hiểu biết của 
mình, ngang qua sự hành trì, kinh nghiệm cá nhân. Đạo 
Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, 
theo một cách Ö ạt mù quáng, theo một cách thụ động 
nhắm mắt, hay tự mình bóp méo, xuyên tạc đạo Phật 
theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại Bát Niết 
Bàn, có ghi rằng : dầu chúng ta có nghe vị Tỷ Kheo nào 
nói tự thân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập L) * TMMLH-_— 0I1A 


Tọa, Thủ Chúng... nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật 
— đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đả kích, 
chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với Kinh, 
đối chiếu với Luật, có phù hợp mới được chấp nhận, 
không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận 
xét, tìm hiểu, suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta 
chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được 
đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên 
thủy nhất của đức Phật. Đó là nguyên nhân và động lực 
khiến tôi phải lo dịch và ¡in bản Trường Bộ Kinh này. 


* Trích Lời Giới Thiệu của Hòa Thượng THÍCH 
MINH CHẦU trong Trường Bộ Kinh Tập 4 (1972) 


. Phiên dịch Tam Tạng Pàli có một dụng ý khác 
quan trọng hơn. Trước năm 1952, Việt Nam chúng ta chỉ 
biết có một số Kinh Đại Thừa căn bản, như kinh Lăng 
Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, 
kinh Di Đà... dầu rằng chúng ta vẫn có Hán Tạng hết 
sức phong phú, nhưng ít người nghiên cứu. Các Kinh A 
Hàm, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo... cũng 
có được đề cập. Tuy có biết, nhưng không dám học vì 
theo 7⁄ Y, cần phải “y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu 
nghĩa kinh `”. 


Qua Tích Lan, chúng tôi được biết đến Tam Tạng 
Pàli, rất là phong phú, rất gần với lời dạy nguyên thủy 
của đức Phật, lại được phố biến rộng rãi ở năm châu. 
Qua Ấn Độ, được biết thêm Tạng Sanskrit, dồi dào và 
phong phú hơn cả Tạng Pàli, nhưng nguyên bản gần như 
mất hết cả, ngoại trừ vài chục bộ mới tìm lại được. Cũng 
may Tạng Sanskrit được dịch ra Tạng Tây Tạng và Hán 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập L) * MMLH-_— 012A 


Tạng, và nhờ vậy hai tạng dịch này là kho tài liệu khá 
đầy đủ cho nguyên tạng Sanskrit. Nhưng nếu Pàli là Tam 
Tạng vừa là nguyên thủy, vừa là của học phái Thượng 
Tọa Bộ (Theravada), Tạng Sanskrit phong phú hơn, là 
Tam Tạng cũng vừa là nguyên thủy, vừa thuộc nhiều học 
phái như Nhứt Thé Hữu Bộ, Đại Chúng Bộ, Đàm Vô 
Đức Bộ, Di Sa Tắc Bộ... và cũng vừa là tạng của Đại 
Thừa. Giá trị của hai Tạng dịch là như vậy, và Tạng 
Trung Hoa cũng có dịch một số kinh tạng Pàii, có thể do 
Ngài Pháp Hiền, thế kỷ thứ VI đem từ Tích Lan về. Nếu 
chúng ta muốn tìm đến Tạng nào hay Kinh nào có thê 
đại diện cho nguyên thủy, chúng ta chỉ cần so sánh Kinh 
Tạng, Luật Tạng Pàii và Kinh Tạng A Hàm và Luật 
Tạng các Học phái. Những điểm nào giống nhau, thời 
chúng ta có thê chấp nhận là Tạng Nguyên Thủy. Những 
điểm dị biệt có thể là do dị biệt lập trường của các Học 
phái. Cho dịch Trường Bộ Kinh này, chúng tôi không 
mong gì hơn là giới thiệu Tạng Pàli cho Phật tử và Học 
giả VN và cũng mở đầu một môn học mới, tức là môn 
Tỷ Giáo Học giữa Kinh Tạng, Luật Tạng Pàii và Tạng 
chữ Hán tương đương. Môn Tỷ Giảo Học này sẽ giúp 
chúng ta hiểu được thế nào là Tạng Nguyên Thủy của 
Phật Giáo. 


Có người sẽ cho, dịch Tạng Pàli là tuyên truyền cho 
Tiểu Thừa, phản lại tư tưởng Đại Thừa. Chúng ta nên 
chấm dứt ngay thải độ ngây thơ và buôn cười này. Đạo 
Phật không có Đại thừa, Tì ïếu thừa, không có Nam Tông, 
Bắc Tông. Đạo Phật gôm có một số giáo lý căn bản mà 
học phái nào cũng phải tôn trọng, một số pháp môn thiết 
yếu mà đệ tử Phật tử nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu 
không muốn lạc vào tà giáo, ngoại đạo. Cho dịch Tạng 
Pàli là chúng tôi muốn giới thiệu và tìm hiểu số giáo lý 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập L) * TMMLH-— 013A 


căn bản ấy và số pháp môn thiết yêu ấy. Những danh từ 
Đại thừa, Tiểu thừa, Nam Tông, Bắc Tông là những danh 
từ đẻ ra sau này đề phân biệt các học phái, và một học 
phái chỉ được gọi là học phái Phật Giáo khi nào học phái 
ây tôn trọng và trung thực với số giáo lý, số pháp môn 
căn bản ấy. 


Ngày nay, một nhà nghiên cứu Phật Giáo, phải biết 
đến Phật giáo Nguyên Thủy, phải biết đến Phật Giáo các 
Học phái và phải biết đến Phật giáo Đại Thừa, mới có 
thể có một cái nhìn đại thể về lịch sử tư tưởng Phật Giáo. 
Sau khi nắm được cái nhìn đại thể, vị ẫy có thể chọn lây 
một ngành nào, hay một pháp môn nào làm ngành 
chuyên môn của mình. Cho dịch Kinh Tạng Pàl, chúng 
tôi muốn giúp phân tài liệu nghiên cứu cho các nhà Học 
giả ấy để có thể biết đến Phật Giáo Nguyên Thủy và biết 
đến Học phái Thượng Tọa Bộ, một học phái có tiếng là 
bảo thủ nhất, trung thành với tư tưởng và lối sống Phật 
giáo Nguyên Thủy nhất, và là học phái duy nhất gìn giữ 
được gần nhự trọn vẹn cả ba Tạng giáo điển. 


Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta nhận thấy một chiều 
hướng mới đã bắt đầu sống dậy trong những nhà tìm 
hiểu tư tưởng Phật Giáo, một chiều hướng đi ngược lên 
Phật Giáo Nguyên Thủy, tìm hiểu những căn bản giáo lý 
mà phần lớn các học phái chấp nhận, giới thiệu một lối 
sống đích thực, đức Phật muốn giảng dạy cho các đệ tử 
để sống ngay với đời sống hiện tại, khỏi phải qua những 
phân ly các học phái, hay những mê tín, dị đoan, cuồng 
tín... đã dần dần xâm nhập vào Đạo Phật, làm mất bản 
chất thuần túy của Đạo Phật nghìn xưa. Hơn nữa, ngày 
nay người ta dần dần ý thức rằng chỉ có Đạo Phật 
Nguyên Thủy mới đáp ứng được những đòi hỏi của một 
thế giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo muốn được giới 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * TNMLH-— 014A 


trí thức trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuần 
với những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải 
giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi con người 
của con người ở thế kỷ thứ 20, 21 này. Chỉ có Đạo Phật 
Nguyên Thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi 
trên, và cho dịch tập Trường Bộ Kính này, chúng tôi 
nuôi dưỡng một hy vọng rất khiêm tốn, là giới thiệu 
được tới tay các Học giả và các Phật tử, một phần nào 
những lời dạy thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy 
nhất của Đạo Phật. 


* Trích lời dịch của Hòa Thượng MINH CHÂU 
trong Tập “ ĐẠI THỪA và sự liên hệ với TIỂU THỪA 
( Aspects oƒ Mahàyana Buddhism and 11s relafion to 

Hìnayàna Buddhisn của Nalinaksha Duft ) 
ấn hành năm 1971 ( Túi bản năm 1999 ). 


.. Đọc kỹ tiến trình tư tưởng Phật giáo, chúng ta sẽ 
thấy các Luận sư không vị nào là không muốn diễn đạt 
cho thật sự trung thành giáo nghĩa nguyên thủy của Đức 
Từ Phụ. Dầu cho sự diễn đạt đặt dưới nhiều quan điểm 
và khía cạnh sai khác, lồng vào những bối cảnh có thê 
nói là mâu thuần, nhưng chúng ta vân nhận thấy những 
sóng ngầm đồng nhất, thật sự nguyên thủy trong sự cô 
găng trung thành của các nhà Luận sư. Cho nên quan 
điểm của một số học giả Pàli cho rằng. những gì ngoài 
ba Tạng Pàii là ngụy tạo — vừa nguy hiểm, vừa nông nổi 
nếu không phải là lạc hậu. Nguy hiểm vì tự mình phủ 
nhận những cố gắng trung thành với đạo Phật nguyên 
thủy của các nhà Luận sư, như chúng ta đã thấy quá rõ 
ràng trong tập sách này. Nguy hiểm hơn nữa là chúng 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * MMLH-— 015A 


ta phủ nhận luôn những tỉnh hoa đạo Phát nguyên thủy 
do chính các nhà Luận sự khai thác và diễn đạt. Nông 
nổi và lạc hậu, vì ngày nay các nhà học giả Phật giáo 
phần lớn đêu chấp nhận một số tư tưởng Đại thừa là 
những tư tưởng của đạo Phát nguyên thủy và xác nhận 
chính trong Tam tạng Padli, được kiết tập trong một thời 
gian một vài thể kỷ. lẽ dĩ nhiên phải có những đoạn phi 
nguyên thủy xen kế vào. Nếu có nhà học giả nào chịu 
khó so sánh bốn tập A Hàm (T rung Hoa) với các tập Pàli 
Nikàya tương đương, các vị ấy sẽ thấy có nhiều đoạn 
văn A4 Hàm Trung Hoa lại nguyên thủy hơn các đoạn văn 
Pài:. 


Thái độ của một số Phật tử Đại thừa ngược lại xem 
những gì Tiểu thừa là thiển cận, nhỏ hẹp, không đáng 
học hỏi cũng là một thải độ nguy hiểm, nông nồi, nêu 
không phải là ngây thơ, phản trí thức. Nguy hiểm vì tự 
nhiên phú nhận ba Tạng Palli, bốn bộ A4 Hàm và các Luật 
tạng, những tỉnh hoa tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất 
của lời Phật dạy. Và làm vậy chúng ta mắc mưu các 
nhà Bà-La-Môn Giáo đã khôn khéo loại bỏ ra ngoài 
Phật giáo những tỉnh hoa của lời Phật dạy, bằng cách 
gán cho danh từ “Tiểu Thừa”. Nông nổi và ngáy thơ, 
vì thật sự danh từ Tiểu thừa và Đại thừa không được tìm 
trong ba tạng Pàii và bốn bộ A Hàm và chỉ là những 
danh từ được tạo ra về sau. Hơn nữa, tìm hiểu quá trình 
lịch sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta chỉ có thể hiểu được 
tr trởng Đại thừa sau khi chúng ta từn hiểu được tư 
tưởng nguyên thủy. Loại bỏ tư tưởng nguyên thủy để tìm 
hiểu tư tưởng Đại thừa cũng như thả môi bắt bóng, và 
bắt bóng ở đây là bắt bóng tà ma ngoại đạo, mới thật sự 
nguy hiểm hơn. 


Các nhà gọi là Đại thừa cân phải xác nhận một sự 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * TMMLH-— 016A 


thật lịch sử, là các nước Tiểu Thừa chống giữ sự xâm 
nhập của ngoại đạo tà giáo kiên trì và hữu hiệu hơn các 
nước Đại Thừa. Lý do chính là tư tưởng Đại thừa và tà 
giáo ngoại đạo nhiều khi cách xa chỉ có gang tắc, và 
nhiễu nhà tự cho là Đại thừa lại sẵn sảng bước qua biên 
giới ấy. 

Ngày nay, với sự tiến triển của khoa Phật học và 
ngôn ngữ học, các sinh viên Phật khoa cũng như những 
ai muốn thật sự tìm hiểu thế nào là nguyên thủy Phật 
giáo, cần phải có một căn bản Phật học toàn diện các học 
phái, kê cả Nguyên thủy, Tiểu thừa và Đại thừa, cũng 
như cần phải hiểu biết các cô ngữ Sanskri, Pàl, Tây 
Tạng ngữ. Hán ngữ — nếu không muốn nói đến các sinh 
ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật... 


Vạn Hạnh, ngày mùng 3 tháng 2 năm 197] 
Người dịch : Tỷ Kheo THÍCH MINH CHÂU 
Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Saigon. 





* Chúng tôi đang tiếp tục chuyển thơ Kinh TRUNG BỘ. Bộ 
này gồm các Kinh ngăn, tắt cả có 152 Kinh, nên chúng tôi sẽ 
post lên mạng để phổ biến đến các vị muốn tham khảo Tạng 
Kinh. Xin Quý Ngài và Quỷ vị hoan hỷ. 

* Cả 34 Thơ Kinh ( 3 Tập) cũng đã được post lên các Trang 
Mạng PG : “Thư Viện Hoa Sen” (Mỹ), “Trang Nhà Quảng 
Đức” (Úc) và “Đạo Phật Ngày Nay” (VN). 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tâp I MLH - 013 





GIÁ0-HỘI PHẬT-GIÁ0 VIỆT-NAM TRÊN-THẾ-0IỚi 
W0RLD VIETNAMESE RUDDHIST 0RDER 
0RD0RE. ñ0UD0HIQUE VIETNAMIEN M0NDIAL 


197 Nhe Parthenadix, Afemtreel, QC. fE2K-.tS.1, (nnướia, Hải :( S41 533.Ñ132 
À1 le thư ớt FXt, AIcuHrfal, QC, H3Á-£, € nhala, Từi & Eua : tỶt 1) 21-95 -14 


“Tổ-Đình 'Uừ-Quang, ngày 5 thíng 2 năm 2010 
Thư gửi : Đạo-hữu Mui-lxac-Hồng 
Oiarden Grove, CA LISA 
"Pha Đạo-HữU, 


Từ tháng 11.2009 cho tời ngày 25.1.2010, tồi đi chiếm búi Phật- 
tích tại Ẩn-Độ và hoằng pháp tại Úc, nên vấng mặt tại Tổ-Đình Từ- 
Quang, 

Vẻ Tổ-Đình 'Fữ-Quang, tôi mở phong thư của Đạo-hữữu gửi, gồin 
một lá thư và bản thảo, chuyển thư về bạt kinh trong "Trường Bộ Kinh. 

“Tôi xem thư và xem một số doạn thơ song thất lục bát trong bản 
thảo. Tôi vô cùng cắm động và tán thần công hạnh của Đạo-hữu. 

Đạo-hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị-hiện độ sinh của đức 
'Từ-Phụ và không quên công-dức hoầng-hóa, giáo-dưỡng của chư vị Tôn- 
Túc. Đạo-hữu không e ngụi vể hoàn-cảnh, khả-nãng, cố gắng chuyển 
vấn kinh thành văn thơ dân-tộc Việt, cho người Việt dễ đọc và dễ nhớ ! 

Chuyển văn kinh theo văn-hệ Pali sang văn thơ vấn Việt, rất khó 
trong những sự khó ! Khó ấy, Đạo-hữu dã dấn thân tạo thành, tôi mong 
mỏi và cầu nguyện Đạo-hữu sớm hoàn-thành chí nguyện ! 

Xuân Canh-ẩn sắp tới, cầu nguyện Tam Bão từ-bi giu-hộ Đụo- 
hữu dẩy dủ sức khỏe, nghị-lực trong lý-tưởng của mình và cầu cho gin- 
đình Đạo-hữu dược an vui, nhiều điểu tốt đẹp như ý 








Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU - Viện Chủ Tô Đình 
Từ Quang ( Montréal, Canada), Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo 


Việt Nam trên Thế Giới . Nguyên Viện Trưởng đâu tiên của 
Viện Hóa Đạo - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhát. 











GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẺ GIỚI 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 
ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL 
1978 Rue Parthenais, Montréal QC. H2K 3§S3 Canada .Tel: (514)525.8122 


Tổ Đình Từ Quang, ngày 5 tháng 2 năm 2010 


Thư gửi : Đạo-hữu Mai-Lạc-Hồng 
Garden Grove, California USA 
Thưa Đạo-Hữu, 


Từ tháng II1.2009 cho tới ngày 25.1.2010, tôi đi 
chiêm bái Phật tích tại Ân-Độ và hoăng pháp tại Úc , nên 
văng mặt tại Tổ-Đình Tù-Quang . 

Về Tổ-Đình Tù-Quang, tôi mở phong thư của Đạo - 
hữu gửi, gồm một lá thư và bản thảo, chuyển thơ về ba 
kinh trong Trường Bộ Kinh . 

Tôi xem thư và xem một số đoạn thơ Song thất lục 
bát trong bản thảo. Tôi vô cùng cảm động và tán thán 
công hạnh của Đạo-hữu. 

Đạo-hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị-hiện độ 
sinh của đức Tù-Phụ và không quên công-đức hoăng- 
hóa, giáo-dưỡng của chư vị Tôn Túc. Đạo-hữu không e 
ngại về hoàn cảnh, khả năng, cô gắng chuyển văn kinh 
thành văn thơ dân-tộc Việt, cho người Việt dễ đọc và dễ 
nhớ ! Ộ 

Chuyển văn kinh theo văn-hệ Pali sang văn thơ vân 
Việt, rất khó trong những sự khó ! Khó ã .ây, Đạo-hữu đã 
dẫn thân tạo thành, tôi mong mỏi và cầu nguyện Đạo- 
hữu sớm hoàn-thành chí nguyện ! 

Xuân Canh Dần sắp tới, cầu nguyện Tam Bảo từ-bi 
gia-hộ Đạo-hữu đầy đủ sức khỏe, nghị-lực trong lý- 
tưởng của mình và cầu cho gia-đình Đạo-hữu được an 
vui, nhiều điều tốt đẹp như ý . 


Nay thư 
(016B) Hòa-Thượng Thích- Tâm-Châu 








GIÁO HỘI TĂNG GIÁ NGUYÊN THỦY VIỆT NAM HAI NGOẠI 
LIÊN HOA TỰ VIỆN 
2014 Rose St. Irving, Texas 75061 


II lw‹ « TRo s6 
\Ì#%« v= Đạy 6 (WNAL ân 265, 
_œ đu Củ WAjMMf bà. 
P#AL \è 4°% +Ô (Âu, CÀ t^ 
các Tin va cw Am. _08/ 
w~ Nước vA z4 l j=. kớii Sa 

TẢ, Rẻ +1& đuLb» Cu AML 

ba ÂU “â?. w0;sL +4, v -ủa, 
ke X À° tNa X\xs Tu 
WvwJ} ca À§ d¿¿ ^ “XeMdC 
Vu -. \<4 \#hem Ca vầu n 
xe W 4m £ - \ei đa |Á„ệ 
tưăy Ñsx vợ ¬ ve wvöu 42, 
la: S 1N %4L ˆ. ‹h¿,, ¬ 
$ d/ ri Ấn Âm đài S tây tấu ÁN 
Về ưI l VẤC TAY 
_... TNG # XS %« 
Vu 4 : Nước CRủ a2l¿ Mã 4 
Vi Àá^4 Vi t tủ tư all 'ta đan 
(4u, CbuÀ BAO ấi aa?- c2 va an 
s + The ~ TẾT la K2 Xy 


c N bê 
H8 Ống ý xên bà “&, 


h2... 
v_ lì Tin 


ñ=» Càx vn 2 quên tủc 


Ghế bé GA y In _ 
(U„é. AM 
¬ —rW›jto 


L_ MLH-015 | 


Thi Hóa Trường Bô Kinh ( Tập I ) * MLH-— 016A 


GIÁO HỘI TĂNG GIÁ NGUYÊN THỦY VIỆT NAM HÁI NGOẠI 
LIÊN HOA TỰ VIỆN 
2014 Rose St. Irving, Texas 75061 





Anh chị Mai Lạc Hồng quý mến, 


Nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2634 , Thầy thành tâm cầu 
nguyện Đức Phật Tô gia hộ cho Anh chị và các cháu 
được vạn sự an lành, may măn và tinh tân mãi . 


Thầy rất tán dương công đức Anh chị đã nhiệt tâm 
thi hóa Kinh Trường Bộ mà Hòa Thượng Minh Châu đã 
dịch . Đây là một việc làm khó khăn cả vân thơ, chữ Đạo 
và giáo lý . Thi hóa Kinh của Anh ngắn gọn vả nêu đem 
tụng Kinh Bộ thì rất lợi lạc. 

Sở dĩ Thầy hồi đáp thư cho Anh chậm vì Thầy đang 
lo 7 mẫu đất ở thành phố Arlington để xây Tu Viện Giới 
Nghiêm (Thitasilo MahàVihara). Hiện Tự Viện Liên Hoa 
đang làm chủ miếng đất đó và đang lo thủ tục xin phép 
để xây dựng. Anh chị cầu nguyện cho Phật sự này sớm 
được thành tựu . 

Vài hàng thăm Anh chị, chúc Anh chị và bửu quyến 
được nhiều an vui, hạnh phúc . 


Thích Pháp Nhẫn 
18/5/10 








Chú thích : 
Trang trước là Thủ bút của Hòa Thượng THÍCH PHÁP NHÂN, 
Viện Chủ Liên Hoa Tự Viện ( Irving, Texas ), Tiến-Sĩ Phật Học 
Đại Học Ấn Độ - Phó Tăng Thống đặc trách Điều Hành 
Giáo Hội Tăng-Già Nguyên Thủy Việt Nam tại Hải Ngoại. 
Ngài cũng là Trưởng đệ tử của Có Hòa Thượng Giới Nghiêm 
(Đệ Tam Tăng Thông Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam) 








Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * TMMLH_— 021A 


XIN LƯU Ý 


VẺ VIỆC PHIÊN ÂM PHAN NGỮ PALÌ 


- Kính bạch Quý Ngài. - Kính thưa Quỷ vị. 


Theo ngu ý của chúng tôi, trong văn phạm Pal, 
những mẫu tự cuối của từ nguyên mẫu sâm : A, 7i. 
U,Ù,1ÌE,O thì những mâu tự không có kỷ hiệu 
dấu ngang (giống nhự dấu Xi đêu đọc giọng 
ngắn và như có dấu sắc : á, ú, í. Còn à, ù, ìÌ, e, o 
được đọc giọng đài và phát âm n t3 110,1 si46 s0 !Gsy 
của tiếng Việt, nên chúng tôi xin mạn phép sử dụng 
phiên âm tùy chỗ, khi dùng như có dấu sắc, khi dùng 
như không dấu. 


Vi dụ : Chữ Magadha, đọc theo lỗi bình thường 
là : Ma-ga-tha, nhưng theo đúng văn phạm Palì phải 
đọc Má-gá-thả (giọng ngăn). 


Do đó xin quý Ngài và quý vị không ngạc nhiên 
khi thấy tại sao một danh từ lúc ghỉ có dấu sắc, lúc 
lại không có dấu cho hợp vẫn. Ví dụ như trong phần 
mở đâu kinh Phạm Võng, tên thanh niên ngoại đạo 
Brahmadafta có khi được phiên âm là Bram-Ma- 
Đáf-Tá, có đoạn lại ghỉ là Bram-Má-Đát-1a. 


/ Cũng theo văn phạm Pall, không những động từ phải 
chia, mà danh từ cũng được chia theo cách ( thay vì 
phải dùng mạo từ như trong văn phạm Pháp-văn hay 


Thi Hóa Trường Bô Kinh Tập I * TMMLH-— 022A 


Anh-ngữ), mỗi từ nguyên mẫu gọi là karanta được chia 
theo một bảng khác nhau. 

Vĩ dụ các danh từ nguyên mẫu : magga ( con đường — 
thuộc ä karanta ), hatthi (con voi — Í karamita ), Phikkhu 
(vị T)-khưu hay Tỷ-Kheo — ú karania) .. . đếu được chia 
với số íf (ekavacana) hay số nhiêu (bahuvacana) theo 8 
cách như : Chủ cách, đối cách, sở hữu cách, sở dụng 
cách, xuất xử cách, hô cách... 

Một ví dụ khác : Từ nguyên mẫu Bhikkhu, trong Tạng 
Palì thường thấy từ : Bhikkhave ! ( Này các Tỷ Kheo !) 
đây là thể hô cách ]. 


Ngưỡng mong chư Tôn Đức và chư Thiện-hữu Tri- 
thức hoan hỷ thê tất cho những lôi lâm nêu có. 


Kính ghi, 








Vì nội dung Kinh thứ 7 — JALIYA giống 
Kinh Mahàl, nên Ngài Hòa Thượng 
Minh Cháu không dịch kinh này. 

Do đó kế tiếp Kinh Mahàli số 6 là Kinh 
KASSAPA mang số 8, cho đến Kinh 
TEVIJJÀ ( Tam Minh ) mang số 13 
tuy tất cả chỉ có 12 Kinh. 








NGUYÊN VĂN 


- Kính lạy đẳng Tam giới Đạo Sư, Tứ sinh Từ Phụ, 
Điêu Ngự Bôn Sư Thích Ca Mâu NI Thê Tôn. 


Đệ tử chí thành đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo : Vô thượng 
Tôn Phật, Vì diệu Chánh Pháp, Thanh tịnh Tăng-Gnà. 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nè, tham 
giận kiêu căng, si mê lầm lạc, nên mãi trôi lăn trong 
vòng sinh tử. Nhưng có được chút duyên lành gặp được 
Chánh Pháp vi diệu nhiệm mầu do đâng Thiên Nhân Sư 
Đại Giác Thích Ca Mâu Ni giáo truyền. Lại gặp được 
Minh sư dẫn dắt để biết đường ra khỏi rừng mê. 

Nay đệ tử đem hết lòng thành hướng về đẳng Thích 
Tôn Từ Phụ cùng mười phương chư vị Thánh Hiền 
Tăng, khẩn cầu sám hối tất cả tội lỗi kế từ vô thi cho đến 
ngày nay, do thân, khẩu, ý mê lầm tạo tác. 


Đệ tử không ngại tài hèn trí mỏng, phát nguyện 
chuyển thơ Kinh Trường Bộ, không khỏi lo âu vì sợ 
ngôn từ thô vụng, ý cạn lời quê có thể lầm sai thánh ý, 
sai lạc Phật ngôn. Nhưng với tâm chí thành tha thiết, 
hướng về đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn - với niềm tôn 
kính vô biên, với sự biết ơn vô hạn trước công đức độ 
sinh cao cả của Ngài, cầu mong thiện sự này sẽ được 
viên thành mỹ mãn. 

Đệ tử nguyện đem chút ít công đức này, chí thành hồi 
hướng đến chư vị Tổ Sư Hòa Thượng tiền bối hữu công 
trong việc hoằng truyền Chánh Pháp ; đến Ân Sư và cha 
mẹ. Cùng hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh đều 
được ân triêm hồng ân Tam Bảo để được vô lượng an 
lành và trọn thành Phật đạo. 


Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo 
tác đại chứng mình. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tập I * MLH_— 024A 


TÁN THÁN TAM BẢO : 

PHẬT là đẳng Toàn Tri Diệu Giác 
PHAP lưu truyền lợi lạc Nhân Thiên 
TANG Gñà hòa hiệp, tịnh thiên 
Quay về nương tựa, cần chuyên tu trì. 
NHÁT TÂM ĐÍNH LẺ : 


: I. Namo Buddhàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hệt thảy chư Phật. 


2. Namo Dhammàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hết thảy Tôn Pháp. 


Ỹ 3. Namo Sanghàya:. 
Kính lễ 10 phương ba đời hệt thảy Hiên Thánh Tăng. 


4. Namo Dìpamkaram Buddhàya : 
Kính lê Quá khứ Nhiên Đăng Phật. 
s. Namo Vipassì Buddhàya : Kính lễ Tỳ-Bà-Thi Phật. 
6. Namo Sìkhi Buddhàya : Kính lễ Thi Khí Phật. 
7. Namo Vessabhù Buddhàya: Kính lễ Tỳ-Xá-Phù Phật 


8. Namo Kakusandham Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Lưu-Tôn Phật. 


9. Namo Konàgamanam Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Phật. 


10. Namo Kassapam Buddhàya : Kính lễ Ca-Diếp Phật. 


-_ 11. Namo Sakya Muni Buddhàya : 

Kính lê Hiện tại giáo truyện Thích Ca Mâu-NI Phật. 
12. Namo Metteya Bodhisattwa : 
Kính lễ Vị Lai Phật Di-Lặc Bô-tát. 


13. Namo Aññà Kondaññam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhất Hạ Lạp A-Nhã Kiều-Trằn-Như Tôn Giả. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * MLH —- 025A 
14. Namo Mahà Sariputtam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Xá-Lợi-Phất Tôn Giả. 

15. Namo Mahà Moggallana Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thân Thông Ma-Ha Mục-Kiên-Liên Tôn Giả. 
I6. Namo Puññà Mantaniputtam Sàvakàya : Kính lễ Đệ 
nhât Thuyêt Giáo Phú-Lâu-Na (Mãn-Tờ-7) Tôn GIả. 
-_ 17. Namo Dpalì Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhât Trì luật Ưu-Ba-L¡ Tôn Giả. 
18. Namo Mahà Kassapam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đầu Đà Ma-Ha Ca-Diếp Tôn Giả. 
19. Namo Mahà Kaccayànam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Luận Nghị Ma-Ha Ca-Chiên-Diên Tôn Giả. 
20. Namo Anuruddham Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Nhãn A-Nậu-Lâu-Đà Tôn Giả. 
21. Namo Anandam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đa Văn A-Nan-Đa Tôn Giả. 
22. Namo Rahulam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Mật Hạnh La-Hâu-La Tôn Giả. 
23. Namo Subhuti Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Giải Không Tu-Bô-Đề Tôn Giả. 

24. Namo Revatam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Thiên Định Ly-Bà-Đa Tôn Giả. 
25. Namo Sivali Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Phước Đức Si-Va-Li Tôn Giả. 

26. Namo Cùla Panthakam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Giải Thoát Chu-L† Bàn-Đả-Già Tôn Giả. 

27. Namo Mahà Kotthitam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Đặc Giải Ma-Ha Câu-Hy-La Tôn Giả. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * MLH-— 026A 


28. Namo Uruvela Kassapam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Lãnh Chúng Ưu-Lâu-Tân-Loa Ca-Diêp Tôn Giả 
29. Namo Mahà Kappinam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Giáo Giới Ma-Ha Kiêp-Tân-Na Tôn Giả. 
30. Namo Pindola Bhàradvàjam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Sư-Tủ-Hông Tân-Đâu-Lô Phả-La-Đọa Tôn Giả. 
31. Namo Lakuntaka Bhaddiyam Sàvakàya — Kính lễ 
Đệ nhât Pháp Am Kiêu-Phạm Ba-Đê Tôn Giả. 
32. Namo Nandam Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Tiết Chế Nan-Đà Tôn Giả. 
33. Namo Radham Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Biện Tài La-Đà Tôn Giả. 
34. Namo Veluvanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Trúc Lâm hội thượng chư Hiên ThánhTăng 


35. Namo Jetavanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Kỳ Viên hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 
36. Namo Gijjhakutavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Linh Sơn hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 


37. Nam-mô Lịch đại Hoằng truyền Chánh Pháp 
chư Hiên Thánh Tăng. 


38. Namo Mahà Pajàpati Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Hạ lạp Đại AI Đạo Kiêu-Đàm-DI Thánh NI. 
39. Namo Khemà Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Khê-Ma Thánh Ni. 
__ 40. Namo Uppalavannà Sàvakàya : 
Kính lê Đệ nhât Thân Thông Liên-Hoa-Sắc Thánh NI. 
_ 41. Namo Yasodhara Sàvakàya : 
Kính lê Đại Thân Thông Da-Du-Đà-La Thánh NI. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tập I * MLH —- 027A 

42. Namo Dhammadinnà Sàvakàya. Kính lễ Đệ nhất 
Thuyêt Giáo Đam-Ma-Đin-Na Thánh NI. 
43. Namo Pàtàcarà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Trì Luật Pa-Ta-Cha-Ra Thánh NI. 
44. Namo Bhaddà Kàpilàni Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Chú Giải Phách-Đa Ka-Pi-La-Ni Thánh NI. 

45. Namo Bhaddà Kundalakesà Sàvakàya : Kính lễ Đệ 


nhất Luận Nghị Phách-Đa Kun-Ða-La-Kê-Sa Thánh Ni. 


46. Namo Kisà Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Đâu Đà Ki-Sa Gô-Ta-MI Thánh N¡. 
47. Namo Sundari Nandà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Định Sanh-ĐÐa-RI-Nan-Đa Thánh NI. 
48. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. 


SÁM NGUYỆN : 
Đệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội ác bởi lầm mê 
Đăắm trong sinh tử đã bao lần 
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc 
Với sinh linh vô số điêu tàn 
Sống u hoài trong kiếp lầm than 
Con lạc lống không nhìn phương hướng 
Đoàn con đại từ lâu vất vưởng 
Hôm nay trông thây Đạo huy hoàng 
Xin hướng về núp bóng Từ quang 
Lạy Phật Tổ soi đàng dẫn bước 
Bao tội khổ trong đường ác trược 
Vì tham, sân, si, mạn gây nên 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyễn 
Xin sám hồi để lòng thanh thoát. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh Tâp I * MLH-— 028A 


Trí Phật quang minh như nhật nguyệt 
Từ bi vô lượng cứu quân sinh 
Ôi ! từ lâu ba chốn ngục hình 
Giam giữ mãi, con nguyên ra khỏi. 
Theo gót Ngài vượt qua khổ hải 
Nương thuyền từ vượt khỏi Ái hà. 
Nhớ lời Ngài : Bờ Giác không xa 
Hành Thập Thiện cho đời tươi sáng 
Bỏ việc Ác để đời quang đãng 
Đem pháp lành gieo rắc phàm nhân 
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng 
Con nguyện được sông đời rộng rãi 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi 
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh 
Để theo Ngài trên bước đường lành 
Chúng con khổ, nguyễn xin cứu khổ 
Chúng con khổ, nguyễn xin tự độ 
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời 
Phá s1 mê, trí tuệ tuyệt vời 
Lời Phật dạy đời đời ghi tạc : 
Nguyện tỉnh tấn diệt trừ điều Ác 
Cô gắng làm tất cả việc Lành 
Giữ tâm hỗn trong sạch, tỉnh anh 
Nương Pháp Phật tu hành tự độ 
Tứ Diệu Đề chuyên mê khai ngộ 
Trợ Bồ Đề băm bảy pháp tu : 
- Tứ Chánh Cần nổ lực công phu 
- Tứ Niệm Xứ thường hằng niệm tưởng 
- Tứ Thần Túc xuất trần cao thượng 
- Ngũ Căn cùng Ngũ Lực trợ duyên 
- Thất Giác Chi bảy pháp tinh chuyên 
- Bát Chánh Đạo thực hành rốt ráo. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh  ( Tập I) * MLH-— 029A 


Ba Mươi Bảy Pháp lành Trợ Đạo 
Là con đường duy nhât cho ta 
Giải thoát ra khô cảnh Ta-Bà 
Chứng đạo quả Vô Sinh Bât Diệt. 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


xkk  % 


TỪ BI NGUYỆN : 

Nguyện cầu tám hướng mười phương 
Chúng sinh muôn loại hãy thường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đời 
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 
Hại nhau chỉ chuốc lầm than 
Mê sĩ điên đảo vô vàn lệ châu 
Nguyện cho vô bệnh, sống lâu 
Nguyện cho thành tựu, phước sâu đức dày 
Nguyện cho an lạc từ đây 
Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn 
Dứt trừ kinh sợ, tai ương 
Bao nhiêu phiền não, đoạn trường vĩnh ly 
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 
Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn. 


HỘI HƯỚNG : 

Con xin hồi hướng phước này 
Thấu đến quyên thuộc đâu đây cho tường 
Cùng là thân thích tha phương 
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay 
Chúng sinh ba giới, bốn loài 
Vô tưởng, hữu tưởng, chăng nài đâu đâu 
Nghe lời thành thực thỉnh cầu 
Xin mau tựu hội lãnh thâu phước này 
Bằng ai xa cách chưa hay 
Cầu xin Thiên Chúng báo ngay hiện tiền 
Thảy đều thọ lãnh phước duyên 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh  ( Tập I) * MLH-— 030A 


Dứt trừ tội lỗi, thoát liền nạn tai 
Nguyện nhiều Tăng Chúng đức tài 
Đạt thành Thánh quả, hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành 
Năm nghìn năm chẵn, phước lành thế gian. 


PHỤC NGUYỆN : 


— Namo Buddhàya — Namo Dhammàya ; 
— Namo Sanghàya. 
— Namo Sakya Muni Buddhàya. 


Do thiện sự mà chúng con đã làm, có được chút ít 
phước duyên nào, xin thành tâm hồi hướng đến Chư 
Thiên, chư Thiện thần Hộ Pháp trong mười muôn triệu 
thế giới Sa-Bà, nhất là Chư Thiên, Thiện Thần tại Việt 
Nam và Mỹ Quốc — xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và 
tiếp tục hộ trì Chánh Pháp. 

Phổ nguyện : Ánh sáng Giác ngộ rực rỡ, Bánh xe 
Chánh pháp thường quay, Mưa hòa gió thuận, Thế giới 
hòa bình, Đất nước mạnh giàu, người người no ấm. 

Cửa Thiền thanh tịnh, Bốn Chúng an hòa. Ân sâu 
Thầy Tổ & Cha Mẹ dưỡng sinh — nguyện cho các ngài : 
càng tăng ruộng phước. Trời, Người ba cõi đều được lợi 
lạc vô biên. 

Thứ nguyện : Âm siêu dương thạnh, biển lặng mây 
trong. Noản, thai, thấp, hóa - bốn loại chúng sinh, nương 
theo Phật Pháp tu hành, đều trọn thành Phật Đạo. 

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
HỘI HƯỚNG CÔNG ĐỨC : 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo. 


+ 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh (Tâp I) * MLH-— 031A 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammàsambuddhassa 


Kính lạy Thế Tôn muôn đời 
Là bậc Ứng Cúng - Trời Người quy y 
Chứng đắc quả Chánh Biến Tri 
Tự Ngài giác ngộ, không thầy dạy cho. 


io 


Con xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn. Ngài là đắng 
Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng Từ BI. Ngài đã bẻ gãy bánh xe 
sinh tử luân hồi, đã diệt tận Vô Minh phiền não, là bậc Thầy 
của cả Chư Thiên và Nhân Loại. 


Con xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, là những phương 
lương dược, có công năng cứu chữa căn bệnh trâm kha sinh 
tử của chúng sinh. 


Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo, là những bậc thừa 
hành Chánh Giáo, bên ngoài có Y Bát chân truyền, bên trong 
có Giới Định Tuệ làm căn bản ; dù đã đắc quả thánh (Thánh 
Tăng) hay còn phàm (Thanh tịnh Tăng) đều gọi là Phước 
Điền của Chư Thiên và Nhân Loại. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập L) * MLH-— 032A 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện đắc Như Lai chân thiệt nghĩa. 


Pháp Phật diệu huyễn rất cao sâu 

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe, thấy chuyên trì tụng 
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


5 ˆ Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG_ * - 002 
I.Kinh PHẠM VÕNG "ha. 


Chọn nhà nghỉ mát chỉ dành Hoàng gia 


( BrahmaI ài To sutta ) Am-Ba-Lát-Thi-Ka (7) phước xá 
Phật, Chúng Tăng an ngọa nghỉ đêm 


Như vầy tôi nghe : Cũng tại đây, nghỉ trước thêm 
I. _ Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng () Thấy Hồ thhöPeDPe oiDi II HoDo) 
Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2) 3. Bình minh đến, tình trong pháp hữu 
Khoảng năm trăm vị Tăng Già Chư Tỷ Kheo tê tựu cùng nhau 
Từ thành Vương-Xá qua NÑa-Lan-Đà Gian nhà hình tròn và cao 
Lúc đó Súp-Pí-Da (3) ngoại đạo Là nơi hội họp, bàn vào sự duyên : 
Là một lão du-sĩ láo liên — “*Chư Hiền Hữu ! Nhiệm huyền vi diệu ! 
Với người đệ tử, thanh niên Hy hữu thay ! Tỏa chiếu Phật ân 
Bram -Ma- Đát- Tá ¿4) cùng trên dặm ngàn Thây trò du-sĩ tự thân 
Súp-Pí-Da dùng toản ác ngữ Thốt ra lời lẽ ngụy chân khôn lường 
Hủy báng Phật, Tăng lữ, Pháp môn Trò hết sức tán đương Tam Bảo 
Đi sau Đại chúng, Thế Tôn Thây dùng lời vô đạo, ác tâm 
Liên thanh chưởi rủa, vọng ngôn ngút ngàn Hủy báng cả Phật, Pháp, Tăng 
Ngược lại thầy, thì chàng đệ tử Chuyện thật kỳ lạ, chưa hãng thây nghe ˆ” 
Tâm) HÌ T Mật HE lun, lái TỤAH Phật kinh hành bên hè nhà mát 
: Nhiệt tình ch nN: thâm Ni TA, Nghe chư Tăng bàn bạc ôn ảo 
An đức Tam Bảo, ngọc châu CỐI đời Nhà tròn Đại Giác bước vào 
Cứ như thê, những lời tương phản Chư Tăng nghiêm cần đón chào hân hoan 
Thây và trò : tán thán, miệt khinh Soạn tòa ngồi, thỉnh an Ngài ngự 


Trái ngược trên suôt hành trình 


„Ẳ ` vớ Chúng Tỷ Kheo thứ tự ngồi quanh 
Nhăm vào đức Phật, Pháp minh, Tăng già. 


Thế Tôn liền hỏi nguyên nhân : 





2. Khiánh dươngxÊtảgácnúi - — “ Các thầy tựu hội luận bàn việc chỉ ? ” 
Cảnh tịch liêu của buôi hoàng hôn Chư Tỷ Kheo tức thì thưa chuyện : 
Chư Tỷ Kheo cùng Thê Tôn SAU +. : 
- “ Bạch Thê Tôn ! Diễn biên họp bản 
(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phát : Araham ( Ứng Cúng) và Xoay quanh Sự việc trái ngang 


Bhagavà ( Thế Tôn }. (3): Suppj)yà. (4): Brahmadatia. 
(2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp . (1): Ambalatthikà . 





Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 003 


Du-sĩ ngoại đạo ngang tàng miệt khinh 
Chưởi Phật, Pháp, chống kinh Tăng bảo 
Chắc sau này ác đạo phải sa. 

Còn chàng Bram-Má-Đát-Ta 

Đệ tử du-sĩ, ôn hòa dễ thương 
Kính Tam Bảo, tán dương khen ngợi 
Tạo duyên lành phúc lợi tự thân. 


4. Nghe xong, Điều Ngự dạy rằng : 
— “ Các hàng Tứ chúng phải hăng nhớ ghi : 
Đừng phiền muộn mỗi khi bị hại 
Chắng giận hòn, cãi lại, bi ai 
* Khi người phỉ báng Như Lai 
Miệt thị Giáo Pháp, chê bai Tăng đoàn 
Nếu tức giận, tâm toàn cô chấp 
Hại công phu tu tập lâu ngày 
Lại nữa, nghe người chê bai 
Làm sao biết đúng hay sai tận tường ? 
Là Sự Thật muôn đường vẫn thật 
Điều nảo là chân thật, điều sai ? 
Các con phân tích, trình bày 
Chân lý sáng tỏ, thấy ngay chân thường. 


6. Khi có kẻ tán dương, khen ngợi 
Tán thán Ta, Pháp hội, Tăng đoàn 
Chớ nên thích thú, hân hoan 
Tâm sinh hỷ lạc, chăng màng đúng sai 
Phải sáng suốt suy ngay lẽ thật 
Điều nào đúng, điều trật ra sao. 
Suy ra chấp nhận điều nảo 
Điều nào không đúng bỏ vào lãng quên. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 004 


7. Các Tỷ Kheo ! Trên nền Giới luật 
Không quan trọng, nhỏ nhặt, sắt na 
Kẻ phàm phu tán thán Ta 

Rằng tâm đức Gô-Ta-Ma (7) trọn lành 
Bỏ trượng, kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 

Có tâm hồ thẹn là Tàm, 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó lời tán thán của trò phàm phu. 


8... Gô-Ta-Ma tịnh tu giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thâp hẻn. 


9, Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 


10. Đó là kẻ phàm tâm ca ngợi 
Rằng Như Lai mang tới điều may 
Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, Thế Tôn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Đại Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nông, 


(1): Gotama (Cô Đàm hay Kiều Đàm) : Họ của đức Phật. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH-— 005 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH-— 006 


Lại cũng không giường năm cao rộng Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 

Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Nô tỷ trai, gái — từ nan Còn Gô-Ta-Ma thì không 

Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm Chắng hề cất chứa, chất chồng nợ thêm. 


Cừu, dê, heo, gia câm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó lời của kẻ phàm phu 
Tán thán Điều Ngự Trượng Phu Phật Đà. 


13. Các Sa-môn cộng thêm Phạm-chí (¡) 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sông rất phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua. 


7. Sa-Môn Gô-Ta-Ma không thế 
Các Tỷ Kheo ! Trong nhiều giai đoạn Sống thanh tịnh, giới thể nghiêm oai 
Hàng phàm phu tán thắn Như Lai Phàm phu tán thán Như Lai 
__ Giới đức thanh tịnh trong ngoài Những trò du hí miệt mài tránh xa. 
Băng nhiêu hình thức trình bày dưới đây : 14. Các Sa-môn hoặc là Phạm-chí 
II. _ Các Tỷ Kheo ! Nơi đây kẻ khác Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Bà-la-môn hoặc các Sa-môn Vân sông giải trí du dương _ 
Dù ăn tín thí cúng dường Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiên 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây Cờ trên không, cờ trên mặt đât 
Hạt từ rễ, hạt này từ đất Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra Trò chơi quăng thẻ cho tính 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 


Theo điệu bộ sao được giông băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiên họ hăng mê sa 


12. Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 

Vẫn còn cất chứa khôn lường 

Món ăn, đô uông, vải, ø1Iường, ngựa xe, (1): Phạm Chí hay Bàn-Môn tức là Bà-La-Môn. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 007 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 008 


Thú giải trí sa đà thụ hưởng 17. _ Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma Vẫn nói vô ích, tầm thường 
Các loại giải trí ngụy tà tránh xa. Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 


Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uông, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Tấm thân qự che bức gường "....x" 
ca băng da của s dươn Š Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không. 
Ghê dài có gôi chân, thường băng da Gô-Ta-Ma thì không như thế 
Mãi hưởng thụ xa hoa, phù phiêm 
Những tiện nghi quý hiễm dùng qua. 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Không dùng những cách xa hoa như vẫy. 


15. Các Sa-môn hoặc là Phạm-chí (7) 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống phè phởn, cao lương 
Giường cao, chăn ấm, trải giường bằng len 
Mền lông thú, hai bên đính ngọc 


Đại Sa-Môn giới thê nghiêm oai 
Phàm phu tán thán Như Lai 
Không nói vô ích, dông dài dọc ngang. 


18. Các Sa-môn, các hàng Phạm-chí 


16. Các Sa-môn hoặc đây Phạm-chí Dù đã ăn tín thí cũng dường 
Dù đã ăn tín thí cũng dường Vẫn sống bàn luận tranh đương 
Vân sông đới sông vô lương ` Như nói :“ Ngươi biết chuyện thường này 
Thường dùng mỹ phâm, xông hương, thoa dâu không ? 
Đeo trang sức với đâu tóc giả Pháp và luật ngươi thông không chứ ? 
Gậy câm tay với cả lọng, sươm Ta rất rành những thứ luật này. 
Phất trần, vải trắng viên cườm Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Kem thoa mặt với đây son phân Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Những kẻ này mê mân bướm hoa. Điều nói trước lại được nói sau 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ” 


(1l): Phạm Chí hay Bàn Môn tức là Bà-La-Môn. Những kẻ này luận bày tranh chấp 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 009 


19. 


20. 


21. 


Quyết ăn thua cao thấp, gần xa 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới để vương, đại thần 
Đưa tin tức, thân gần Phạm-Chí 
Sát-Đề-Ly, Gia chủ gần xa 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì 
Chỉ vì tư lợi vô nghì đáng thương Ï 
Gô-Ta-Ma kiên cường diệt ác 
Đại Sa-Môn an lạc nghiêm oal 
Phàm phu tán thán Như Lai 


Giới đức cao thượng, trong ngoài tịnh thanh. 


XONG TRUNG GIỚI 


Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 010 


Tế thục tô, tế lúa, tế dầu 
Tế máu, cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là. 
Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 


22. _ Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè 
Tướng trâu, cun cút, gậy que 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 
Sa-Môn Gô-Ta-Ma thì khác 
Bậc giới đức an lạc nghiêm oai 
Phàm phu tán thán Như Lai 
Tà mạng từ bỏ, trong ngoài tịnh thanh. 
23. _ Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 011 


24. 


25. 


Đoán rằng : “ Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 

Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui ” 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Còn Gô-Ta-Ma thanh cao 
Tránh xa suy đoán ngụy tà ô danh. 


Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống chăng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tiên đoán sẽ có xảy ra 


Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 


Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 
Sẽ có động đất, sắm trời : Thiên cơ 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 
Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 
Kết quả xảy trong không gian 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 


Không chấp nhận những trò đáng trách 


Gô- Ta-Ma trong sạch nghiêm oai 
Phàm phu tán thán Như Lai 
Tránh xa tà mạng, lợi tài ô danh. 


Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 012 


26. 


27. 


Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Sẽ được mùa hay là mùa mắt 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 
Các nghề như đêm ngón tay 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng dưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 
Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 
Bùa chú, cầu nguyện Si-ri thần tài. 


Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các điều đã hứa, làm sai 
Đề được dương thịnh, trong nhà chở che 
Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Làm cho mửa, xổ trong mình 
Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH- 013 


Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa 
Khi dùng thuốc, ngăn ngừa công hiệu 
Tuy y thuật chỉ hiểu qua loa. 

Còn Sa-Môn Gô-Ta-Ma 
Tránh xa những thứ ngụy tà kể trên. 


— Các Ty Kheo ! Hãy nên thường quán 
Kẻ phàm phu tán thán Như Lai 
Điều nhỏ nhặt thuộc Giới này 
Rằng Sa-Môn có đủ đây tịnh thanh. 


XONG ĐẠI GIỚI 


28. _ Bấy giờ đức Trọn Lành Đại Giác 
Gọi chư Tăng : “ Này các Tỷ Kheo ! 
Có những pháp khác cao siêu 
Khó thấu, khó chứng, mỹ miều cao thâm 
Rất tế nhị, ngoài tầm luận lý 
Chỉ có những người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật hết lời tán dương. 
29. _ Các Tỷ Kheo ! Những phương mỹ diệu 
Pháp tịch tịnh được hiểu ra sao ? 
Có Sa-môn, Bàn-môn nào 
Luận bàn Quá Khứ, chấp vào tối sơ. 
Họ y cứ Tối Sơ Quá Khứ 
Đề xướng nhiều luận cứ khác nhau 
Với nhiều sở kiến Ôn ào 


Mười Tám Luận Chấp, thấp cao, thường thường. 


30. THƯỜNG TRÚ LUẬN chủ trương tất cả 
Họ châp răng : Bản ngã thường còn 


Trường Bộ (Tập L) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH - 014 
Thế giới vĩnh viễn trường tồn 
Đó là luận chấp tối tôn, số người. 
3I. Các Tỷ Kheo ! Có người ngoại đạo 
Nhờ nhiệt tâm, niệm hảo, tinh cần 
Vị ấy nhập định thiền tâm 
Nhớ được tiền kiếp, bao lần tử sinh 
Trăm ngàn đời nhục, vĩnh, quý, tiện 
Hay hơn nữa, lũy tiễn số đời 
Nhớ lại rằng : Sinh những nơi 
Giòng họ như thế, nhớ thời tuổi tên 
Thuộc giai cấp dưới trên, vô số 
Cách ăn uống, lạc & khổ thọ cùng 
Đến khi thân hoại mạng chung 
Sinh đến chỗ khác, cát hung còn tùy. 


Vòng luân hồi lập đi lập lại 

Hết kiếp này rồi tái kiếp sau 
Bản ngã, thế giới thế nào ? 

Vững như trụ đá, núi cao, thường còn 

Hữu tình kia luân hồi lưu chuyển 

Tuy tử sinh, vĩnh viễn thường còn 
Số Sa-môn , Bà-la-môn 

Thường Trú luận chấp, chúng tôn lập trường. 


32. Nhóm hai cũng chủ trương Thường Trú 
Vì có người chuyên chú nhất tâm 
Không phóng dật, nhờ tinh cần 
Nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập thiền 
Khi nhập định, họ liền nhớ lại 
Đời quá khứ từng trải bao nhiêu 
Thành kiếp, hoại kiếp số nhiều 
Nhớ hết tên họ, những điều cảm quan 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH- 015 


33. 


34. 


S9: 


Lạc, khô thọ thế gian, ăn uống 
Khi chết đi, sớm muộn tái sinh 
Nên họ chấp lẫy niềm tin 
Bản ngã, thế giới đinh ninh trường tôn. 
Hữu tình kia luân hồi lưu chuyển 
Tuy tử sinh, vĩnh viễn thường còn 
Đề xướng luận cứ sắt son 
Chấp Thường Trú Luận, vẫn còn mãi lâu. 


Nhóm ba cũng trước sau chấp có 
Thường Trú Luận, nhờ họ nhập thiền 
Nhớ được vô số vô biên 
Thành kiếp, hoại kiếp, họ tên, gia1 tầng. 
Họ chấp rằng : Vĩnh hằng bản ngã, 
Thế giới như trụ đá vững vàng 
Hữu tình lưu chuyên lớp lang 
Tuy có sinh tử, hoàn toàn tôn lâu. 


Trường hợp bốn, đi đầu luận lý 
Các Sa-môn, Phạm-chí thông thường 
Là nhà thâm sát, suy lường 
Tùy thuận, chia chẻ ; chủ trương như vậy : 
Đây bản ngã và đây thế giới 
Là thường trú, đi tới bất sinh 
Vững chắc như núi, trụ đình 
Như hữu tình nọ, tử sinh luân hôi 
Vẫn thường trú, đời đời bất biến 
Tuy sống chết, vĩnh viễn bất sinh 
Chấp Thường Trú Luận đinh ninh 
Cả bốn luận chấp đồng tình với nhau : 
Sa-môn nào hay là Phạm-chí 
Chấp Thường Trú, đồng ý lập trường : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH - 016 


Lẫy một trong bốn chủ trương 
Hay châp nhận cả bôn đường kê trên. 


36 _ - Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 
Sẽ đưa đến như vầy cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Giải thoát, Như Lai chứng trị 
Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
37. Những pháp ấy thật là sâu kín 
Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Rất là tế nhị, cao siêu 
Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật, hết lời tán đương. 
TỤNG PHẢM THỨ NHÁT 


Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí (7) 
Các Sa-môn lập dị chủ trương 
Một phần Thường Trú lập trường 
Một phần luận chấp Vô Thường song song 
Chấp bản ngã và đồng thế giới 


— 


(1): Phạm Chí hay Bàn-Môn tức là Bả-la-môn. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 017 


4. 


Là Thường còn đối với hữu tình 
Thường Trú luận chấp đinh ninh 
Hạng hữu tình khác thuyết minh Vô thường 
Bồn luận chấp đề cương song hữu 
Y chỉ gì, căn cứ chủ trương ? 
Thường Trú luận lẫn Vô Thường 
Cả hai cùng có, luận cương lập trường. 


Các Tỷ Kheo ! Vô thường thay đổi 
Một thời đoạn thế giới chuyển mình 
Biến hoại ; phần lớn hữu tình 
A-Phát-Sa-Rá (¡) tái sinh cõi này 
Quang-Âm Thiên (7), tại đây nuôi sống 
Bằng hỷ lạc ; tự phóng hào quang 
Bay lượn tự tại không gian 
Sống lâu tại đó, vinh quang, an lành. 


Các Tỷ Kheo ! Lập thành thế giới 
Sau thời gian trông đợi rất lâu 
Thế giới mới, rất rộng cao 
Phạm Cung được hiện, nhưng nào có ai ! 
Cung trống rỗng, hôm mai hoang vắng. 
Một hữu tình đã tận phước duyên 
Mạng chung từ Quang-Âm Thiên 
Sinh qua Cung Phạm tức liền, ý sinh 
Nuôi mạng sống cũng bằng hỷ lạc 
Thân tốt đẹp, tự phát hào quang 
Bay lượn khắp chôn dễ dàng 
Và sông trong sự vinh quang khá dải. 


Sau thời gian sống hoài như vậy 


(1): Abhassara : Quang-Âm Thiên (cõi trời Quang Âm) 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 018 


Hữu tình ấy chán ngấy, chăng vui 
Nên khởi ước vọng khôn nguôi 
Mong sao được đón những người mới sinh. 
Lúc bấy giờ hữu tình nhiều vị 
Thọ mạng tận, phước quý tận duyên 
Mạng chung từ Quang-Âm Thiên 
Sinh qua Cung Phạm kết duyên bạn lành 
Hữu tình ấy cũng sinh từ ý 
Nuôi mạng sống bằng hỷ, phi hành 
Hào quang tự chiếu quanh mình 
Sống vậy trong sự quang vinh khá dài. 


5... Các Ty Kheo ! Lúc này tại đó 
Vị hữu tình đã có đầu tiên 
Phát sinh tư tưởng tự nhiên : 

“ Ta là Tối Thắng, Phạm Thiên cõi này 
Sáng Tạo Chủ, Toàn Năng, Thượng Đề 
Hóa Sanh Chủ, Chúa Tế Phạm Cung 

Với hữu tình đã sống chung 
Ta là Tổ Phụ, đã từng trải qua 
Chúng hữu tình do ta sinh họ 
Vì sao vậy ? Bởi họ đến sau 
Do ta khởi niệm nguyện cầu 
Mong cho có bạn, đỡ sầu, tiêu đao ”. 


Các hữu tình đến sau cũng nghĩ : 
“ Chính vị ấy là vị Phạm Thiên 
Biến Nhãn, Tối Thắng, Thượng Tiên 
Chúa Tế, Tổ Phụ, Cha hiền chúng ta 
Vì sao vậy ? Sinh qua đã thấy 
Có vị ấy ngự tại Phạm Cung 
Hóa Sanh, Sáng Tạo muôn trùng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH - 019 


6. 


Chính từ vị Ấy, ta cùng được sinh ”. 
Các Tỷ Kheo ! Hữu tình có trước 
Nhiêu phước tướng, sông được lâu hơn 
Ủy quyên cũng có nhiêu hơn 


* Các hữu tình khác thân đơn ít quyền 


Sống ngắn hơn, phước duyên cũng ít 
Tướng hảo ít, thọ mạng lại cùng. 


Hết phước sống tại Phạm Cung 
Một hữu tình nọ thác sinh Ta Bà 
Khi đến tuổi, xuất gia hành đạo 
Sống độc thân, tu tạo phước lành 
Nhờ sự tỉnh tấn, nhiệt thành 


Nhờ không phóng dật, tịnh thanh, nhập thiền. 


Khi nhập định, tâm yên nhớ lại : 
Kiếp vừa qua ở tại Phạm Cung 
Có Đại Phạm Thiên tột cùng 
Bậc Sáng Tạo Chủ, Tổ chung mọi loài 
Bậc Toàn Năng, lâu dài Chúa Tế 
Bậc Tối Thắng, Thượng Đề, Hóa Sinh 
Chúng ta do vị ấy sinh 
Là đắng kiên cố, vĩnh hằng, đại ân 
Còn chúng ta dần dần biến đổi 
Bị yêu thọ, mòn mỏi, vô thường 
Nửa Thường Trú, nửa Vô Thường 
Trường hợp thứ nhất, chủ trương khó lường. 
Trường hợp hai , tùy phương y chỉ 
Nhóm Sa-môn, Phạm Chí chủ trương 
Một phần luận chấp Vô Thường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH -_ 020 


Phần kia Thường Trú luận cương lập trường 
Là Vô Thường, hạng này chuyên chú 
Còn hạng kia Thường Trú luận chuyên 

Đã có những hạng chư Thiên 

Nhiễm hoặc dục lạc, tâm liền mê say 
Trong hí tiếu miệt mài dục lạc 
Sống lâu ngày biếng nhác nhiễm sa 

Khít-Đa-Pá-Đô-S1-Ka (¡) 

Một tên để gọi hạng là chư Thiên 
Sống mê say nên liền thất niệm 
Do thất niệm, từ bỏ thân này. 


8. Các Tỷ Kheo ! Nhờ duyên may 

Vị ấy sinh đến chỗ này, an nơi 
Khi đến tuổi, đến thời từ bỏ 
Biệt gia đình, giòng họ, thân nhân 

Nhờ chánh ức niệm, tinh cần 

Nhờ không phóng dật, nên tâm nhập thiền 
Khi nhập định thì liền nhớ đủ 
Chỉ một kiếp quá khứ kề liền. 


9, Nói rằng : “ Có những chư Thiên 
Không nhiễm dục lạc triỀền miên lâu dài 
Không nhiễm hoặc mê say hí tiểu 
Không thất niệm, khỏi chịu thác sanh 
Được sông kiên cố, thường hằng 
Còn ta thì chịu nhọc nhẳn thác sanh 
Do mê say ngọn ngành dục lạc 
Nên thất niệm, cõi ác sanh hoài 
Đó là trường hợp thứ hai 


(1) : Khiddàpadosikà : Tên một hạng chư Thiên . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG * MLH - 021 
Chủ trương Thường Trú hoặc đây Vô Thường. 
I0. Trường hợp ba, chủ trương cũng thế 
Hai luận chấp lưỡng thể : Thường, Vô 
Ma-Nô-Pá-Đô-SI-Ka (1) 
Là tên một hạng cũng là chư Thiên 
Bị nhiễm hoặc căn nguyên tâm trí 
Sống lâu ngày nung chí hận thù 
Đồ ky, oán ghét muôn thu 
Thân, tâm mệt mỏi, chúng từ bỏ thân. 


II. Một hữu tình trong hàng của chúng 
Từ bỏ thân, sanh đúng cõi này 
Khi đến an trú tại đây 
Xuất gia tu tập đêm ngày nhất tâm 
Chánh ức niệm, suy tầm, cần mẫn 
Không phóng dật, tinh tấn, nhập thiền 
Khi nhập định, tâm tịnh yên 
Nhớ kiếp gần nhất kế liền kiếp đây. 


12. Vị ấy nói : “ Đó đây Thiên chúng 
Do tâm trí không nhiễm lỗi lầm 
Tâm không oán ghét do sân 
Cũng không đô ky, thân tâm an lành 
Vị ấy không thác sanh, từ bỏ 
Sống vĩnh hằng, kiên cố, thường còn 
Chúng ta đời sống mỏi mòn 
Tâm trí nhiễm hoặc, oán hờn ghét ganh 
Thân, tâm mệt, thác sanh cõi nọ 
Sống Vô Thường, yếu thọ, biến thiên 
Thứ ba, trường hợp hiện tiền 


(1) : Manopadosikà : Tên một hạng chư Thiên khác. 


14. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH -_ 022 


Vô Thường một nửa, nửa chuyên Trường tôn. 


Các Tỷ Kheo ! Vẫn còn trường hợp 
Loại thứ tư, thứ lớp chủ trương 
Thường Trú luận, lẫn Vô Thường 
Bản ngã, thế giới đề cương hai đường 
Hạng hữu tình Vô Thường đối mặt 
Một hạng khác chấp chặt Trường tôn. 


Có Sa-môn, Bà-la-môn 
Thâm sát, suy luận chuyên môn đủ đầy 
Tùy thâm sát, vị này tuyên bồ : 
Ngũ căn là bản ngã Vô thường 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ương 
Chuyên biến, không vững, không thường trú đây 
Chỉ có Tâm, Ý này và Thức 
Bản ngã ấy vuợọt bực, thường còn 
Không bị chuyền biến, hao mòn 
Vô Thường chấp lẫn Thường Còn, cả hai 
Hữu tình này chấp đây Thường Trú 
Hữu tình kia chấp thủ Vô Thường 
Luận chấp thứ tư tương đương 
Một nửa Thường Trú, nửa thường chấp Không. 


Sa-môn nào hoặc đồng Phạm Chí 
Chấp song hữu, đồng ý lập trường 
Lẫy một trong bốn chủ trương 
Hay chấp nhận cả bốn đường kể trên. 


Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đôi với sở kiên đơn sai 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 023 


16. 


17. 


Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 
Sẽ đưa đến như vây cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Giải thoát, Như Lai chứng trị 
Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà. 
Những pháp ấy thật là sâu kín 
Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Rất là tế nhị, cao siêu 
Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Những pháp ây, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật, hết lời tán dương. 


Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm Chí 
Các Sa-môn lập dị chủ trương 
Với Bồn luận chấp lập trường : 
Vô Biên thế gìới hoặc đường Hữu Biên 
* Các Sa-môn, não phiền Phạm Chí 
Căn cứ gì, y chỉ đầu tiên 
Chủ trương thế giới HỮU BIÊN 
Hoặc là thế giới VÔ BIÊN, vô cùng ? 
Các Tỷ Kheo ! Có người ngoại đạo 
Nhờ nhiệt tâm, chu đáo, tinh cần 
Nhờ chánh ức niệm, suy tầm 
Nhờ không phóng dật nên tâm nhập thiền 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 024 


19. 


Khi nhập định, ý liền phát khởi : 
Thế giới này đi tới Hữu Biên 
Chung quanh có một đường viền 
Trường hợp thứ nhất, Hữu Biên lập trường. 


* Trường hợp hai, chủ trương luận chấp 
Là thế giới quả thật Vô Biên 
Có người cần mẫn hành thiền 
Nhờ rất tinh tấn, tâm liền tịnh yên 
Khi nhập định, ý liền phát khởi : 
Thế giới này hợp với Vô Biên 
Không giới hạn, không đường viền 
Vị nào mà nói Hữu Biên là lầm. 
Trường hợp ba, với tâm cần mẫn 
Một ngoại đạo tính tấn hành thiền 
Nhờ không phóng dật, tinh chuyên 
Nhờ chánh ức niệm, tâm yên nhập thiền 
Khi nhập định, ý liền phát khởi : 
Thế giới này từ mới lập nên 
Nó Hữu Biên ở phía trên 
Còn bề ngang nó Vô Biên vô cùng 
Nên phải nói gộp chung trở lại 
Nó Hữu Biên cùng với Vô Biên. 
VỊ nào nói chỉ Hữu Biên 
Hay nói chỉ có Vô Biên là lầm. 
Nhờ nhập định suy tầm, ta rõ 
Vừa Hữu Biên, vừa có Vô Biên 
Trường hợp thứ ba đi liền 
Chủ trương luận chấp Nhị Biên có cùng. 


Trường hợp bốn, không chung một ý 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH-_ 025 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 026 


Có Sa-môn, Phạm-chí thông thường Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
Là nhà thâm sát, suy lường Những pháp ấy thật là sâu kín 
Tùy thuận, chia chẽ, chủ trương như vậy : Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Không Vô Biên, cõi này đã thế Rất là tế nhị, cao siêu 
Không Hữu Biên, sự thể cũng chuyên Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Không Hữu Biên, Không Vô Biên Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Vị nào chỉ nói Hữu Biên là lầm Những pháp ây, người trí hiểu thôi 
Chỉ Vô Biên cũng không đúng thật Như Lai đã giác ngộ rồi 
Nói thế này cũng trật đường liền : Những ai như thật, hết lời tán dương. 
__ Hữu Biên vừa có Vô Biên” „ 23. Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm Chí 
Cả Ba tư tưởng khùng điện, sai lâm. Các Sa-môn lập đị chủ trương : 
Chỉ chúng ta suy tâm biệt chắc Ty NGỤY BIỆN LUẬN thật đị thường 
Không Hữu Biên cũng Chăng Vô Biên. Dùng lời trườn uốn như lươn khác nào 
Đây Bồn Luận Chấp ngửa nghiêng Bồn Luận Chấp trước sau đề xướng 
Chủ trương thế giới Nhị Biên chăng đồng. Dùng ngụy biện khi vướng trả lời. 
2I.  Sa-môn nào hay đồng Phạm-chí 2A. Các Tỷ Kheo ! Ở vài nơi 
Chấp Nhị Biên, đồng ý ý lập trường Có những Phạm Chí, Sa-môn ngụy tà 
Lẫy Một trong bốn chủ trương Không thật biết : Đây là Bất Thiện 
Hoặc chấp nhận cả Bốn đường kể trên. Không thật biết : Đây Thiện, tốt lành 


Nhưng nghĩ : Nếu tôi phải đành 
Trả lời Thiện, Ác ; chăng lành cho tôi 
Nói là Thiện, hay lời Bất Thiện 
Thì tham, sân sẽ hiện nơi tôi 


22. Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây : in nh c, 
Sẽ đưa đến như vây cõi thú Nêu Dục, Hận khởi đông thời 
Sẽ an trú định mệnh tác thành Như vậy A1 tât sỂ TƠI SaI lâm : 
Như Lai không chấp sở hành Nêu sai Jâm, sinh tâm phiên muộn - 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ Khi phiên muộn, trạng huông chướng duyên 
Như thật biết, diệt trừ các thọ - Nên khi được hỏicănnguyên  _ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly Dùng lời trườn uôn ngửa nghiêng bông trâm : 
Giải thoát, Như Lai chứng trì “ Tôi nói vậy nhưng không nói vậy 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 027 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 028 


Không nói kia, nhưng thấy như vầy Nhưng nghĩ : Nếu tôi nói ra 
Không nói không phải như đây Tôi không thật biệt, thật là hô ngươi 


Không nói không phải không rày không kia ” 
Đây Ngụy Biện Luận chia thứ nhât 
Khi được hỏi, trườn thật như lươn. 


Nếu như có những người bác học 
Tính sàng lọc, nghị luận biện tài 
Biện bác sợi tóc chẻ hai 
25; Trường hợp thứ hai, chủ trương : Họ muốn đả phá kiến tà, chăng thôi 
Cũng Ngụy Biện luận uốn trườn như lươn : Họ có thể đến tôi, cật vấn 
Tôi sẽ khó tường tận trả lời 
Nếu không giải đáp cho trôi 
Tôi bị phiền muộn, tức thời chướng duyên 
Nên bị hỏi, tôi liền phải mượn 
Ngụy Biện Luận trườn uốn như lươn. 


Có Sa-môn hoặc phường Phạm-chí 
Không thật biết Thiện quý, Ác tà 
Nhưng nghĩ : Nếu ta nói ra 
Mình không thật biết, thật là hồ ngươi 
Nếu có người gặp tôi vấn nạn : 


Thiện, Bất Thiện thỏa đáng là sao ? S4, Trường hợp thứ tư, chủ trương 
Nếu tôi lúng túng đáp trao Dùng Ngụy Biện Luận, uốn trườn như lươn 
Thời dục, tham, hận khởi vào nơi tôi Chính ở đây có phường ngụy thuyêt 
Nếu sân khởi, tôi thời chấp thủ Không thật biết : Đây Thiện, đây Tà 
BỊ phiền muộn, chướng đủ nơi tôi Là người đân độn. tỏ ra 
Nên khi bị hỏi, trả lời Ngu sĩ, không biệt đâu là ngụy, chân 
Dùng Nguy Biện luận rối bời, tỉnh ma : Sợ xâu hô chúng lần tìm cách 
“ Tôi không nói nó là như vậy Dùng ngụy biện phân tách lung tung 
Tôi không nói nó lại như kia Nên khi bị hỏi chung chung 
Không nói không phải như kia Có Thê Giới Mới hay không có gì 2 
Không nói không phải không kia, không này ”. “'Tôi nói có, nhung thì tiếp kế 
Đó luận châp thứ hai đê xướng Tôi không nói như thế, như vầy 
Ngụy Biện Luận trườn uôn như lươn. Không phải là khác như đây 
26. Trường hợp thứ ba, chủ trương Không nói không phải không vây không kia. 
Dùng Ngụy Biện Luận uốn trườn như lươn : Nêu anh hỏi : Như kia có một 


Thế giới mới đẹp tốt phải không ? 
Tôi trả lời : Chính là không 
Nhưng không nói vậy, cũng không nói vây 


Có Sa-môn hoặc phường Phạm-chí 
Không thật biệt : Đây Thiện, đây Tà 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 029 


28. 


29. 


Không nói khác như đây, như thể 
Không nói không không thê, không kia 
Cũng không không phải như kia 
Không phải không có như kia, quá trình. 
- Có hay không hữu tình sinh hóa ? 


- Có kết quả dị thục, nghiệp chuyên 2 
Và Thiện và Ác triền miên 


Có & không kết quả nghiệp duyên ác, lành ? 


- Đấng Như Lai bất sanh tồn tại 
Hay không còn tôn tại, sau khi 
Ngài đã tịch diệt, trà tỳ 2 
Tất cả câu hỏi cũng vì hoài nghi. 
Không thê đáp những gì được hỏi 
Nên tôi đã phải nói lung tung 
Với Ngụy Biện luận, tôi dùng 


Như lươn trườn uôn giữa vùng đại dương ”. 


Là thứ tư lập trường Ngụy Biện 
Dùng những điều thiên kiến chủ trương 
Dùng lời trườn uốn như lươn 
Làm người hỏi chăng biết đường ra sao. 


Các Sa-môn, công cao Phạm-chí 
Chấp Ngụy Biện, đồng ý ý lập trường 

Lây Một trong bốn chủ trương 
Hay chấp nhận cả Bốn đường kể trên. 


Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 030 


30. 


31. 


Sẽ đưa đến như vây cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Giải thoát, Như Lai chứng trị 
Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
Những pháp ấy thật là sâu kín 
Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Rất là tế nhị, cao siêu 
Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật, hết lời tán đương. 
Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí 
Các Sa-môn lập dị chủ trương 
Với VÔ NHÂN LUẬN lập trường 
Có Hai luận chấp chúng thường khư khư 
Chấp bản ngã và như Thế ĐIỚI 
Vô Nhân sanh, dẫn tới chấp liền. 


Các Tỷ Kheo ! Có chư Thiên 
Thường gọi “Vô Tưởng Hữu Tình" là tên. 
Một tưởng niệm khởi lên trong họ 
Liền từ bỏ thân của chư Thiên 
Cõi này sinh đến do duyên 
Khi đã đến tuôi thì liền xuất gia 
Khi xuất gia, vị này từ bỏ 
Biệt gia đình, giòng họ, người thân 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 031 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 032 


Nhờ không phóng dật, tinh cần Hoặc chấp nhận cả Hai đường kể trên. 
Nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập thiền 
Khi nhập định, ý riêng liền khởi 
Nhớ đến thời tưởng niệm phát sinh 
Nói rằng : “ Do Vô Nhân sinh 
Bản ngã, thế giới của mình thật hay. 
Vì sao thế ? Vì nay tôi Có 
Trước đây tôi chăng có hiện bày 
Từ trạng thái Không Có này 
Tôi đã thực sự thành ngay hữu tình ”. 


34. Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 
Sẽ đưa đến như vây cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 


Các lý Kheo ! phát sinh thứ nhất Những nguy hiểm và sự xuất ly 
NỘI HH1 0 KHI HE ĐẠT Giải thoát, Như Lai chứng tri 
Ngoại đạo thiêu trí khó phân Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 


5 những kiến chấp không chân chánh øì. l 
Có những kiên châp không chân chánh gì Những pháp ấy thật là sâu kín 


32. Trường hợp hai: Bất tri Phạm-chí Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Các Sa-môn lập dị chủ trương Rất là tế nhị, cao siêu 
Y chỉ, căn cứ lập trường Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Chấp rằng bản ngã, cõi : thường Vô Nhân. Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 


Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rôi 
Những ai như thật, hết lời tán đương. 


Các Tỷ Kheo ! Lợi tranh ngoại đạo 
Nhà thẩm sát, thông thạo, biện tải 
Chia chẻ biện bác trong ngoài 
Tùy thuận thâm sát, vị này tuyên xưng : 35. _ Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí 
Đây thê giới với từng Bản ngã Các Sa-môn lập dị, bấy giờ _ 
Đêu Vô Nhân tât cả vậy thay Luận bàn QU/ Á KHỨ TÓI SƠ 


ý sẻ _ trường hợp THỊ hai : Chấp kiến, y cứ tối sơ ban đầu 
Châp Vô Nhân Luận, trình bày chủ trương. Nhiều ý kiến cơ cầu đề xướng 
33... Các Sa-môn và phường Phạm-chí Mười Tám tướng luận chấp tinh thần 
Chấp Vô Nhân, đồng ý lập trường Vô Thường, Thường Trú, Vô Nhân 


Lẫy Một trong hai chủ trương Ngụy Biện, Vô & Hữu Biên cần đề ra 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH- 033 


37. 


38. 


Các Sa-môn, các nhà Phạm-chí 
Chấp Tối Sơ Quá Khứ lập trường 
Lẫy Một trong MƯỜI TÁM đường 
Hoặc cả Mười Tám chủ trương trên này. 


Các Tỷ Kheo ! Lợi tranh Phạm-chí 
Các Sa-môn lập dị chủ trương 
Y chỉ , căn cứ lập trường 


TƯƠNG LAI chấp kiến, nhiều phương xướng đề 


Bốn Mươi Bốn thứ về Luận chấp 
Chấp kiến và phổ cập Tương Lai 
Họ cứ tranh luận miệt mài 
Về những sở kiến dông dải, quân quanh. 


Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
HỮU TƯỞNG LUẬN. chấp kỹ ý này 
Mười Sáu luận chấp trình bày 
Chủ trương Hữu Tưởng sau ngày chết đi 
Theo luận này, chấp thì Bản ngã 
Có sắc tướng, không cả Bệnh chi 
Chết đi, Có Tưởng một khi 
Bản ngã có đủ những øì ở trong : 
Nó có sắc, cũng không có sắc, 
Không không sắc, hoặc thật Hữu Biên 
Hoặc Hữu Biên lẫn Vô Biên 


Không Vô Biên, cũng không tuyền Hữu Biên 


Là Nhất Tưởng hay nghiêng Dị Tưởng 


Vô Lượng Tưởng, Thiểu Tưởng, Thuần An, 


Thuần Khổ , Khổ Lạc gộp chung 


Chủ trương : Bản ngã là Không Bệnh tình 


Không Khổ Lạc, đinh ninh định hướng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH - 034 


39. 


40. 


Sau khi chết Có Tưởng ; tin sâu. 


Sa-môn, Phạm-chí hoạt đầu 
Chấp răng Có Tưởng ngay sau chết rồi 
Với luận chấp có Mười Sáu thứ 
Họ khăng khăng cô giữ lập trường 
Một trong Mười Sáu chủ trương 
Hay cả Mười Sáu con đường kể trên. 


Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 
Sẽ đưa đến như vầy cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Giải thoát, Như Lai chứng tr 
Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
Những pháp ấy thật là sâu kín 
Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Rất là tế nhị, cao siêu 
Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật, hết lời tán đương. 


k *# % 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 035 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 036 


TUNG PHẨM THỨ HAI Phi Hữu Tưởng và Phi Vô Tưởng 
Là Vô Sắc, không phải Sắc chuyên 
I. Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí Không phải Vô Sắc, đảo điên 
Các Sa-môn lập dị chủ trương Hữu Biên cùng với Vô Biên vô cùng 
. VÔ TƯỞNG LUẬN châp, lập trường Là Hữu Biên cũng cùng Vô hạn 
Châp Không Có Tưởng sau khi chết rôi Chăng có biên cũng chăng không biên 
TÁM luận châp đông thời đề cử. Phi Hữu Biên, Phi Vô Biên 
2. _ Y chỉ gì, căn cứ vào đâu ? Không Bệnh, sau chết chúng liền chấp tr1 
Chủ trương Vô Tưởng làm đầu Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng 
Bản ngã có sắc, nào đâu Tưởng gì Tám luận châp định hướng chủ trương 
Không có Bệnh, hoặc thì Không Sắc, Ngoại đạo chấp kiên lập trường 
Không Có Sắc, không Sắc không Không, Họ chấp Một hoặc Tám đường kể trên. 
Là Hữu Biên hay Vô Biên 


s... Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 


Phi Hữu Biên nửa, Không liền Vô Biên 
Sau khi chêt, ngã liên Không Tưởng 
Không có Bệnh, Vô Tưởng luận này. 


KỆ Sa-môn, Phạm-chí ở đây Sẽ đưa đến như vầy cõi thú 
Chủ trương Vô Tưởng, chấp đây SỞ tr1 Sẽ an trú định mệnh tác thành 
Hoặc chấp cả Tám chị tổng số Như Lai không chấp sở hành 
Hoặc lấy Một trong số Tám điều Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Ngoài ra không có chi nhiều Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Ngoài TÁM luận chấp đủ chiều kế qua, Những nguy hiểm và sự xuất ly 
4. Các Tỷ Kheo ! Các nhà Phạm-chí, Giải thoát, Như Lai chứng tri 
Các Sa-môn lập dị cáo tri : Tuyệt không châp thủ, vĩnh ly ngụy tả 
Phi Hữu & Vô Tưởng có gì ? Những pháp ây thật là sâu kín 
Chết rồi Bản Ngã tức thì chắng chỉ Khó thây, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
PHI HỮU TƯỞNG cùng PHI VÔ TƯỞNG Rất là tế nhị, cao siêu 
Y chỉ vào, căn cứ Luận này Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 


Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 


6. Chấp rằng : Bản Ngã ở đầ 
tÝP Hệ 25 - j Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 


Không Bệnh, Có Sắc, chết rồi còn chỉ ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH _ 037 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH _ 038 


Như Lai đã giác ngộ rôi Bản ngã đoạn diệt, hoàn toàn tiêu ma. 


Những ai như thật, hết lời tán dương. ` 5 
Ẻ : * Š 13. Lại vị khác đưa ra luận nghị 


Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí Cũng đông ý bản ngã có thưởng _ 
Các Sa-môn lập dị thuyết minh . Nhưng không đoạn diệt hoàn toàn 
ĐOẠN DIỆT LUẬN, với hữu tình Chỉ một bản ngã vượt hàng khứ lai 
Vì do bốn đại hợp thành, do sanh Một Bản ngã vượt ngoài Sắc Tướng 
Vì Bản ngã ngọn ngành Có Sắc Lại diệt TỤ m Tưởng . c 
Khi thân hoại, hủy nát còn chỉ ! Dị Tưởng ức niệm cũng không. 
Đoạn diệt, tiêu thất bất kỳ Hư không nhận hiểu là đông Vô Biên 
_ Không Vô Biên Xứ liên đạt tới 
Bản ngã này ông với được sao ? 
Chỉ tôi mới hiểu trước sau 
Sau khi thân hoại, hủy mau không còn 
Nên bản ngã hoàn toàn đoạn diệt 
Trường hợp ba, được biết đề ra. 


Với BẢY luận chấp vân vi chấp trì 
Sau khi chết, những gì cũng tuyệt 
Nên Bản ngã đoạn diệt hoàn toản. 

Một vị khác nêu ý mình : 

Bản ngã thật có, đồng tình với ông 
Nhưng bản ngã thì không đoạn diệt 
Tại vì ông không biết rõ, rành 

Có một bản ngã sẵn dành 

Có Sắc, thiên tánh, đồ ăn thực-đoàn 
Bản ngã ấy hoàn toàn đoạn diệt 
Khi thân hoại, hủy tuyệt không còn. 


14. Một ý khác được nói qua 
Của một vị nữa, cũng là ý thôi ! 
Có Bản ngã, ý tôi cũng thế 
Nhưng không thể đoạn diệt hoàn toàn 
Chỉ một bản ngã rõ ràng 
Không Vô Biên Xứ vượt ngang ra ngoài 


10. Vị khác nêu ý sáo mòn Thức Vô Biên Xứ, tài nhận biết 
Bản ngã thật có, tôi luôn đông tình Bản ngã ấy, ông thiệt không thông 
Cái bản ngã không tin đoạn diệt Chỉ tôi mới hiểu nằm lòng 
Chỉ có thiệt bản ngã sẵn dành Sau khi thân hoại, sạch không chắng còn 
Thiên tánh, do ý tạo thành Nên bản ngã hoàn toàn đoạn diệt 
Có Sắc, không khuyết một căn chi nào Trường hợp bốn, được biết đề ra. 


Bản ngã ấy ông sao thấy được ! 
Chỉ có tôi biệt trước rõ ràng 
Khi thân hủy diệt, rã tan 


l5. Lại ý khác, đồng ý là 
Có một bản ngã kê ra khác loài 
Thức Vô Biên vượt ngoài tât cả 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 039 Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 040 


Nhận hiểu ngã sở hữu chỉ đâu ? Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Vô Sở Hữu Xứ lần vào Giải thoát, Như Lai chứng tri 
Tôi thấy, tôi biết, ông nào biết chỉ I Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
Cái bản ngã tức thì đoạn diệt Những pháp ây thật là sâu kín 
Sau khi chết, mạng tuyệt, không còn. Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
NT uc Ỹ s. Rất là tế nhị, cao siêu 
TÖÊ Lại Ti bội khác nhắc hoài - Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Có một Bản ngã vượt ngoài ở đây Được tuyên thuyết, thắng tri, hoàn mỹ 
Vô Sở Hữu Xứ nảy nhận hiệu Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Đây tịch tịnh, mỹ diệu ; đạt liên Như Lai đã giác ngộ rồi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên Những ai như thật, hết lời tán dương. 


Ông không từng biết, biết liền là tôi 
Bản ngã ây hoàn toàn đoạn diệt 
Sau khi chêt, mạng tuyệt, không còn. 


19. Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí 
Các Sa-môn lập dị cưu mang 
HIỆN TẠI TÓI THƯỢNG NIẾT BÀN 


17, Các Phạm-chí, các Sa-môn Với NĂM luận chấp, bày hàng như sau 
ĐOẠN DIỆT luận chấp, chúng đồng thuyết minh Căn cứ gì, điêu nào ở lại : 
Sau khi chết, thân hình tan rã Châp Hiện Tại Tôi Thượng Niệt Bàn ? 
Thì Bản ngã đoạn diệt là thường 20. Phạm-chí, Sa-môn các hàng 
Chập Một trong BẢY lập trường Chủ trương, quan niệm cảm quan biện tài 
Hay châp nhận cả Bảy đường kê trên. Khi bản ngã hưởng hoài, sung mãn 


Năm dục lạc vô hạn khoái khoan 
Như thê bản ngã săn sàng 
Đạt đên Tôi Thượng Niệt Bàn hiện nay. 


I8. Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đôi với sở kiên đơn sai 


Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 2I. Một vị khác, ý này đê cập : 
Sẽ đưa đến như vây cõi thú Đông ý, thật bản ngã có thường 
Sẽ an trú định mệnh tác thành Nhưng chưa đạt đên hoàn toàn 
Như Lai không chấp sở hành Hiện Tại Tôi Thượng Niêt Bàn được đâu 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ Vì cớ sao ? Vì răng dục tính - 
Như thật biết, diệt trừ các thọ Là Vô Thường, biên dịch, khô đau 


Chuyên hóa, cho nên khô sâu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH -_ 041 


22. 


23. 


Ưùu, bi, phiền não, buồn rầu phát sanh 
Ly dục lạc, ác hành, ác pháp 
Đến khi đạt vào Đệ Nhất Thiền 
Có Tầm, có Tứ, lạc, yên 
Sinh từ ly dục là Thiền định đây 
Nên bản ngã nơi này như vậy 
Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn. 
Một vị nêu ý liên quan 
Đồng ý cho rằng bản ngã có thôi 
Nhưng theo tôi, hiện thời chưa đạt 
Đến Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn 
Vì sao ? Thiền định hiện đang 
Có Tầm, có Tứ, nhưng càng rất thô 
Khi đạt vô, sau Tầm sau Tứ 
Và an trú trong Đệ Nhị Thiền 
Thiền này yên tĩnh, Trí chuyên 
Nội tâm Nhất Cảnh, không duyên Tứ, Tầm 
Có hỷ lạc, định sanh từ hướng 
Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn. 


Một vị khác, đồng ý rằng : 
Đã có bản ngã, khả năng rõ ràng 
Nhưng bản ngã chưa hoàn toàn hưởng 
Đạt Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn 
Vì sao ? Tâm trí còn đang 
Có hỷ và bị vô vàn động xung 
Nên bản ngã nói chung thô tháo 
Chỉ khi nào tâm hảo, không tham 
Vào hỷ, trú xả thân an 
Chánh trí, chánh niệm, hưởng hoan lạc liền 
Các bậc thánh thường xuyên gọi đủ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH _ 042 


25. 


26. 


Là “Hỷ Niệm Lạc Trú", theo duyên 
An trú vào Đệ Tam Thiền 
Tối Thượng Hiện Tại Niết Bàn đạt ngay 
Một vị khác, ý này đề cập : 
Là có thật Bản ngã, còn đang 
Nhưng chưa đạt đến hoàn toàn 
Tối Thượng Hiện Tại Niết Bàn cao thâm 
Vì cớ sao ? Vì tâm thọ lạc 
Nên thô tháo, vụt chạc không hay 
Khi nào bản ngã ở đây 
Xả lạc, xả khô, diệt ngay ưu phiền 
Diệt trừ hý, đạt liền an trú 
Đệ Tứ Thiền, hưởng đủ khinh an 
Thiền này không khổ, không an 
Xả niệm thanh tịnh, hoàn toản nghiêm trang. 


Các Ty Kheo ! Có hàng Phạm-chí 
Các Sa-môn định ý rõ ràng 
Chủ trương HIỆN TẠI NIẾT BÀN 
Với NĂM Luận Chấp hoàn toàn họ mong 
Họ sẽ chấp Một trong Năm thứ 
Hay chấp đủ Năm luận đồng hàng 
Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn 
Sa-môn, Phạm-chí chấp càn như trên. 


Các Tỷ Kheo ! Hãy nên nhận biết 
Tuệ phân biệt của bậc Như Lai 
Đối với sở kiến đơn sai 
Chấp thủ như vậy, chấp hoài ý đây 
Sẽ đưa đến như vây cõi thú 
Sẽ an trú định mệnh tác thành 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 043 


27. 


28. 


Như Lai không chấp sở hành 
Chứng được tịch tịnh, nội tâm an từ 
Như thật biết, diệt trừ các thọ 
Những nguy hiểm và sự xuất ly 
Giải thoát, Như Lai chứng trị 
Tuyệt không chấp thủ, vĩnh ly ngụy tà 
Những pháp ấy thật là sâu kín 
Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều 
Rất là tế nhị, cao siêu 
Ngoài tầm luận lý, vượt điều nghĩ suy 
Được tuyên thuyết, thăng tri, hoàn mỹ 
Những pháp ấy, người trí hiểu thôi 
Như Lai đã giác ngộ rồi 
Những ai như thật, hết lời tán dương. 


Các Tỷ Kheo ! Có phường Phạm-chí 
Các Sa-môn lập dị chủ trương 
Y chỉ, căn cứ lập trường 
TƯƠNG LAI chấp kiến nhiều phương xướng đề 
BÓN MƯƠI BÓN thứ về luận chấp 
Chấp kiến và đề cập Tương Lai 
Chấp Bốn Mươi Bồn thứ này 
Hay chấp lây Một luận này mà thôi. 


Các Tỷ Kheo ! Các thời Phạm-chí 
Các Sa-môn lập dị luận bàn 
Quá Khứ Tôi Sơ ngút ngàn 
Tương Lai chấp kiến lan man luận nào 
Nhiều sở kiến khác nhau đề cập 
Sáu Mươi Hai luận chấp xướng bày 
Họ chấp Một trong số này 


Trường Bộ (Tập U Kinh 01: PHAMVÕNG_ *MLH- 044 
Hay chấp cả Sáu Mươi Hai luận đề. 


29... Các Tỷ Kheo ! Chủ trương THƯỜNG TRÚ 
Chấp bản ngã, thế giới thường còn 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn (¡) vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sống phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


33. Các Tỷ Kheo ! Lập trường song hữu 
Thường Trú Luận cùng với Vô Thường 
Bản ngã, thế giới chủ trương 
Hữu tình một hạng đơn phương Vô Thường 
Hữu tình khác là Thường Trú cả 
Nên Vô Thường với cả Thường còn. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


34. _ Các Tỷ Kheo ! Chủ trương nói tới 
Hữu Biên luận cùng với Vô Biên 
Với Bồn Luận Chấp hiện tiền 
Tùy theo mỗi hạng hữu tình khác nhau 
Với một hạng chấp vào Thường Trú 
Còn hạng kia chấp thủ Vô Thường 


(1) : Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 045 


39: 


36. 


Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường Ngụy Biện 
Dùng phương tiện trườn uốn như lươn 
Lời lẽ lắc léo khôn lường 
Với Bốn luận chấp chủ trương kiên cường 
Ngụy Biện Luận uốn trườn như thể 
Những con lươn sông bể vẫy vùng. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thây của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường nói tới 
Vô Nhân Luận lập bởi Sa-môn 
Hoặc Bà-la-môn, chủ trương 
Bản ngã, thế giới vẫn thường Vô Nhân 
Hai Luận Chấp thiết thân của họ 
Y chỉ vào Luận đó định phân. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thây của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sống phù trầm 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 046 


37. 


38. 


Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường đơn cử 
Luận bàn về Quá Khứ Tối Sơ 
Chấp kiến, đề xướng khế cơ 
Mười Tám luận chấp lửng lờ đề ra 
Được trình bày bao la lý luận 
Có những điều mâu thuần, không chân. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sống phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường Hữu Tưởng 
Chấp bản ngã Có Tưởng sau khi 
Chết rồi, Tưởng vẫn còn ghi 
Mười Sáu luận chấp họ thì xướng lên 
Hữu Tưởng Luận làm nên tư tưởng 
Y chỉ vào, đề xướng luận phân. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường Vô Tưởng 
Chấp bản ngã Không Tưởng, sau khi 
Chết rồi, Tưởng có còn chỉ 
Với Tám luận chấp, họ thì xướng lên 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 047 


40. 


41. 


Vô Tưởng Luận làm nên tư tưởng 
Y chỉ vào, đề xướng luận phân. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường đề xướng 
Là Hữu Tưởng, Vô Tưởng cùng không, 
Chăng phải Có Tưởng săn sinh 


Chắng phải Không Tưởng khi mình chết đi 


Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng 
Tám Luận Chấp đề xướng nhiều lần. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thây của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường Đoạn Diệt 
Chấp hủy diệt, tiêu mất, hủy hình 
Sau chết, của loài hữu tình 
Với Bảy luận chấp, thuyết minh dài dòng 
Đoạn Diệt Luận, số đông Phạm Chí 
Các Sa-môn cùng ý luận phân. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thây của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tôn cảm thọ 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 048 


42. 


43. 


A4. 


Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường đề xướng 
Luận Hiện Tại Tôi Thượng Niết Bàn 
Với Năm luận chấp rõ ràng 
Sa-môn, Phạm-chí các hàng nêu lên 
Loài hữu tình dưới trên tôn tại 
Y chỉ vào Hiện Tại Niết Bàn. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường luận chấp 
Về Tương Lai đề cập luận bàn 
Sa-môn, Phạm-chí các hàng 
Bốn Mươi Bốn luận chủ quan xướng đề 
Chấp kiến về Tương Lai, y cứ 
Đề xướng đủ sở kiến nhiều phần. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lầm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường đơn cử 
Luận bàn vê Quá Khứ Tôi Sơ 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 049 


45. 


46. 


41. 


Luận bàn Tương Lai đang chờ 
Tương Lai & Quá Khứ Tối Sơ thế nào ? 
Họ đề xướng với bao sở kiến 
Sáu Mươi Hai luận biện xoay vẫn. 
Đó là kinh nghiệm cá nhân 
Không biết, không thấy của tầng Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn vẫn tồn cảm thọ 
Sự kích thích, xuyên tạc, động tâm 
Của những ai sông phù trầm 
Tham ái chi phối nên lâm, đáng thương ! 


Các Tỷ Kheo ! Lập trường được tả 
Chấp bản ngã, thế giới trường tồn 
Là Thường Trú Luận xoay tròn 
Y chỉ lý thuyết sáo mòn khăng khăng 
Bồn luận chấp họ hằng hướng tới 
Chấp bản ngã, thế giới thường hằng 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp thủ 
Nửa Thường Trú và nửa Vô Thường 
Sa-môn, Phạm Chí chủ trương 
Với Bốn luận chấp lập trường phát sinh 

Là Vô Thường, hữu tình một hạng 


Với hạng khác, Thường Trú luận cương 


Chủ trương phát khởi rõ ràng 

Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp thủ 

Luận Hữu Biên vừa cả Vô Biên 

Với Bôn luận châp tùy duyên 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 050 


48. 


49. 


20. 


51. 


Chỉ Hữu Biên hay chỉ riêng Vô Cùng 
Hay Vô Biên đi chung Giới Hạn 
Chăng Hữu Biên cũng chăng Vô Biên 

Chủ trương phát khởi đến liền 

Do sự xúc chạm từ tuyền các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp thủ 
Ngụy Biện Luận với đủ biện minh 
Với Bốn luận chấp đinh ninh 
Một số ngoại đạo mặc tình chủ trương 

Dùng những lời uốn trườn ngụy biện 
Như loài lươn sông biển vẫy vùng 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 

Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ hằng chấp thủ 
Vô Nhân Luận với đủ Hai phần 
Bản ngã, thế giới rõ rằng 
Được sinh do bởi Vô Nhân, chấp liền 
Chủ trương ấy mặc nhiên phát khởi 
Do xúc chạm từ bởi các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ chấp rằng 
Tối Sơ Quá Khứ luận bàn, đề ra 
Họ chấp kiến, thông qua, y chỉ 
Mười Tám Luận đề nghị, chấp toàn 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đàng các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp thủ 
Hữu Tưởng Luận là chủ trương này 
Sau chết, Có Tưởng như nay 
Mười Sáu luận chấp trình bày nơi đây 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 051 


33. 


34. 


55. 


Chủ trương ấy như vây phát khởi 
Do xúc chạm từ bởi các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ chấp rằng 
Bản ngã Vô Tưởng khi thân chết rồi 
Tám luận chấp họ thời đề xướng 
Khi mạng chung chằng Tưởng nào còn 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp kỹ 
Những Sa-môn, Phạm-chí đề ra 
Bản ngã khi chết, trải qua 
Cả hai loại Tưởng thì là những chi ? 
Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng 
Tám luận chấp đề xướng lan man 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Họ hăng đề cập 
Sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy tan 
Đoạn Diệt Luận, họ luận bàn 
Với Bảy luận chấp lan man lập trường 
Chủ trương ấy cùng nương phát khởi 
Do xúc chạm từ bởi các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Nên nhớ rằng : 
Sa-môn, Phạm-chí vẫn hằng chủ trương 
Năm Luận Chấp họ thường đề xướng 
Luận Hiện Tại Tối Thượng Niết Bàn 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 
Các Tỷ Kheo ! Họ hăng có chấp 
và Tương Lai, đề cập luận bản 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 052 


57. 


38. 


29. 


Chấp kiến, y cứ cảm quan 
Bốn Mươi Bốn luận chấp toàn vào đây 
Y chỉ gì luận này đề xướng 
Về tương lai định hướng lan man 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 


Các Tỷ Kheo ! Họ hăng chấp thủ 
Về Tôi Sơ Quá Khứ luận bàn 
Luận bàn về cả Tương Lai 
Tối Sơ Quá Khứ & Tương Lai cùng bàn 
Họ đề xướng nhiều đàng sở kiến 
Sáu Mươi Hai luận biện chu toàn 
Chủ trương phát khởi rõ ràng 
Do sự xúc chạm từ đảng các căn. 


Này Chúng Tăng ! Sa-môn, Phạm-chí 
Thường Trú Luận, chấp kỹ lập trường 
Bản ngã, thế giới Còn Thường 
Với Bốn luận chấp chủ trương chắng đồng 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Thường Trú Luận & Vô Thường, họ nói 
Là Thường còn : Một loại hữu tình 
Vô Thường loại khác hữu tình 
Với Bốn luận chấp thuyết minh chăng đồng 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Ty Kheo ! Những Sa-môn 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 053 


61. 


62. 


63. 


64. 


Hay những Phạm-chí chấp tồn ý riêng 
Bốn luận chấp Vô Biên & Giới Hạn 
Là Hữu Biên cùng hạng Vô Biên 

Họ không cảm thọ được liền 
Nếu không cảm xúc, vô duyên vô hôn. 


Các Tỷ Kheo ! Sa-môn, Phạm-chí 
Ngụy Biện Luận chấp kỹ chủ trương 
Dùng lời trườn uốn như lươn 
Cùng với Bốn luận, họ thường chấp ngay 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Vô Nhân Luận lập trường đề xướng 
Chấp bản ngã, thế giới Vô Nhân 
Với Hai luận chấp sẵn dành 
Ngoại đạo tranh luận ngọn ngành đả thông 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Về Tối Sơ lập 4rường Quá Khứ 
Đề xướng nhiều luận cứ lập lờ 
Mười Tám luận chấp bấy giờ 
Y chỉ theo đó tôn thờ thuyết đây 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí châp tôn chủ trương 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 054 


65. 


66. 


G7. 


Hữu Tưởng Luận lập trường đề xướng 
Chấp bản ngã Có Tướng đồng thời 
Sau khi thân chết đi rồi. 
Mười Sáu luận chấp nồi trôi chăng đồng 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Vô Tưởng Luận lập trường đề :.Xướng 
Chấp bản ngã Không Tưởng đồng thời 
Sau khi thân chết đi rồi. 
Với Tám luận chấp, chết rồi hết mong ! 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Phi Hữu Tưởng cùng Phi Vô Tưởng 
Chấp bản ngã các Tưởng chẳng là 
Chắng phải Có Tưởng cùng qua 
Chăng phải Không Tưởng xảy ra sau phần 
Thân chết đi, chăng cần đề cập 
Tám luận chấp họ lập đề cương 
Họ không cảm thọ chủ trương 
Nếu không cảm xúc, dở ươn vô hồn. 
Các Tỷ Kheo ! Sa-môn, Phạm-chí 
Đoạn Diệt Luận chấp kỹ lập trường 
Đoạn diệt, tiêu mất ; chủ trương 
Với Bảy luận chấp họ thường xướng ngay 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 055 


68. 


69. 


70. 


71. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Luận Hiện Tại Niết Bàn đề xướng 
Loài hữu tình tư tưởng chấp vào 
Với Năm luận chấp thấp cao 
Họ chấp Năm thứ hoặc vào Một thôi. 
Chủ trương này không nơi cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chuyên môn luận bàn 
Về Tương Lai họ toàn chấp kiến 
Đề ra nhiều luận biện khác nhau 
Bốn Mươi Bốn luận trước sau 
Họ đã đề xướng thấp cao, chấp vào 
Chủ trương này không sao cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 


Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Về lập trường Tối Sơ Quá Khứ 
Chấp kiến và y cứ điều này 
Luận chấp có Sáu Mươi Hai 
Họ đã đề xướng đúng sai không màng 
Chủ trương này họ không cảm thọ 
Nếu không có cảm xúc, vô hồn. 
+ 
Các Tỷ Kheo ! Những Sa-môn 
Hay những Phạm-chí chấp tồn chủ trương 
Tất cả SÁU MƯƠI HAI luận thuyết 
Mà các con đã biết qua rồi 
Tất cả các vị này thời 


Trườnø Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAMVÕNG *MLH- 056 


72. 


Có những cảm thọ từ nơi lục trần 
Sáu xúc xứ là nhân xúc chạm 
Do cảm thọ, Tham Ái phát sinh 
Do duyên tham ái, Thủ sinh 
Do Thủ phát khởi — Hữu sinh, lập thành 
Do duyên Hữu, sự Sanh phát khởi 
Do duyên sanh , đưa tới điều chi ? 
Già, Chết, Khổ, Não, Ưu, Bi 
Đồng thời phát khởi, chung qui luân hồi. 


Các Ty Kheo ! Hiện thời Tăng Chúng 
Vị Tỷ Kheo biết đúng chân như 
Sự tập khởi, sự diệt trừ 
Vị ngọt, nguy hiểm xuất từ sáu căn 
Vị ấy sẽ dần dần hiểu biết 
Vượt ra ngoài dị biệt ngụy tà 
Tất cả Luận Chấp kê ra 
Sáu Mươi Hai thứ phải qua suy tầm. 


Các Tỷ Kheo ! Chủ tâm lập dị 
Bà-la-môn (Phạm-chí), Sa-môn 
Đề cử, y cứ, chấp tồn 
Tối Sơ Quá Khứ hoặc dồn Tương Lai 
Nhiều sở kiến trong ngoài sai biệt 
Họ sẽ bị lưới nghiệt bao ngoài 
Là lưới của Sáu Mươi Hai 
Luận chấp đề xướng Tương lai, Trước này 
Dầu nhảy vọt, không sao khỏi lưới 
Vì trên dưới đã bị bao vây. 
Các Ty Kheo ! Thí dụ này : 
Như người đánh cá là tay lành nghề 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH _ 057 


Với tắm lưới sít sao dùng để 
Bao phủ cá không thể thoát ra 
Dâu chúng vùng vẫy, nhảy qua 
Vẫn bị hạn cuộc, lưới đà bủa vây. 


Cũng như vậy, những tay ngoại đạo 
Chấp lập trường điên đảo Tương Lai 
Tối Sơ Quá Khứ càng sai 
Luận chấp có Sáu Mươi Hai luận đề 
Những vị ấy cũng đều bị phủ 
Trong tắm lưới có đủ các chiều 
Cho dầu nhảy vọt, cố liều 
Cũng vẫn bị lưới mọi chiều phủ vây 
Sáu Mươi Hai lưới này trùm khắp 
Đó chính những Luận Chấp lầm sai. 
Các Tỷ Kheo ! Thân Như Lai 
Tuy còn tổn tại, nhưng ngoài tử sinh 
Những nguyên nhân định đời sống khác 
Đã chấm dứt sống thác lụy phiền 
Loài người và cả chư Thiên 
Thấy được thân ấy sinh tiền Như Lai 
Khi thân hoại, Như Lai tịch diệt 
Thì mọi loài cũng tuyệt thấy gì ! 


Các Tỷ Kheo ! Hãy tư duy 
Nếu có một nhánh đây chỉ chit xoài 
Nhánh bị chặt, chùm xoài cũng chết 
Thân Như Lai, giỗng hệt dụ này 
Tái sinh, chặt đứt như vầy 


Cũng như chặt đứt nhánh xoài, tuyệt căn ”. 


xi 


9 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 01: PHAM VÕNG_ * MLH - 058 


Đức A-Nan nghiêm thân phục bạch : 
— “Kỳ diệu thay ! Kính bạch Thế Tôn ! 
Hy hữu thay ! Bạch Thế Tôn ! 
Chúng con phải gọi Pháp môn là gì 2 ”. 


— “Này A-Nan ! Phụng trì tôn trọng 
Pháp môn đây LỢI VÕNG tên này 
PHÁP VÕNG cũng chính là đây 
PHẠM VÕNG tên gọi, từ nay phụng trì 
Gọi KIỀM VÕNG chăng chỉ sai lạc 
Tuy khác tên, không khác nghĩa mâu 
VÔ THƯỢNG CHIẾN THĂNG cao sâu 
Là một nghĩa khác, đặt đầu tên kinh. 


Khi Thế Tôn thuyết minh rành mạch 
Chúng Tỷ Kheo nhiều cách hân hoan 
Suy gẫm lời dạy Thế Tôn 
Hiểu tận, tín thọ Pháp môn tuyệt vời 
Kinh PHẠM VÕNG đời đời ghi tạc 
Đã đánh bạt Tà Thuyết chơi vơi 
Một ngàn thể giới nơi nơi 
Thảy đều rúng động, vang lời tôn xưng ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
ki 


( Chấm dứt Kinh 01: PHAM VÕNG - Brahimajàlasutfa ) 


1. 


2. Kinh SA-MÔN QUÁ 


( Sàmannaphala-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn du hóa 
Vương Xá Thành — Rá-Chá-Ga-Ha (7) 
Vườn xoài của Chi-Va-Ka (2) 

Tức Kô-Ma-Rá-Phách-Cha (3) đại thần 
( Là Ngự Y ở gần Vương Thượng 
Tôn kính Phật, quy ngưỡng Phật môn 

Thiện Nam chánh tín bảo tồn 

Nguyện được điều trị Thế Tôn khi cần ) 
Đại Chúng Tăng hầu gần đức Phật 
Nghìn hai trăm năm chục Tỷ Kheo 

Lục hòa, tứ nhiếp hành theo 
Thanh tịnh giới bốn, sống nghèo độc cư. 


Lúc bấy giờ Vua A-Xà-Thế (4) 
Con của vua Bim-Bí-Sa-Ra (5) 
Và Vi-Đề-Hy /ø) lệnh bà 
Trị vì vương quốc, xứ Ma-Kiệt-Đà 
Đức vua A-Cha-Ta-Sát-Tú (4) 
Lễ bố-tát vân tụ ngày rằm 
Ngồi trên lầu cao, trầm ngâm 
Có rất nhiều vị Đại thần chung quanh 


(1) : Ràjagaha : Thành Vương Xá, thủ phủ Nước Ma-Kiệt-Đà. 


(2) &(3):Jìvaka Komàrabhacca : Ngự Y của vua A-Xà-Thé. 


(4 ốc (5) & (6): Vua A-Xà-Thể ( AjàtasafIuI ) con vụa Bimbisara 
(Tân Bà Sa La hay Bình Sa Vương ) và Hoàng hậu Videhi, trị vì 


Nước Magatha (Ma Kiệt Đà). 


T 


r 


ường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ. * MLH - 060 





Vua đột nhiên chạnh lòng cảm hứng 
Thốt lên răng : “ Thật xứng đáng thay ! 
Thật khả ái, diễm lệ thay ! 

Đêm rằm mỹ diệu trăng đầy sáng trưng 
Thật êm dịu ! Đáng mừng điềm tốt 
Ánh sáng trăng của một đêm rằm 

Trẫm có ý định trong tâm 

Muốn đến chiêm bái, kiếm tầm Đạo Sư 
Nhờ uy đức nghiêm-từ vị ấy 
Được an tịnh, sẽ thấy tín tâm ”. 


Nghe vậy, một vị đại thần 
Tâu rằng : “ Có một Đại Nhân sáng ngời 
Là Giáo Trưởng tuyệt vời, Hội Chủ 
VỊ Sư Trưởng có đủ đức tài 
Pu-Ra-Ná Káp-Sa-Pa (¡) 
Khai tổ Giáo phái danh gia tôn sùng 
Bậc trưởng thượng, vô cùng thông thái 
Mong Đại Vương chiêm bái vị này 
Nếu được gặp, thật lành thay ! 
Đại Vương tịnh tín càng ngày càng thêm 
Cả vương quốc ngày đêm lợi lạc 
Và Hoàng gia tấn phát lộc tài ”. 
Nghe vị đại thần trình bày 
Vua vẫn yên lặng, như ngài chẳng nghe. 


Đại thần khác vội khoe Sư Trưởng : 
“ Tâu Đại Vương ! Giáo Trưởng tài ba 
Mạc-Kha-L1 Gô-Sa-La (2) 


(1)& (2) : Pùrana Kassapa ( Phú-la Ca-Diếp ) và Makkhali Gosala 
( Mạt-gìa-lê Cù-xá-lợi ): hai trong Lục Sư ngoại đạo thời Phát. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 061 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 062 


Là vị Hội Chủ thật là cao minh Ngài Pa-Kú-Thá Kách-Cha-Da-Nà (7) 
Được quân chúng tôn sùng, ngưỡng mộ Nếu Đại Vương thân qua chiêm bái 
Vị Khai tổ Giáo phái nổi danh Chắc sẽ được thanh thái tâm hồn 
Nếu Đại Vương với lòng thành Tịnh tín, hoan hỷ, kính tôn 
Đến để chiêm bái, ắt sanh phước lành ”. Hoàng gia sung thịnh, Tông môn đời đời ” 
Nghe nói vậy, Vua Ma-Ga-Thá A-Xà-Thế nghe lời tâu đó 
A-Xà-Thế an tọa như thường Vẫn yên lặng, không tỏ ý gì. 


Làm thinh, lộ vẻ chắn chường 


Không nói chi cả, như dường không nghe. ° VỊ khác bước ra đan trì : 


“ Tâu lệnh Thánh Thượng ! Chăng chỉ tốt bằng 
4. _ VỊ quan khác vội khoe Giáo Chủ : Với thánh ý vẫn hằng mong mỏi 
“ Tâu Đại Vương ! Thật đủ phước duyên Gặp Đạo Sư tài giỏi, quang huy 
Nêu ngài tìm đên quan chiêm Có vị Giáo Trưởng toàn tri 
VỊ Đại Sư Trưởng trang nghiêm từ hòa San-Cha-Dá Bê-La-Thi-Pút-Tà (2) 
Hội Giáo Trưởng là A-Chỉ- lá () Là Hội Chủ danh gia thông thái 
Tức ngài Kê-Sa-Kám-Ba-LI (1) Vị Khai tổ Giáo phái cao thâm. 
Khi gặp Sư Trưởng một khi 
Đại Vương sẽ được tức thì tín tâm ”. 
Nghe nói thế, trầm ngâm yên lặng 
A-Xà-Thế, vua chẳng nói gì. 
5s... Một đại thần khác tức thì 
Bước ngay ra trước đan trì tâu Vua : 
“ Tâu Đại Vương ! Trong mùa trăng sáng 
Thật thỏa đáng, Ngài muốn cung chiêm 
Một vị Sư Trưởng đáng tìm 


Đây là Sư Trưởng đáng tầm 
Thánh Thượng nên kíp quang lâm nơi này 
Được yết kiến bậc đầy tài đức 
Thì Thánh Thượng quả thực uy danh 
Sẽ đạt tin tưởng tịnh thanh 
Hoàng gia cũng được phúc lành, duyên may ” 
A-Xà-Thế ngồi ngay, yên lặng 
Vẫn làm thinh, vua chăng nói gì. 


Là Đại Giáo Trưởng uy nghiêm vô cùng m VỊ đại thần khác tức thì 
Được quân chúng tôn sùng, ngưỡng bái Tâu vua tiên cử một vì Đạo Sư : 
Bậc Khai tô Giáo phái từ hòa “ Tâu Đại Vương ! Tịnh cư cao cả 


(1) & (2): Pakudha Kaccàyana ( Bà-phà-đà Ca-chiên-diên ) 
(1) : Ajita Kesakambali ( A-kỳ-đa K)-xá-khâm-bà-la ) : và Sanjaya Belathiputta ( Tán-nhã-di 13-la-phê-phát ) š 


Dị khác trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật tại th ế. Hai vị khác trongLục Sự ngoại đạo thời Phật tại thể. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 063 


8. 


NÑi-Ganh-Thá Na-Tá-Pút-Ta (¡) 
Là bậc Hội Chủ danh gia 
Bậc Đại Giáo Trưởng thật là tối tôn 
Có danh vọng tông môn giáo phải 
Nhiều kinh nghiệm, thông thái, trang nghiêm 
Nếu Đại Vương đến cung chiêm 
Rất là lành tốt, phước tìm Đạo Sư ”. 
Nghe nói vậy, trầm tư yên lặng 
A-Xà-Thế vua chẳng nói gì. 


Bấy giờ, ông Chi-Va-Ka 
Tức Kô-Ma-Rá-Phách-Cha vẫn ngồi 
Khi đức vua đang hồi mệt mỏi 
Bởi các quan tranh nói quá nhiều. 
Cách xa vua chăng bao nhiêu 
Ông vẫn yên lặng, không điều tâu ra. 
Vua xứ Ma-Ga-Tha bèn hỏi : 


- “* Tại sao khanh chăng nói câu gì ? 


Cũng chắng tiễn cử điều chi 
Hỏi khanh có biết phạm vi xứ này 
Có Đạo Sư, bậc Thầy cao thượng 
Đáng tôn kính, quy ngưỡng, cúng dường 
Khanh hãy tiến cử triều đường 
Để trẫm tịnh tín, muôn phương được nhờ ” 


Chi-Va-Ka bấy giờ mới nói : 
“ Tâu Đại Vương ! Trong cõi Tam thiên 
Thế gian duy có Cha Hiền 
Đại Giác, Ứng Cúng, phước duyên trời người 


(1) : Nigantha Nàtapufta ( Ni-kiễn-tử ) - một trong Lục Sư 


ngoại đạo thời Phát tại thê . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 064 


Là nơi đáng đời đời quy ngưỡng 
Được tịnh tín, vô lượng phước môn. 
Ngài chính là đắng Thế Tôn 
Chánh Đăng Chánh Giác, tiếng đồn gần xa 
Minh Hạnh Túc hoặc là Thiện Thệ, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thế Gian Giải, Thiên Nhân Sư, 
Là bậc đại trí, đại từ, đại b1. 
Hạ thần đã quy y Đại Giác 
Và hiện thời phúc lạc cho thần : 
Bậc thầy của cả Thiên Nhân 
Hiện đang trú ngụ nhà thần, tại nơi 
Vườn xoài rộng, sáu thời giáo hóa 
Với Tăng đoàn cao cả trên đời 
Một ngàn hai trắm năm mươi 
Tỷ Kheo đại chúng trời người kính tin. 
Với trí tuệ quảng minh siêu việt 
Ngài có thể giải quyết nghi nan 
Giới đức thanh tịnh hoàn toàn 
Chỉ dạy tự giác, Tăng quang tịnh, hòa 
Ngài là Gô-Ta-Ma Đại Giác 
Hạnh Phật Đà lợi lạc quần sinh 
Nếu Đại Vương có lòng tin 
Thân hành đến gặp, ắt sinh phúc lành ”. 


Vừa nghe nói, duyên lành hội đủ 
A-Cha-Ta-Sát- Tú (7) cả mừng 
Lập tức truyền lệnh quần thần 
Kiệu voi cho thắng, Vua cần đi ngay 


Ajàtasattu : A-Xà-Thế, vua nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà). 


(1): 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 065 


Lên vương tượng hằng ngày vua ngự, 
Năm trăm voI, mỹ nữ cung phi 
Khởi hành dưới bóng tinh kỳ 
Hàng ngàn ngọn đuốc uy nghỉ sáng ngời 
Thắng tiến đến vườn xoài đêm hạ 
Của ông Kô-Ma-Rá-Phách-Cha (7) 


10. Khi đó, vua Ma-Ga-Tha (2) 

Uy nghi thắng đến không xa vườn xoài 
Bỗng sợ hãi, tóc ngài dựng ngược 
Lòng kinh hoàng, toát mướt mồ hôi 

Hỏi Chi-Va-Ka bầy tôi : 
- “Ngươi định phản bội, gạt môi ta chăng ? 
Định nạp ta cho đằng kẻ nghịch 
Là những kẻ thù địch của ta ? 
Ngươi nói đại chúng hằng hà 

Đến cả ngàn vị, sao mà lặng trang 
Không một tiếng ho khan, đằng hằng 
Không tiếng ồn, vắng lặng như tờ 2 ”. 

Chi-Va-Ka lúc bấy giờ 

Trấn an vua chớ có ngờ vực chỉ : 

- “ Thần không dám phản khi quân thượng 
Không nạp ngài để hưởng vinh hoa 
Ngài hãy thăng tới phía xa 

Căn nhà tròn giữa là nhà hội chung 
Trong nhà đó, đèn dùng thắp chọn 
Chỉ ít ngọn, đại chúng đang thiền ”. 

H. Khi ấy vua mới được yên 
(1): Jìvaka Komàrabhacca : vị Ngự Y của vua A-Xà- Thế cũng 


là vị Thiện Nam kính tín Tam Bảo. 
(2) : AjàtasafIu (A-Xà- Thê) vua nước Mlagadha (Ma-Kiệt-Đà). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 066 
Cả đoàn thăng tới hoa viên vườn xoài 
Đi cho đến chỗ voi đi được 
Rồi xuống kiệu, nhắm hướng nhà tròn 
Vua hỏi : “ Nơi nào Thế Tôn 
Đang ngự giữa Chúng Trung Tôn tịnh thiền? ”. 
Chi-Va-Ka, ông liền hướng dẫn : 
- “Ngay cột chính là đắng Cha Lành 
Ngồi trước đại chúng tịnh thanh 
Trang nghiêm giới đức, pháp thân diệu kỳ ”. 


I2. A-Xà-Thế liền đi gần lại 
Nhìn Đại chúng an tọa tịnh thiền 
Trông như hỗ nước lặng yên 
Vua bèn cảm hứng thốt lên ước nguyên : 
“ Mong Hoàng tử tinh chuyên trầm lặng 
Như tĩnh lặng Đại chúng tịnh, hòa 
Nguyện U-Đa-Di-Phách-Đa (¡) 
Hoàng tử, tâm được như là Chúng Tăng ! ”. 
- “Này Đại Vương ! Ngài đang nghĩ đến 
Tâm của ngài thương mến nặng tình ? ”. 
“ Bạch Thế Tôn ! Thật anh minh 
Con đang nghĩ đến con mình thân thương 
Con ước nguyện thường thường Hoàng tử 
Được trầm lặng, tĩnh lự như Tăng 
Con thương Hoàng tử ai bằng 
Nên nguyện con được như hằng ước mong ”. 


13. A-Xà-Thế nói xong, nghiêm cần 
Đảnh lê Phật, xá tận Chư Tăng 
Rôi vua ngôi xuông một bên 


(1) : Udàyibhaddha ( Uu-đà-di-bạt-đà ): con vua A-Xà- Thể. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 067 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ. * MLH — 068 


Hỏi Phật những việc dưới trên chưa tường. Còn thiết thực, xin Ngài diễn tả 


l : ⁄ k : "33L Ê Ẫ 2 Á SA 2% 
- “ Bạch Đại Đức Thê Tôn ! thương tưởng Hạnh 5a-môn kết quả thê nào ? ”. 


Cho con hỏi một hướng hoài nghi ”. 15.- “Này Đại Vương ! Ở những đâu 
Đại Vương nhớ lại, với câu hỏi này 
Ngài đã hỏi các thầy Phạm Chí 
h : Các Sa-môn ; họ chỉ ra sao ? 
14. - “ Bạch Thê Tôn Ị Trong tầng xã hội Nếu thấy không trở ngại nào 
Các chức nghiệp môi môi khác, như : Đại Vương ! Xin hãy đổi trao chuyện này ”. 
Điêu tượng sư, Điêu mã sư, ï No ki: 2 
Nguyên soái, Chiến sĩ, Quân sư, anh hùng, - Bạch Đại Đức Thê Tôn Không ngạt 
Xa thuật sư và cùng Thám tử, Đôi với Ngài, bậc đại H bi 
Quân kỳ binh, quân thứ sĩ quan XIm thuật lại _ nhớ ghi 
Giáp binh, nô lệ xuất thân Những lân đên hỏi các vì Đạo Sư : 


* Này Đại Vương ! Có việc gì 
Đại Vương cứ hỏi, chăng chi ngại ngân ”. 


Thợ hớt tóc, hỏa đầu quân, làm nhà, I6. _ Một thời đến thảo lư Giáo Trưởng 
Người hầu tắm hoặc là thợ giặt Đề thăm hỏi, chúc tụng ôn hòa 
Thợ đồ gốm, thợ dệt, thợ may, Pu-Ra-Na Káp-Sa-Pa (¡) 

Người đan thúng rõ, thợ cày, Là Đại Giáo Trưởng rất là nổi danh 

Hoặc nhà in ấn hoặc thầy chiêm tỉnh, Khi được hỏi ngọn ngành của hạnh 


Bậc Sa-môn chân chánh ra sao ? 
Sẽ được kết quả thế nào ? 
Y như lời đã hỏi vào Thế Tôn. 
17. Bạch Đại Giác ! Khi con cật hỏi 
Pu-Ra-Na bèn nói một tràng : 
- “ Này Đại Vương ! Người tự làm 
Hay khiến người khác thay làm cho ta 
Hoặc chém giết hay là bảo giết 
Tự thiêu đốt hay khiến người thiêu 
Tự gây phiền muộn càng nhiều 


Các nghề nghiệp dù tinh hay vụng 
Có kết quả cho chúng hưởng ngay 
Lợi nhuận đem đến hằng ngày 
Tự thân an lạc, phúc ngay gia đình 
Họ nuôi sống tự mình, thân quyền 
Nuôi mẹ cha, nuôi đến vợ con 
Bạn bè giúp khi héo mòn 
Cúng dường, bồ thí, phước còn đời sau 
Khi mạng chung, thân này chấm dứt 
Nhờ phước đức, họ được sinh Thiên 
ñ Thọ hưởng phước báo được liên (1): Pùrana Kassapa ( Phú-la Ca-Diếp ) một trong Lục Sư 
Kêt quả thiệt thực, hiện tiên thây ngay. ngoại đạo thời Phật. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH — 069 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 070 


Hay khiến người khác làm điều phiền tâm Pu-Ra-Na mù tịt kiến văn 
Gây áo não, khiên làm áo não, Hỏi kết quả hạnh Sa-môn 
Gây sợ hãi hay bảo người gây, Dùng thuyêt VÔ NGHIỆP đáp dôn như trên. 


Sát sinh, lẫy của không ngay, 

Phá nhà, cướp bóc, tư thông vợ người 
Hoặc nói láo, chưởi người, đâm thọc 
Mọi hành động ngang dọc hiểm nguy 

Cũng chẳng có tội ác chi 
Làm mọi tội lỗi chẳng gì khắc khe. 


Con tự nghĩ : 'Dưới trên khắp cõi 
Bậc Sư trưởng mong mỏi, ngợi ca 
Làm sao Vua và hoàng gia 
Làm những vị ấy tỏ ra phiền lòng. 
Không cật nạn cũng không tán thán 
: : Không thốt lời bất mãn, khen chê 
Tỷ như lây bánh xe sắc bén Dù không mãn nguyện mọi bề 
Giêt hại người, đâm chém chúng sanh Đứng dậy, con bỏ ra về hoàng cung. 
Cõi đât đông thịt hình thành 


; vn ¡ Đú ế Tô 41 
Cũng chăng tội lôi phát sanh cho mình. I9... Bạch Đại Đức Thê Tôn cao cả i 


Có một thời, con đã thăm qua 


Nếu có người hành trình hạn cuộc Mạc-Kha-L{ Gô-Sa-La (1) 
Trên bờ Nam xuyên suôt sông Hăng Vị Đại Giáo Trưởng như là truyền ngôn 
Vừa đi vừa giêt chúng sanh Khi con đến hội môn giáo chúng 
Tàn sát, não hại tung hoành gớm thay ! Con chúc tụng thân hữu, xưng tên 
Thì người này cũng không vì thê Xong rồi ngồi xuống một bên 
Có tội ác cụ thê lớn lao Nêu lên câu hỏi gây nên nghi ngờ 
Dù tự giết hại biệt bao Đúng y câu đã nhờ Đại Giác 
Hay bảo người giêt, cũng nào tội chỉ Giải thích cho hạnh các Sa-môn. 


Như có người đang đi bờ Bắc 
Đi xuyên suốt trước mặt sông Hằng 
Vừa đi, vừa với lòng thành 

Bồ thí, tế lễ, làm lành khắp nơi 
Lại khuyên người đồng thời làm phước 
Cũng chẳng được máy phước báo gì ” 
- Bạch Thế Tôn ! Như vậy thì 

Khi hỏi về mít, trả lời xoài đây (): Makkhali Gosala ( Mạt-gìa-lê Cù-xá-lợi ): một 
Hỏi về xoài, nói đây là mít trong Lục Sư ngoại đạo thời Phát. 


ˆ Trong một xã hội sinh tồn 
Tất cả chức nghiệp vẫn còn lợi an 
Điều thiết thực là mang kết quả 
Có lợi nhuận đền trả sức mình 
Còn Sa-môn hạnh thực tình 
Điều nào thiết thực, kết tinh lợi gì ? ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 071 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH —_ 072 


20. Khi được hỏi, tức thì Giáo trưởng Ba nghìn địa ngục cảnh đồng 
Trả lời ngay, không vướng vâp gì : Băm sáu trân giới, mênh mông các loài : 
- “ Này Đại Vương ! Chẳng Nhân chỉ Bảy tưởng thai, bảy loài vô tưởng 


Bảy tiệt thai cùng bảy loài trời 
Bảy loài quỷ, bảy loài người 
Bảy hồ nước rộng, bảy từng vực sâu 
Có tám trăm bốn mươi vạn kiếp 
Thời gian ấy, khô nghiệp tận trừ 
Cho cả kẻ hèn, người ngu 
Sau khi lưu chuyền luân hồi khổ đau. 


Cũng chắng phải có Duyên gì cho ta 
Loài hữu tình cho là ô nhiễm 
Không nhân, duyên ; tiệm tiến nhiễm ô 
Không nhân, duyên ; chăng nhiễm ô 
Hữu tình thanh tịnh, chăng nhờ duyên, nhân 
Không tự tác, không cần tha tác 
Không nhân tác, không lực, không chuyên 


Không có tỉnh tấn, lực riêng Không lời nguyện, nhờ vào giới hạnh 
Tất cả sinh vật mọi miền đều không Sẽ chín muỗi nghiệp tánh chưa thuần 
Không tự tại cũng không cô găng Bởi những nhẫn thọ tập huân 
Bị dẫn dắt, định mệnh an phần Khó đo khổ, lạc khi dùng vật đo 
Hưởng thọ khổ, lạc, thác sanh Không giảm tăng, luân hồi dừng lại 
Y theo sáu loại sẵn dành để sang Kẻ trí ngu trừ bại khô đau ” 
Một triệu bốn trăm ngàn chủng loại 2]: Bạch Thế Tôn ! Kể trước sau 
Sáu ngàn thêm, rồi lại sáu trăm Ông Gô-Sa-Lá lún sâu quá rồi 
Có năm trăm loại Nghiệp thâm Nêu lên thuyết LUÂN HỘI TỊNH HÓA 
Và có năm nghiệp thăng trầm năm căn Như hỏi xoài thì tả mít ngay 
Có ba nghiệp về Thân, khẩu, ý Hỏi mít liền bảo xoài đây 
Loại nghiệp chỉ có ở Khẩu, thân Con liền tự nghĩ : “Xứ này, Sa-môn 
Loại bán nghiệp chỉ Ý căn. Bà-la-môn, các ngài sư trưởng 


Con không thê để vướng lụy phiền". 
Vì vậy, dù lòng chắng yên 
Con vẫn im lặng, giữ riêng ý mình 
Không cật nạn, không tình tán thán 
Không bất mãn, chắng bác bỏ chi 
Con đã đứng dậy ra đi 
Dẫu không mãn nguyện những gì được nghe. 


Sáu mươi hai đạo, tám nhân địa, cùng 
Sáu mươi hai, tính chung, trung kiếp 
Sáu giai cấp, tính tiếp nghiệp sanh 

Đã có bốn ngàn chín trăm 

Và cũng số đó, du hành khách thương 
Cùng số đó, thường thường chỗ ở 
Loài Na-ga, rồng ở biển sông 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 073 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH —_ 074 


22. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Vừa trải Do bốn đại hợp duyên thành tựu 
Sau giấc hòe, nghĩ mãi trong tâm Khi mạng chung vĩnh cửu phải lìa 
Tịnh cư Giáo Trưởng phải thăm Đất, nước, gió, lửa phân chia 
A-Chi-Tá Kê-Sa-Kàm-Ba-LI (1) Các căn thì lại nhập vào hư không 
Khi con đến, tức thì chúc tụng Khi đã chết, nào mong ái ngại 
Lời thân mến, hữu dụng xã giao Hỏa táng rồi, còn lại năm xương 
Sau những lời nói đón chào Chỉ người ngu mới tán dương 
Ngồi xuông một chỗ, hướng vào Đạo sư Về sự bố thí, cúng dường, ích chi ! 
Điểm thắc mắc từ từ con hỏi Lời nói chúng thế thì trồng rỗng 
Nhắn mạnh vào cốt lỏi vẫn đề Khi chấp rằng sự sống triền miên 
Nội dung kết quả các nghề Kẻ ngu cũng như người hiền 
Y như đã hỏi, nhằm về Sa-môn. Chúng sẽ đoạn diệt, mất liền, tiêu tan ” 
- “ Thưa Giáo Trưởng ! Bảo tồn mạng sống 24. Bạch Thế Tôn ! Hoàn toàn trái ngược 
Các chức nghiệp lao động, trí nghề Khi con hỏi thì được trả lời 
Đều có kết quả mang vê Với thuyết ĐOẠN DIỆT khơi khơi 
Lợi nhuận nuôi sông, mọi bề cho ta Chắng hề dính dáng đến lời hỏi đâu 
Còn thiết thực về Sa-môn hạnh Khi hỏi xoài chỉ vào trái mít 
Có kết quả hiện cảnh hay không 2 ”. Khi hỏi mít thì chỉ trái xoài 


Khi nghe câu hỏi vừa xong con tự nghĩ : "Phải xét soi TS. 
Ông A-Chi-Tá đã mong trả lời Thân dân bách tính trong ngoài kính tôn 
- “Này Đại Vương ! Cõi đời đoạn diệt Các Phạm Chí, Sa-môn sư trưởng 
Không bố thí, chẳng thiết hy sinh An DỤ HH H0 DEIPIỆNHVOEE 
Không tế tự vì không sinh : Các Sa môn, Bà-la môn . 
Không quả đị thục, nghiệp lành, ác : không Đó là phương tiện bảo tôn lòng dân". 


Không cha mẹ, hóa sanh không có Nghĩ như vậy, chắng cần bác bỏ 
Không Phạm Chí, chăng có Sa-môn Không cật nạn, không có tắn dương 
Chánh hướng, chánh hạnh bảo tôn _ Không mãn nguyện, vân bình thường 
Tự mình chứng ngộ Pháp môn, lưu truyền Đứng dậy ra khỏi hội đường, về cung. 
(1): Ajita Kesakambali ( A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la ) : 25. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Vị khác 


một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 075 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 076 


Pa-Ku-Thá Kách-Chá-Da-Na () Cùng thứ bảy : Mạng thân, chung lại 
Đến gặp Giáo Trưởng tại nhà Cả bảy thân thường tại thường hằng 
Khi gặp, con chúc ôn hòa xã g1ao Như đỉnh núi, không xâm lăng 
Sau những lời đón chào Giáo trưởng Hoặc như trụ đá thăng băng giữa trời 
Con ngồi xuống, mặt hướng về ông : Người giết hại vậy thời không có 


Bị giết hại, cái đó cũng không _ 
Không nghe, không nói, dị đông - 
Cũng không người biệt, khiên cùng biệt chung. 


“ Thưa Giáo Trưởng l Rất trông mong 
“mi sẽ giải đáp, nêu không ngại ngân : 
Các chức nghiệp dù nhàn hay cực 


Đều đem lại lợi tức cho ta Khi một ai tàn hung bên cạnh 
Nuôi sông thân quyên, cả nhà Dùng kiếm sắc vung mạnh chém đầu 
Bản thân họ cũng thăng hoa đời này Thì cũng chăng ai chết đâu 
Điểm thiết thực : Có ngay kết quả Chẳng ai tước đoạt mạng nảo của nhau 
Họ hưởng thụ và thỏa mãn liền Lưỡi kiếm chỉ rơi vào ở giữa 
Còn Sa-môn hạnh hiện tiên Bảy thân ấy, như tựa khoảng không”. 


Có được kết quả như nguyễn hay không ? ”. , 

Đ: Kính bạch Đại Đức Thê Tôn ! 
Khi hỏi về quả Sa-môn thế nào 
Pa-Ku-Tha tào lao nói khác 

Với quan điểm cũng khác, lạc loài 
Khi được hỏi về trái xoài 
Trả lời là mít, mít xoải lộn tưng. 


26. Nghe con hỏi thì ông liền đáp : 
- “Này Đại Vương ! Xin hãy nghe qua 
Có Bảy thân không làm ra 
Và cũng không bị làm ra, chăng đồng 
Không sáng tạo cũng không sinh sản 
Như trụ đá đứng thắng, đầu non 


Bắt động, chuyên biến không còn Con tự nghĩ : “Đáng mừng trong nước 
Với nhau chúng cũng không còn xâm lăng Thân dân con mong được kính tôn 
Không ảnh hưởng tới tầng lạc, khô Bà-la-môn cùng Sa-môn 
Cả khổ lạc, không chỗ nương nhau Họ nghĩ giới đức, phước tôn hà sa 


Làm sao ta phiên hà các vị 
Sa-môn cùng Phạm chí trong vùng". 
Nên không cật nạn lung tung 
(1) : Pakudha Kaccàyana ( Bà-phù- đà Ca-chiên-diên ) : Cũng không tán thán, dù không hài lòng 
Một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật. Không công nhận cũng không bác bỏ 


Vậy bảy thân ấy thế nào ? 
Địa, phong, thủy, hỏa, khô và lạc thân 


Trường Bộ (Tập I) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH -~ 077 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 078 
Con đứng dậy ra ngõ, về cung. Ga-Tát-Tô (¡) : “Đã đi đến đích", 
28. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn ! Da-Tát-Tô (2) : “Điều phục tự tâm, 


Một thời , con đến Hội môn vị này : TT C) no nổ ĐH n 
Ni-Ganh-Thá Na-Ta-Pút-Tá ( Cả ba tên gọi chăng lâm vào đâu 


Khi đến nơi, vồn vả đón chào 30. Bạch Thế Tôn ! Muốn mau được biết 
Nói lời chúc tụng xã g1ao Về kêt quả chân thiệt Sa-môn 
Sau đó ngôi xuông, băt đâu hỏi han : Giáo trưởng lại nói lòng vòng 


- “ Thưa Giáo Trưởng ! Các hàng dân chúng Bốn sự chế ngự ở trong Cắm điều. 


Các chức nghiệp, công dụng thấy ngay Con tự nghĩ : “Mục tiêu trị quốc 
Đem lại lợi lạc đủ đây. Thuận lòng dân, kết cuộc vững bền 
Gia đình nuôi sống, sum vậy VỢ con Nên suy cho kỹ, không nên 
Hạnh Sa-môn chỉ còn thiết thực Phiền lòng Phạm-chí, Sa-môn nước mình 
Về kết quả của bực Sa-môn 7 ”. Vì dân chúng tận tình kính ngưỡng 
29. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn ! C06 V)IDB- HỘI LƯỚHEIĐIEHHHANT- 
Khi nghe con hỏi Sa-môn quả này Dù không mãn nguyện điều cần 
Ni-Ganh-Thá trình bày một mạch : Con không công nhận, chắng cần tán dương 


Không cật nạn, chăng lời bât mãn 


- “Này Đại Vương ! Trong sạch giới điêu TT 9 hệ : 
Con rời khỏi nơi giảng, vê cung. 


Bốn loại Cắm Giới ngặt nghèo 


Một Ni-Kiên-Tử tuân theo suốt đời : 31. Kính bạch Đại Đức Thế Tôn ! 
* Sống gìn giữ mọi thời với Nước Con từng đã đến Hội môn một vì 
* Mọi Ác pháp phải được giữ gìn Là Hội Chủ, đương vi Giáo Trưởng 
* Tây sạch ác pháp trong mình Đại Giáo trưởng giáo hội uy nghĩ 
* Sống với ý chí giữ gìn ác sinh. Khai tổ Giáo phái danh tri 


San-Cha-Dá Bê-Lát-Thi-Pút-Tà (7) 
Khi con đến, xã giao chào đón 
Và thăm hỏi mọi chốn an hòa 
Sau lời chúc tụng đã qua 
Con liền ngồi xuống trên tòa một bên 


- Này Đại Vương ! Tự mình chế ngự 
Bốn cắm giới thứ tự như trên 
Một Ni-kiền-tử vững bền 
Sẽ có danh hiệu là tên gọi gì ? 


(1) : : Nigantha Nàtaputta ( Ni-kiển-tử ) - Một trong Lục Sư 


ngoại đạo thời Phật tại thể. (l):Gatafo. (2): Yatato. (3): Thiano. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH —_ 079 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 080 


Đặt câu hỏi như trên đã hỏi : Dùng toàn ngụy biện, ông ta nói hoài 
Tỉ như hỏi trái xoài, nói mít 
Còn hỏi mít lại nói trái xoài 
Con tự nghĩ : 'Chớ phiền hà 
Các vị Giáo sĩ trong ngoài xứ ta'. 
Không thốt ra những lời bất mãn 
Không tán thán, cật nạn cũng không 
Không bác bỏ, không tán đồng 
Con đã đứng dậy, tay không ra về. 


Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Sự thể 
Con đã từng đến lễ Lục Sư 
Ước mong đạt ý nguyện từ 
Câu đáp minh triết Đạo Sư trả lời 


- “ Thưa Giáo Trưởng ! Với mọi người dân 
Các loại chức nghiệp họ cần 
Sẽ được kết quả tự thân thu về 
Nuôi sống cả mọi bề thân quyến 
Được phúc lạc, mọi chuyện lợi thay 
Thưa Giáo trưởng ! Xin hỏi ngay 
Sa-môn kết quả, điều này ra sao ? ”. 


32. Bạch Đại Đức Thế Tôn ! Không tưởng 
VỊ Giáo trưởng đã nói một hơi 
Toàn là những chuyện xa khơi 
Dùng NGỤY BIỆN LUẬN trả lời lung tung : 


- Này Đại Vương ' Nói chung đại loại Nhưng nay thời vô cùng thất vọng 
* Thê giới khác, nêu hỏi có, không Vì Lục sư chẳng đáng trọng vì 
TT ĐEO IDh du (HE Nếu có hỏi đến điều chỉ 
Nhưng tôi không nói không này, không kia... Họ đều mù tịt, trí tri chẳng tường 
* Loài hữu tình kia không sinh hóa Cũng ví như vào vườn cây trái 
Hữu tình khác thì đã hóa sinh... Hỏi về mít ho nói là xoài 
” KêôtquảdithụcAclàh  - Hỏi xoài họ nói mít đây 
Không có kêt quả Thiện lành, Ác tai... Luận điệu mâu thuần, chứa đầy ngụy ngôn 
7 Sau khi chêt, Như Lai tôn tại Người cả tin, kính tôn cung dưỡng 
Hoặc không có tôn tại vê sau...” Nên Lục sư Giáo trưởng sinh tổn. 


Cứ thế ông nói đâu đâu _ 8n li Ta tên đ 
Dài dòng ngụy biện, chẳng đầu đuôi chỉ. h TP ÚU TU V0 hi Di Hộ 


Con xm hỏi lại Thê Tôn câu này 


33... Rôt cuộc chăng có gì kêt quả Đúng y như con nay đã hỏi 
Vệ câu hỏi con đã nêu ra Các Giáo trưởng ngoại đạo Lục sư 
Với suôt thời gian trôi qua Ngưỡng mong đức cả Đại Từ 


(1) : Sanjaya Belathiputta ( Tán-nhã-di Tì Ð-la-phê-phát }d Xóa tan thắc TY Điái trừ nghi " : 
Một trong Lục Sư ngoại đạo thời Phật tại thê. - Bạch Thê Tôn ! Hàng hàng xã hội 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 081 


O; 


Các chức nghiệp mỗi mỗi khác, như : 
Điều tượng sư, Điều mã sư, 
Nguyên soái, Chiến sĩ, Quân sư, anh hùng, 
Xa thuật sư và cùng Thám tử, 
Quân kỳ binh, quân thứ sĩ quan, 
Giáp binh, nô lệ xuất thân 
Thợ hớt tóc, hỏa đầu quân, làm nhà, 
Người hầu tắm hoặc là thợ giặt 
Thợ đồ gốm, thợ dệt, thợ may, 
Người đan thúng rồ, thợ cày, 
Hoặc nhà in ấn hoặc thầy chiêm tĩnh. .. 


Các nghệ nghiệp dù tỉnh hay vụng 
Có kết quả cho chúng hưởng ngay 
Lợi nhuận đem đến hằng ngày 

Tự thân an lạc, phúc ngay gia đình 
Họ nuôi sống tự mình, thân quyền 
Nuôi mẹ cha, nuôi đến vợ con 
Bạn bè giúp khi héo mòn 
Cúng dường, bồ thí, phước còn đời sau 
Khi mạng chung, thân này chấm dứt 
Nhờ phước đức, họ được sinh Thiên 
Thọ hưởng phước báo được liền 
Kết quả thiết thực, hiện tiền thấy ngay. 
Còn thiết thực, xin Ngài diễn tả 
Hạnh Sa-môn kết quả thế nào ? ”. 


Này Đại Vương ! Ngài nghĩ sao 
Nếu một Nô Bộc đang hầu trong cung 
Luôn sớm khuya phục tùng trung tín 
Thị hành đúng mệnh lệnh chủ nhân 
Lời nói kính ái, khâm tuân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 082 


Theo dõi cử chỉ, chủ cân việc chi... 
Đên một hôm, nhân khi nhàn rôi 
Người nô bộc nghĩ ngợi về mình : 


“ Kỳ diệu thay ! Công đức lành 
Quả vị tương ứng thác sanh dị thường 
A-Xà-Thế Đại Vương xuất chúng 

Ngài là người, tôi cũng là người 
Nhưng sao Vua sống vui tươi 
Cuộc sống vương giả khác người bình dân 
Luôn tận hưởng vô ngần dục lạc 
Tôi nghĩ là chăng khác Thiên thân. 
Còn tôi, nghĩ lại tủi thân 
Sống đời nô bộc thanh bản, cực thay ! 
Làm vắt vả suốt ngày chí tối 
Lo nơm nớp lầm lỗi, bị rầy 
Tại sao ta không đối thay 
Xuất gia tu đạo, làm thầy Sa-môn 
Cạo râu tóc, tâm hồn thư thái 
Khoác ca-sa, tự tại an nhiên ” 


Nghĩ vậy, đã thực hiện liền 
Xuất gia từ bỏ, lụy phiền tránh xa 
Sau khi đã xuất gia như vậy 
Sống chế ngự, vị ây tinh cân 
Nhu cầu tối thiểu uống ăn 
Ba y một bát, lục căn tịnh lành. 
Nếu có một cận thân tâu lại 
Tả chỉ tiết hiện tại người nảy : 
Y là nô bộc của Ngài 
Nhưng nay thành một người đây uy nghỉ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 083 


Một Sa-môn nghiêm trì giới luật 
Tâm thanh thản chăng chút bợn nhơ. 
Nếu Đại Vương lúc bấy giờ 
Truyền lệnh bắt lại để chờ lệnh ta 
Hãy tiếp tục vẫn là nô lệ 
Để phục vụ bất kể lúc nào 
Đại Vương ! Ngài nghĩ ra sao ? 
Ngài có thực hiện gắt gao việc này ? ”. 


6. - “ Bạch Thế Tôn ! Điều đây quá tệ 


Sứ, 


Con không thê đối xử như vầy 
Đối với vị Sa-môn đây 
Dù từ nô bộc nơi này xuất thân 
Nay giới hạnh, nghiêm thân thanh tịnh 
Bậc đáng để kết tín thiện duyên 
Ruộng phước của cả Nhân Thiên 
Con phải kính lễ, luân phiên cúng dường 
Các vật thực, chăn giường, sàng tọa 
Đủ thuốc men với cả Tăng-y 
Ra lệnh bảo vệ hộ trì 
Đúng theo luật pháp đã qui định vào ” 


- “Này Đại Vương ! Nghĩ sao điều đó ? 


Một nô bộc chăng có quyền nào 
- Nay lại trở nên thanh cao 
Nêu quả như vậy, không sao nghĩ bàn 
Đây thiệt thực rõ ràng kêt quả 
Hạnh Sa-môn diễn tả, phải không 2 ”. 
- “ Bạch Thế Tôn ! Con tán đồng 
Đây Sa-Môn Quả chính trong ý này ”. 
“Này Đại Vương ! Việc này thứ nhất 
Thêm thứ nhì, thể tất yêu cầu : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH -_ 084 


Nếu có Nông Phu đến hầu 
Để nạp thuế má làm giàu quỹ vua 
Chịu lao động sớm trưa cực khổ 
Nạp vào trong công khó thật nhiều 
Một hôm tự nghĩ một điều : 


* Đức Vua sao lại được nhiêu quyền uy 


Sống vương giả, uy nghi, giàu có 
Lại hưởng thọ dục lạc, vui tươi 
Vua là người, ta cũng người 
Sao ta cực nhọc, chăng lười một giây ? 
Chắc là vua có đầy công đức 
Ta thiếu phước nên cực đây mà ! 


Thế thì ta hãy xuất gia 
Cạo bỏ râu tóc, ca-sa khoác vào 
Biệt gia đình, dồi trau giới đức 
Hành tích cực, chế ngự thân tâm 
Nhu cầu tối thiểu uống ăn 
Tam y nhất bát, lục căn tịnh lành ”. 


Nếu có một cận thân tâu lại 
Tả chỉ tiết hiện tại người này 
Y là nông phu của Ngài 
Nhưng nay thành một người đây uy nghỉ 
Một Sa-môn nghiêm trì giới luật 
Tâm thanh thản chăng chút bợn nhơ. 
Nếu Đại Vương lúc bấy giờ 
Truyền lệnh bắt lại để chờ lệnh ta 
Hãy tiếp tục nông gia lao khổ 
Để nạp vào công khó dồi dào 
Đại Vương ! Ngài nghĩ ra sao ? 
Ngài có thực hiện gắt gao việc này 2 ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 085 


- “ Bạch Thế Tôn ! Điều đây quá tệ 
Con không thể đối xử như vây 
Đối với vị Sa-môn đây 
Dù từ nông nghiệp nơi này xuất thân 
Nay giới hạnh, nghiêm thân thanh tịnh 
Bậc đáng để kết tín thiện duyên 
Ruộng phước của cả Nhân Thiên 
Con phải kính lễ, luân phiên cúng dường 
Các vật thực, chăn giường, sàng tọa 
Đủ thuốc men với cả Tăng-y 
Ra lệnh bảo vệ hộ trì 
Đúng theo luật pháp đã qui định vào ” 


- “Này Đại Vương ! Nghĩ sao điều đó ? 
Một nông phu chắng có quyền nào 
Nay lại trở nên thanh cao 
Nếu quả như vậy, không sao nghĩ bản 
Đây thiết thực rõ ràng kết quả 
Hạnh Sa-môn diễn tả, phải không ? ”. 


39. - “ Bạch Thế Tôn ! Con tán đồng 
Đây Sa-Môn Quả chính trong ý này 
Nhưng tiện đây, kính mong Đại Giác 
Giảng giải thêm, quảng bác chánh chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Kết quả thiết thực hiện thời Sa-môn ” 
- “Này Đại Vương ! Bảo tồn chánh niệm ! 
Hãy lắng nghe trọng điểm vấn đề 
Cõi trần phiền não nặng nề 
Vô minh triền phược mọi bề phủ vây 
40. Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 086 


Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác, đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện rôi sau, Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


4I. _ Có gia trưởng trong miễn thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dây. đầy trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn. 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất gia tu hành. 
42. Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bồn Pa-Tí-Mốc-Kha (¡) 


(1) : Patimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH -_ 087 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 088 


Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Thân, khâu, ý từ hòa thanh tịnh Sông thanh đạm, tránh xa hoa 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiêp tâm Không dùng hương liệu, dâu thoa thơm nông. 


Biết tri túc, giữ các căn 


ẫ : Ti An Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 


Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 


43. Này Đại Vương ! Thế nào thuần thục Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu đần dần Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần, 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn Từ bỏ gian lận bằng cân 
Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm Không áp bức, không làm thương tổn 
Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI, Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh Đó là giới hạnh đặc thù 
Không trộm cướp, chăng tính so đo Năm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
„ Quyêt không lây của không cho 46. Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
Đó là giới hạnh, thước đo Giới điêu. Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 
44. _ Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát Dù ăn tín thí cúng dường 
Không tà hạnh, dâm ác thấp hèn Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 
Không nói dối trá đua chen Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Không lường gạt cũng không ly gián Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia Không hè làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 

Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


47 Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
45. Cả đến hạt giống, cỏ cây Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc Tỷ Kheo chân chánh thì không 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH —_ 089 


Chăng hè cất chứa, chất chồng nợ thêm 
Là giới hạnh trong tâm GIới Luật 
VỊ Tỷ Kheo thuân thục thọ trì. 


48. Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sống rất phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua. 
Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
49. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống giải trí du dương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cờ trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tính 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giông bằng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng, 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa 
Thú giải trí sa đà thụ hưởng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ. * MLH — 090 


Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. 
Giải trí tà vạy tránh xa, 
Giới Luật của bậc xuất gia phải gìn. 
.50.. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phè phỏn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trải giường bằng len 
Miền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 
Nệm bằng da của sơn dương 
Ghế dài có gối chân, thường băng da. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
si. Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống cuộc sông vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu 
Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viên cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phần 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 
52. Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tầm thường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 091 


Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 

Những chuyện làng xóm, thị thành 

Đồ ăn, thức uông, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 

Hiện trạng thế giới, đại dương 


Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không. 


Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
53... Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống bàn luận tranh đương 


Như nói :“ Ngươi biết chuyện thường này không? 


Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 
Ta rất rành những thứ luật này. 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng. 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”. 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH -_ 092 
54. 


55. 


56. 


Các Sa-môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống rất đáng coi thường 

Đứng làm môi giới đế vương, đại thần 
Đưa tin tức, thân gần Phạm-chí, 
Sát-Đế-Ly, Gia chủ gần xa 

Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 

Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 

Vẫn sống một cách bất lương 

Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 

Tư cách ấy chăng ra gì. 

Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cân 
Trong Giới Luật, tĩnh tấn thọ trì. 

Đời sống thanh tịnh ; trong khi 


Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 

Vẫn sống tà hạnh tầm thường 

Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa, 

Tế thục tô, tế lúa, tế dầu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 

Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 093 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH —_ 094 


Khoa đoán số mạng, cầu tìm Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa băn tên Cứ đoán mò, thực mộng chắng sao ! 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là Tránh xa suy đoán tào lao, ngụy tả. 


Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 


l : mã 59. _ Các Sa-môn hay là Phạm-chí 
Tránh xa ác hạnh ngụy tả ô danh. 


Dù đã ăn tín thí cúng dường 


57. Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí Vẫn sống chắng được thiện lương 
Dù đã ăn tín thí cúng dường Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Vẫn sống tà mạng vô lường Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú Sẽ có lửa cháy các nơi 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè, Sẽ có động đất, sắm trời : Thiên cơ 
Tướng trâu, cun cút, gậy que, Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 
Vị chân chánh xuất gia thì khác Kết quả xảy trong không gian 
Có giới hạnh an lạc uy nghĩ Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 
Nằm trong Giới Luật thanh quy Có giới hạnh, chăng cho ác khởi 
Ty Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. VỊ Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu, 
s8. _ Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí Không sông tà mạng lún sâu 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 60. Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Vẫn sống tà mạng như thường Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái Vẫn sống tà mạng bất lương 
Vua bản xứ rồi lại thu quân Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Bên nảy thắng trận mấy lần Sẽ được mùa hay là mùa mắt 


Bên kia đại bại, thất thần rút lui. Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 095 


61. 


62. 


63. 


Các nghề như đếm ngón tay 
Kê toán, cộng sô, làm theo thê tình 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng đưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 
Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài. 


Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các điều đã hứa, làm sai 
Đề được dương thịnh, trong nhà chở che 
Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Làm cho mửa, xổ trong mình 
Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 
Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Y Giới Luật, chân chánh thọ trì. 


— Này Đại Vương ! hãy tường tri 
VỊ Tỷ Kheo ây uy nghi, vô câu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 096 


64. 


Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly (7) một vì 
Làm lễ quán đảnh (2), trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Này Đại Vương ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chắng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chỉ 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần. 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 


(1) : Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giải cáp. bắt di bắt dịch : 
Bà-la-môn (Brahmana -giai cắp đứng đầu giữ phần nghỉ lễ tế tự), 
Sát-Đề-Ly ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyên ) ; Giai cấp 
Phệ-Xá (Vaisa - Thương gia) . Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh 
rẻ nhất là Thủ-Đà-La hay Chiên-Đà-La ( Candala ). 

(2) : Theo tập tục Ấn-Độ xưa, khi chỉnh thức tuyên cáo địa vị kế 
thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 
biển rưới lên đỉnh (đảnh) đâu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được 
gọi là “Quán đỉnh vương tử ”. Điễu đó có ý rằng sau này vị vương 
tử có thể thông trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH —_ 097 


Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 


65. — Này Đại Vương ! Thời thời tỉnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui — biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hoặc cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


66. — “ Này Đại Vương ! Thế nảo biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 


67. __ Với Giới uẩn chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí trị 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 098 


68. Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham áI, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


69. — Đại Vương ! Như người nghèo mắc nợ 
Liền chọn nghè, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 
Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


70. — Này Đại Vương ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dần 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH —_ 099 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 100 


Thể lực khôi phục như mong 74. — Này Đại Vương ! Chính nhờ quán niệm 
Hoan hỷ, sung sướng, sông trong an lành. VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
7I. — Này Đại Vương ! Một anh bị nhốt Năm Triên Cái chưa xả ly 


Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường 
Như nô lệ, con đường sa mạc 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao 
Năm triền cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 


Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát TỒi. 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 15. Chừng nào khi quán tự thân 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. Với năm triền cái đã cần xả ly 
72._ — Này Đại Vương ! Một thời gian Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 226100126)/1500tỀN6 Ai tia 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc Lạc thọ sinh do khinh va ã 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn Đạt được như thê, tâm an định liên. 
: Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh đo ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh mọi thời. 


Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này, 
Quá hoan hý, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
73... — Này Đại Vương ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiễm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


76. — Này Đại Vương ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vảo trong thau 
Rồi dùng bột ấy nhỏi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt 
* Cũng như một Tỷ Kheo vị nào 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 101 


Tầm nhuận, sủng ướt, thắm mau 
Toàn thân không có chỗ nào còn khô 
Cũng như thế, sanh do ly dục 
Hỷ lạc cũng đẫm suốt tâm đây. 


— Này Đại Vương ! 'Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-môn quả duyên theo thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 

Còn vi diệu, thù thắng hơn 


Những quả thiết thực Sa-môn trước này. 


7. — Này Đại Vương ! Ở đây lại nữa 


78. 


Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo ấy đã thâm nhuằn 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 
Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nảo hỷ lạc chắng nhuân. 


— Này Đại Vương ! Tại cội nguồn 
Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lễ thoát nước chảy ra 
Suối nước mát lạnh phun ra 
Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tắm ướt 
Không chỗ nào không được tràn dâng 
Tỷ Kheo ấy đã thâm nhuằn 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 102 


79. 


80. 


Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nào hỷ lạc chăng đầy. 
— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-môn quả duyên theo, thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Còn vi diệu, thù thắng hơn 
Những quả thiết thực Sa-môn trước này. 


- Này Đại Vương ! Ở đây lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm tuyên tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thắm vô. 


- Này Đại Vương ! Như hồ sen trắng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ góc rễ đẫm ướt tới đầu 
Toàn thân gốc ngọn thấm sâu, 
Tỷ Kheo vị ấy thấm vào giống y 
Với lạc thọ, không đi với hỷ 
Đã thắm kỹ, sung mãn tràn đầy 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 103 


— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-môn quả duyên theo, thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Còn vi diệu, thù thắng hơn 
Những quả thiết thực Sa-môn trước này. 


sI. — Này Đại Vương ! Ở đây lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Và trong sáng, trong chính thân này. 


82. — Này Đại Vương ! Ví như đây 
Có người ngồi, lấy vải dày trắng tỉnh 
Khắp cả thân, đầu mình trùm cả 
Không chỗ nào mà gã không trùm. 
Cũng vậy, Tỷ Kheo thấm nhuần 


Với Tâm Thuần Tịnh gội nhuần khắp đây. 


— Này Đại Vương ! Như vây thiết thực 
Sa-môn Quả giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn trước này. 
s3+84.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Mong Đại Vương hãy thử nghĩ suy 
Có một hòn ngọc lưu ly 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 104 


Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tắm mặt, đã được khéo mài 
Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chăng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 
Thấy được màu sắc long lanh ngọc nảy. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc theo Thiền 
Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này 
Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ấy, lệ thuộc như vây. 
— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-môn quả duyên theo thiết thực 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02 : SA-MÔN QUÁ * MLH - 105 


Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Còn vi diệu, thù thắng hơn 
Những quả thiệt thực Sa-môn trước này. 


85+86.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Một trại chủ cầm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 
Rồi nghĩ : “Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra”. 


Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay ! 
Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra. 


Hay như con rắn lột da 
Đây là con rắn, đây là vỏ da 
Vỏ da răn không là con rắn 
Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 106 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nào. 
— Này Đại Vương ! như vây thiết thực 
Sa-Môn Quả giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những quả thiết thực Sa-môn trước này. 


87+88.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhỏi nhuyễn, người này làm ra 
Đồ gia dụng tùy qua sở thích. 


Hay thợ ngà thực đích lành nghề 
_ Khéo đẻo chạm với tay nghê 
Đô ngà tùy thích mọi bê làm ra. 


Hay như là thợ vàng rất khéo 
Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức bằng vàng 
Thật là tỉnh xảo, đẹp sang như vây. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thô, trồi lên đất giồng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 107 


ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này. 
— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn trước này. 
s9+90.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầm bồng du dương 
Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : người ta và loại 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH — 108 


Tiêng chư Thiên các cõi nghe rày. 


— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn trước này. 


91+92.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Có một người thiếu nữ, hay là 
Thanh niên, đàn ông, đàn bà, 
Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 
Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 
Thấy mặt mình, biết được thế nảy : 
Có tỳ vết thì biết ngay 
Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân, không hận cũng tường 
Tâm S1 hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH -_ 109 


Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông, 
Tâm thiền định hay không thiền định, 
Tâm giải thoát hay dính buộc rang, 

Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
93+94.— Này Đại Vương ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 

Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 

Đến làng bên, gặp người ta 

Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi ấy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao, 


Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 
Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hăng ngày. 
— Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng tâm đên với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH -— 110 


Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo, 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rồi. 
VỊ Tỷ Kheo nhờ nơi không vọng 
Nhớ đến nhiều đời sống an bài. 

— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực 

Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn trước này. 


95+96.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy rõ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 
Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 
Những người khác đến từ nhiều hướng 
ĐI giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 111 


Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu minh, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 112 


Có kết quả chăng giống nhau này. 


— Này Đại Vương ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo 
Sa-Môn Quả duyên theo, thiết thực 
Bậc xuất gia giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn trước này. 


97+9s.— Này Đại Vương ! Như vây thí dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cấu nhiễm, sạch trăng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò , hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị Ấy nghĩ răng 
Nhờ mắt sáng thấy vô ngần điều hay. 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ây rât mực sáng trong 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 113 


Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 


— Này Đại Vương ! Như vây thiết thực 
Sa-Môn Quả giới đức, giác chơn 
Vi diệu và thù thắng hơn 
Những Quả thiết thực Sa-môn nói vào. 
Không có một Quả nào thượng đăng 
Vi diệu hơn, thù thắng tốt hơn, 
Đó là Hạnh của Sa-Môn 
Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mầu ”. 


99... Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng 
A-Xà-Thế quy ngưỡng Thế Tôn 
—“ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bảy 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nói tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 114 


Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung. 
Bạch Thế Tôn !' Thật bất dung 
Vì ngu, bất thiện, muôn trùng vô minh 
Giết phụ vương, đoạn tình cốt nhục 
Đoạt ngai vàng, chăng chút tình thương 
Phụ hoàng là vị Minh Vương 
Thiện Nam chân chánh, cúng dường Trúc Lâm. 
Trước Tam Bảo, thành tâm Sám Hối 
Xin phát lồ đại tội của con 
Xin Thế Tôn chứng cho con 
Đề không lầm lỗi tội còn tương lai ” 


100. — “ Này Đại Vương ! Như Lai nói thắng 
Tội Đại Vương sâu nặng vô cùng 
Ngũ nghịch đại tội bất dung 
Mà Ngài phạm phải một trong năm điều 
Giết cha mình, làm điều cực ác 
Đoạt vương quyền, khuynh loát triều ca 
Nhưng nay Đại Vương nhận ra 
Đại tội bất hiểu, để mà thành tâm 
Cầu Sám hồi đúng tầm pháp Thánh 
Đem hết lòng quy chánh cải tà 
Như Lai chứng minh điều mà 
Đại Vương sám hồi giết cha tội này. 
Trong pháp Thánh, ai rày thấy tội 
Thú tội đúng, ngăn lỗi tương lai. 
Mong Đại Vương hãy nhớ hoài 
Thành bậc Minh Chúa đức tài, thương dân ” 


*%#*% 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ * MLH - 115 


101. Nghe nói vậy , vô ngần hoan hỷ 
A-Cha-Tá-Sát-Tú Đại Vương 
Tán thán lời dạy tỉnh tường 
Bạch rằng : “ Con phải cáo từ Thế Tôn 
Việc triều chính đang còn rất bận 
Bậc Quân Vương nghiêm cần chu toàn ”. 


— “Này Đại Vương ! Hãy vui an 
Hãy làm phận sự dở dang đang làm ”. 


Lúc bấy giờ, vua A-Xà Thế 
Rất hoan hỷ, đảnh lễ Thế Tôn 
Nghiêm thân hữu nhiều (¡) một vòng 
Đoạn vua từ biệt, tâm trong đạo tình. 


102. Đức Thế Tôn nghiêm minh chỉ dạy 
Cho chư Tăng : “ Tội ấy vua làm 
Hồi hận dày xéo âm thằm 
Đã gây đại tội giam cầm Vua cha 
Rồi sát hại chăng tha Vương phụ 
Dù sám hồi, chưa đủ tội tiêu. 
Nếu Vua không có làm điều 
Ngũ nghịch đại tội, thì chiêu ân lành 
Tu-Đà-Hoàn Nhập Lưu quả mãn 
Đã chứng được Pháp nhãn tròn đầy 
Ngay tại chỗ ngồi nơi đây. 
Nhưng thật đáng tiếc, quần xoay luân hồi ! 


** % 


(1) : Theo phong tục Ấn Độ xưa, khi từ giã bậc đáng kính trọng, 


người ta chắp tay đi quanh vị ấy ba vòng theo hướng tay mặt . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 02: SA-MÔN QUÁ. * MLH - 116 


Nghe Thế Tôn những lời dạy bảo 
Chư Tỷ Kheo “y giáo phụng hành' 
Hoan hỷ tín thọ tâm thành 
Kinh Sa-Môn Quả, pháp lành truyền lưu ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 02: SA-MÔÊN QUẢ — 
Sàmannaphalasutta ) 


Thi hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * MMLH -— 117 


“ Ye dhammà hetuppabhavà 
Tesam hetum Tathàgafo 
Àha tesan ca yo nirodho 
Evam vàdì Mahà Samano 


2 


“ Vạn pháp tùng duyên sinh 
Diệc tùng nhân duyên điệt 
Ngã Phát Đại Sa Môn 
Thường tác như thị thuyết ”. 


“Vạn pháp theo nhân duyên sinh ` 
"Theo nhân duyên diệt ` — đỉnh ninh điêu này. 
Bác Đại Sa Môn Như Lai 
Thường dạy như vậy ; chính Thầy của tôi. 


* Chú thích xuất xứ về bài kệ này : 

Bài kệ do Tôn-giả Thánh Tăng A-La-Hán ASAJI (A-Xà- 
Chí ), vị trẻ tuôi nhát trong năm vị nhóm Kiêu- Trân-Như., 
bạn đồng tu và cũng là năm Đệ tử đâu tiên của Đức Phật 
đọc lên cho Ngài Xá-Lợi-Phái khi được hỏi trong lúc Tôn- 
giả đang thường lệ khát thực tại Thành Vương Xá. 

( Xem tiếp trang sau ) 


Thi hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) *  TMMLH - 11§ 


Nguyên thời bấy giờ, Ngài Xá-Lợi-Phất ( Sariputta ) 
cùng với người bạn thân Muục-Kiên-Liên ( Moggalanna ) 
là hai. thanh niên Bà-La-Môn rất nồi tiếng đương thời vì 
sức học uyên thâm, tinh thông Tam Vệ-Đà. Nhưng cả hai 
vẫn chưa thỏa mãn với những gì Tam Vệ-Đà chuyển tải, 
nên ước hẹn với nhau : Ai tìm được vị Đạo Sư khả kính có 
thể giải hết những nghỉ ngờ trong các học thuyết cổ kim, 
thì phải báo với người kia để cùng qui ngưỡng tu tập. 


Khi lần đầu tiên thấy vị Sa-Môn nghiêm tịnh, thân thái 
an nhiên tự tại đang thứ đệ khát thực tại Thành Vương-Xá 
Ngài Xá-Lợi-Phất bỗng sinh lòng kính mộ, muốn thưa hỏi 
về đường lôi tu hành của Tôn-giả, nhưng tôn trọng vì Tôn 
giả đang khất thực, nên Ngài cung kính đi theo sau. Khi 
thấy vật thực đã đủ, Tôn-giả Asaji tìm một gốc cây, ngôi 
xuống thọ thực. Sau khi dùng xong, Ngài Xá-Lợi-Phất đã 
thi lễ và đặt câu hỏi với Tôn-giả : Ai là Thây của Ngài, và 
vị ấy đã dạy như thế nào ? 

Tôn-giả Asaji đã đọc lên bài kệ cô đọng và hàm súc 
ấy. Vừa nghe xong, Ngài Xá-Lợi-Phất vô cùng hoan hỷ 
hoát nhiên đại ngộ. Ngài cáo từ sau khi hỏi nơi trụ xứ 
của Đức Phật, rồi vội vàng đi tìn Ngài Mục Kiển Liên, 
đọc lại nguyên văn bài kệ ấy. Ngài Mục-Kiển-Liên khi 
nghe xong, lập tức đắc Tu-đà-hoàn quả. Cả hai cùng đi 
đến Trúc Lâm Tình-Xá ( Veluvanavihàra ) đảnh lễ Phật 
và câu xin xuất gia trong Giáo Pháp của Đáng Thế Tôn. 
Sau khi cả hai lần lượt đắc Thánh quả A-La-Hán, Đức 
Phật tuyên bố hai Ngài là Hai Đại Đệ Tử của Phát : 
Ngài Xá-Lợi-Phất là Đệ nhất Trí Tuệ và Ngài Mục-Kiên- 
Liên là Đệ nhất Thân Thông. 


3.Kinh AMBATTHA 
A-Ma-Trú (Ambattha-sutta) 


Như vậy tôi nghe : 


I. _ Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng (¡) 
Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2) 
Khoảng năm trăm vị Tăng Già 
Đến trú tại Kô-Sa-La (3), nước này 
Ích-Cha-Nan-Ka-La (4) làng đó 
Tại khu rừng cũng có cùng tên. 
Bấy giờ, ở tại làng bên 
Nơi Úc-Kát-Thá (5 ), một miền đông dân 
Rất phôn thịnh, vô ngần có được 
Cây trái nhiều, ao nước rộng sâu 
Ngũ cốc phong phú, đồi dào 
Đó là Thái-ấp nhờ vào hoàng ân 
Ban cho các công thần, tứ thí 
Vua Pa-Sê-Na-Đí (3) đặc ân 
Vị Bà-la-môn công thần 
Sẽ hưởng lợi tức một phần được chỉ 
Pốc-Kha-Rá-Sa-Đi, vị ấy 
Sống phong lưu như vậy trong thôn. 


2 Một hôm vị ấy nghe đồn 
Gân đây có vị Sa-Môn hiệu là 


(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và 
Bhagavà (Thể Tôn). 

(2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp . 

(3): Vua Pasenadi (BaTư Nặc) trị vì nước Kosala (Kiêu Tắt La) 

(2): Làng Bà-la-môn lcchànankhala_, cũng là tên khu rừng. 

(3): Ukkattha, thái ấp của Bà-la-môn Pokkharasàdi 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 120 


Gô-Ta-Ma Thịch Ca (7) Tôn giả 
Đang ở đây với cả Tăng Đoàn 
Khoảng năm trăm vị nghiêm trang 
An trú tại Ích-Cha-Nan-Ka-Là 
Những tiếng đồn lan xa từ đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu (2) cao sâu diệu ngữ : 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu. 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


(1) : Gotama ( Cô Đàm hay Kiều Đàm ) là họ và Sakya (Thích 
Ca) là giòng của đức Phát. 

(1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham 
(Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng 
Chánh Giác), VỤJàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato 
(Thiện Thệ), Lokavidà ( Thế Gian Giải ), Anuftaro (Vô Thượng S1), 
Purisadammasàrathi ( Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus- 
sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phát-Đà), Bhagavà ( Thé Tôn ) 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 121 


Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La Hán thị hiện cối đời. 
3. Lúc bấy giờ, chính tại nơi 
Úc-Kát-Thá ấy thời thời quang huy 
Pốc-Kha-Rá-Sa- Đi (1), VỊ ầy 
Nhiều danh vọng lừng lẫy khắp miền 
Có Am-Bát-Thá (2) thanh niên 
Chính là đệ tử, tinh chuyên Vệ Đà (3) 
Giỏi đọc tụng cả ba Thánh điển 
Trì chú thuật, thực hiện lễ nghi 
Tinh thông từ vựng, ngữ y 
Hiểu các cổ truyện, tường trI ngữ từ 
Thuận Thế Luận như như thông hiểu 
Đại Nhân Tướng tiêu biểu, tận tường 
Ba minh độc đáo hiểu thường 
Thân-g1áo-sư cũng tắn dương về người 
“ Điều ta biết thì ngươi cũng biết 
Điều ngươi biết, ta cũng am tường ” 


4. Phương đông lộ ánh triêu dương 

Thầy trò có mặt hội đường mọi khi 
Pốc-Kha-Rá-Sa-Đi hướng tới 
Am-Bát-Thá, nói với cậu chiêu : 

- “Này Am-Bát-Thá thân yêu ! 

Ta nghe có một vị nhiều danh vang 
Gô-Ta-Ma hoàn toàn tuệ trí 
Xuất thân từ giòng quý Thích Ca 


(1) & (2) : Pokkharasàdi : tên vị Bà-la-môn nổi tiếng, là Thây 


của thanh niên Bà-la-môn Ambattha. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 122 


Trên đường du hành, ghé qua 
Hiện đang trú Kô-Sa-La nước này, 


Ích-Cha-Nan-Ka-La trú xứ 
Cùng năm trăm đệ tử Tỷ Kheo 
Đại chúng hòa hiệp vâng theo 
Thanh tịnh Giới luật, sống nghèo độc cư. 


Những tiếng đôn lan từ nơi đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu thượng đẳng 
Mà người đời dâng tặng cho Ngài 
Quả vị chứng ngộ tự ngải 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy nhân thiên 
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cõi đời. 
Am-Bát-Thá ! Hãy đến nơi 
Tìm gặp Tôn Giả người người kính tôn 
Đề tìm hiểu lời đồn có thật 
Hay không đúng là bậc Thánh nhân ” 


(3 )- Veda là Thánh điển căn bản của Đạo Bàả-la-môn, , đúng ra : ` : 
gốm 4 quyên : Rig-Veda (Lê-câu Vệ-Đà), Sama-Veda, Yajur-Veda 5. —“ Thưa thây, có một điêu cân 
(Dạ-Nhu Vệ-Đà), Atharva-Veda (A-thát-bà Vệ-Đà). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 123 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 124 


Làm sao biết được Thánh nhân, vị này ?” Các thanh niên cũng vì muốn biết 
- “Am-Bát-Thá ! Như vây phải hiểu : Nên tháp tùng mãi miết thắng qua 
Băm hai tướng tiêu biểu quý nhân Rừng Ích-Cha-Nan-Ka-La 
Những ai có đủ tướng cân Đến nơi xuống ngựa, trải qua bộ hành. 
* Tại gia sẽ được vô ngần phước duyên 7. Chúng Tỷ Kheo kinh hành vườn trước 
Chuyên Luân Vương uy quyên vô số Am-Bát-Thá vội bước đến gần 
Chinh phục mọi quôc độ thế gian Nói rằng : “ Thưa với Chúng Tăng 
Có bảy thứ báu sẵn sàng : Vui lòng chỉ giúp điều cần tìm ra 
Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-nI, Nơi đức Gô- Ta-Ma đang ở 
Ngọc nữ báu đồng thì voi báu, Chúng tôi đến gặp gỡ, vấn an ” 
Tướng quân báu, Cư sĩ báu, cùng 8. Các Tỷ Kheo liền nghĩ rằng : 
Một X. trai anh hùng A Thanh niên này vốn vào hàng thế gia 
Oai phong lâm liệt thăng từng ngoại quân. Đê tử Pếc-Kha-Ra-Sa-Đí 
Chuyên Luân Vương cõi trần thống lãnh Có danh vọng, quyền quý ai bằng 
Cả địa cầu đến tận đại dương Cũng sẽ chăng chi khó khăn 
Nhưng vua cai trị thường thường Nếu có đối thoại với hàng Thế Tôn. 
Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung Các Tý Kheo ôn tồn chỉ dẫn : 
Không dao 83y, 60H Cu chê ngự - “Am-Bát-Thá ! Ở tận đàng trong 
Nên dân chúng trong xứ an hòa. Tịnh thất đóng cửa, ngăn ồn 
* Còn nếu vị này xuất gia Chính là nơi ở Thế Tôn hăng ngày 
Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay Hãy yên lặng đến ngay tịnh thất 
Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp Không vượt qua ngăn cách hành lang 
Đắc La Hán, Đại Giác, Toàn Tri, Đăng hăng, gõ cửa nhẹ nhàng 
Am-Bát-Thá ! Con nhớ ghi Thế Tôn sẽ tiếp các hàng khách xa ” 
Dùng chú thuật, biết những gì ta mong ”. 9. Thanh niên Am-Bát-Tha liền tới 


Làm những điều vừa mới đổi trao 
Thế Tôn mở cửa đón vào 
Cả bọn theo gót, rồi chào xã giao 
Ngồi cả xuống nơi nào có thể 


6... Chàng thanh niên với lòng muốn hiểu 
Vâng theo lời, xin kiếu từ thầy 
Đảnh lễ, hữu nhiễu quanh thầy 
Xong rồi dùng xe ngựa này cùng đi. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 125 


Am-Bát-Thá ngạo nghễ tỏ ra 
Một mình đi lại đi qua 
Nhát gừng lời nói thốt ra chẳng hiền. 
Khi Thế Tôn an nhiên tỉnh tọa, 


10. Còn thanh niên thì đã sân sĩ 
Thế Tôn nhìn chàng ta đi 
Hỏi Am-Bát-Thá : “ Ngươi thì vậy sao 2 
Với Bà-la-môn nào trưởng thượng 
Bậc cao niên, Giáo trưởng, Tổ Sư 
Ngươi cũng vô lễ dùng từ 
Cộc căn lời nói cũng như thế này ? 
Trong khi ta ngồi đây yên lặng 
Đi tới lui, ngươi chăng biết điều 
Nhát gừng thăm hỏi mạn kiêu 
Tư cách thô lỗ, nhiều điều đáng chê ! ”. 


- “ Không phải vậy, vẫn đề ở chỗ 
Gô-Ta-Ma hãy cố nghe đây ! 
Với Bà-la-môn bậc Thầy 
Ta phải cung kính đủ đây, uy nghi 
Ta phải đi, mỗi khi vị ây 
Đang đi lại nói chuyện với ta, 
Ta đứng, nói chuyện thông qua 
Khi vị Phạm Chí (1) đứng mà nói năng, 
Hoặc phải ngôi hay hằng nằm xuông 
Khi vị ấy ngồi xuống hay năm 
Còn với Sa-môn đen ngăm 
Trọc đầu, đê tiện, đọa trầm triền miên 
Sinh từ chân Phạm Thiên như vậy 


(1) : Phạm Chí hay Bàn-môn tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 126 


12. 


Gô-Ta-Ma nghiệm thấy mình chưa ? ”. 


- “Này Am-Bát-Tha nói bừa 
Ngươi có ý định đây đưa thế nào ? 
Hãy nghiêm túc đi vào chính mục 
Ngươi thật vô giáo dục, bất nghì 
Dâu ngươi có học thật đi 
Vẫn vô giáo dục, ngu si hơn người ” 


Am-Bát-Tha liền thời phẫn nộ 
Muốn nhục mạ, báng bồ Thế Tôn 
Nghĩ rằng Thích tử Sa-môn 
Vốn có ác ý, sống còn với ta 
Liền nói : “* Gô-Ta-Ma ngươi hỡi Ï 
Được sinh ra từ bởi Thích Ca 


Ác độc giòng họ Thích Ca 
Khinh suất, hung dữ, cũng là tiện nhân 
Giòng đê tiện, thành phần đê tiện 
Không lễ bái, biểu hiện kính nhường 
Với Bà-la-môn đáng nhường 
Cũng không tôn trọng, cúng dường Bàn-môn 
Gô-Ta-Ma ! Thật không phải lẽ 
Không đúng pháp, những kẻ người hầu. 
Bà-la-môn, giai cấp đầu 
Trong bốn giai cấp tin sâu Vệ Đà 
Kẻ đê tiện phải là kính ngưỡng 
Luôn lễ bái, cung dưỡng Bản-môn 
Nhưng ngươi lại chẳng kính tôn 
Kiêu căng tự thị, lại còn tự xưng ” 
Lần đầu tiên, bừng bừng lửa giận 
Am-Bát-Thá trút hận Thích Ca. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 127 
13. 


14. 


— “ Này thanh niên Am-Bát-Tha ! 
Chuyện gì giòng họ Thích Ca mọi người 
Làm phật lòng, khiến ngươi bất mãn 
Nên buộc tội, phê phán nặng lời ? ”. 


— “Này Gô-Ta-Ma ! Một thời 
Ca-Ty-La- Vệ là nơi ta tìm. 
Do công tác cần nghiêm thây dạy 
Đến nước này làm mây việc cân 
Tại công trường, thấy trong sân 
Một nhóm lớn tuôi, một phần thanh niên 
Ngôi trên cao, mặt tiền hội quán 
Đang cười giỡn, ngao ngán làm sao Ï 
Lẫy tay thọc lét, cù nhau 
Tiếp tục giỡn hớt, chẳng chào hỏi ta 
Ta nghĩ bọn Thích Ca đê tiện 
Nhắm vào ta thực hiện trò cười 
Chỗ ngồi cũng chăng ai mời 
Thật là bọn họ, những người tiện dân. 


Giòng Thích Ca thành phần đê tiện 
Không lê bái, biêu hiện kính nhường 
Với Bà-la-môn đáng nhường 


Cũng không tôn trọng,cúng dường Bàn-môn ”. 


Lần thứ hai, bảo tôn thiên kiến 
Chưởi Thích Ca đê tiện như vầy. 
— “Này Am-Bát-Tha ! Nghe đây 
Cũng như chim cáy ngày ngày hót vang 
Ngươi cũng thế, ngày càng trút giận 
Bằng những lời sân hận, si mê 
Ca-Tỳ-La-Vệ thuộc về 
Thích Ca giòng họ là quê quán này 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 128 


Thật không đáng, điêu đây nhỏ mọn 
Điêu phật lòng dành trọn cho ngươi 2 ”. 


15... — “Này Gô-Ta-Ma ! Loài người 
Có bốn giai cấp từ nơi Vệ Đà 
Bà-la-môn hoặc là Phệ Xá 
Sát-Đế-Ly cả Thủ-Đà-La 
Trong bốn giai cấp kế qua 
Ba giai cấp dưới luôn là kính tôn 
Hầu hạ Bà-la-môn các vị 
Luôn cung dưỡng Phạm Chí (¡) cao xa 
Sát-Đế-Ly, giòng Thích Ca 
Là giòng đê tiện, phải là hầu nhân ”. 
Am-Bát-Tha ba lần buộc tội 
Giòng Thích Ca lầm lỗi, đê hèn 
Căm giận Thế Tôn nhiều phen 
Nên nay gặp dịp gã bèn trút ra. 


I6. Phật nghĩ: “Am-Bá-Tha gã nọ 
Đã nhục mạ giòng họ Thích Ca 
Nói quá đáng, giận tối đa 
Nay giòng họ gã, hỏi qua cho tường : 
— “ Am-Bát-Thá ! Tận tường cho biết 
Giòng họ ngươi chính thiệt đâu là 2 ”. 
— “ Này Gô-Ta-Ma ! Họ ta 
Chính là Kan-Há-Da-Na giòng này ” 
— “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nay nhớ thử 
Phụ mẫu hệ quá khứ của ngươi 
Giòng họ Thích Ca Thầy ngươi 


(1) : Phạm Chí hay Bàn-môn tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 129 


Bởi vì Tổ mẫu của ngươi xưa kìa 
Là nô tỳ sớm khuya phục dịch 
Giòng Thích Ca thực đích chủ nhân. 
Tổ tiên Thích Ca thiết thân 
Vua Ôt-Ka-Ká (¡) không phân sự tình 
Vì Hoàng hậu mà mình súng ái 
Đem vương vị trao lại con bả 
Hoàng tử không phải con bà 
Thì vua tấn xuất, đuối ra khỏi thành. 
Các Hoàng tử thân hành đến sống 
Hồ nước rộng sườn núi Lạp Sơn 
Vì sợ huyết thống đích chơn 
Lẫn lộn huyết thông khác hơn giòng mình 
Nên ăn năm chị mình, em gái 
Để sinh con không phải lộn giòng. 
Một hôm vua hỏi tùy tòng 
Nay các Hoàng tử vân mòng sống đâu ? 
“ Tâu Đại Vương ! Hỗ sâu nước cả 
Trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn 
Các Hoàng tử sống khỏe hơn 
Bảo vệ huyết thống chánh chơn của mình ” 
Am-Bát-Thá ! Sự tình được biết 
Vua cảm hứng, nhiệt liệt ngợi ca : 
“ Các Hoàng tử đáng gọi là 
Sắc-Gia ( nghĩa : cứng như là lõi cây ). 
Những Sắc-Gia (2) trí tài xuất chúng 
Kể từ đó gọi đúng tên này 
Vị Ôt-Ka-Ká vua đây 


(1) : Vua Okkàka. 
(2) : SAKYA : Am là Thích Ca, là giòng tộc của Phật 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 130 


Chính là Vua Tổ giòng này Thích Ca. 
— Lại này Am-Bát-Tha ! Vua ấy 
Có nữ tỳ tên lấy Đi-Sa 
Sinh hạ đứa con nàng ta 
Da đen, vừa mới sinh ra nói liền 
“ Này mẹ ơi ! Trước tiên hãy tắm 
Gội sạch ngắm bất tịnh cho con 
Đề sự dơ bân không còn 
Con sẽ giúp ích mẹ tròn công lao 


Mọi người nghĩ vì sao lại thế ? 
Trẻ sơ sinh kể lề thật rành 
Đúng là ác quỷ tái sanh 
Kan-Ha - họ gọi sơ sanh trẻ này. 
Chữ “Kan-Ha” nghĩa là ác quỷ 
Chữ chuyên vị : Kan-Ha-Da-Na 
Từ đó, vị ấy : Kan-Ha 
Chính là Tổ của Kan-Ha-Da-Nà 
Nếu như vậy, nói qua quá khứ 
Giòng Thích Ca là chủ của ngươi 
Hậu duệ nô bộc như ngươi 
Sao dám nhục mạ, chê cười Thích Ca 2 ” 


17. _ Các bạn Am-Bát-Tha lúc ấy 
Bênh vực gã, vì thấy bất bình 
Đối trước Thế Tôn biện minh : 
“ Chớ có phỉ báng tận tình anh ta 
Thanh niên Am-Bát-Tha quý tộc 
Thì làm sao cháu một nô tỷ Ï 
Anh ta danh giá aI bì 
Đa văn quảng kiến, danh tri biện tải 
Tài bác học, khứ lai biết thế 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 1531 


Nên có thê biện luận với ngài ”. 


18. Phật nói với các chàng trai : 


— “Nêu các anh nghĩ không ngoài sự duyên 


Rằng thanh niên Am-Bát-Tha đó 
Đã không có những điêm son gì 
Không thuộc quý tộc đáng vì 


Cũng không danh giá, không thì đa văn 


Dở hùng biện, không căn bác học 
Khó biện luận ngang dọc với ta 
Nghĩ vậy về Am-Bát-Tha 
Vậy thì gã ấy đứng qua bên này, 
Còn các anh từ đây đảm trách 
Việc biện luận, phân tách với ta. 


Còn nếu nghĩ Am-Bát-Tha 


Thuộc hàng quý tộc, danh gia, biện tải 


Thì các anh đứng ngoàải bên đó 
Đê chàng ta thi thô biện tài ”. 


19. Các thanh niên đứng ra ngoài 
Vì đêu công nhận biện tài anh ta. 


20. Nhìn lại Am-Bát-Tha, Phật nói : 
— “Nay ta có câu hỏi hợp thời 
Dù không muốn, phải trả lời 
Vì im lặng hoặc trả lời tránh qua 
Thì đầu ngươi bể ra bảy mảnh 
Vì khinh thị lời đẳng Thế Tôn 
Các Dạ Xoa rất kinh hồn 
Sẽ đem chùy sắt đập đầu ngươi ra 
Vậy này Am-Bát-Tha, hãy đáp 


Ngươi có nghe đúng pháp, không nghi 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 132 


21. 


Trưởng Lão, tôn túc đương trì 
Bà-la-môn hoặc các vì Tổ Sư 
Các vị đó đã từ bày tỏ 
Về nguồn gốc giòng họ của ngươi 
Kan-Ha-Da-Na cổ thời 
Ai là Tổ Phụ của ngươi bây giờ ? 


Nghe nói vậy, chần chờ im lặng 
Lần thứ hai, Phật gặng hỏi chàng 
Lần này chàng vẫn lặng trang 
Thế Tôn bèn nói với chàng thanh niên : 


— “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nên lên tiếng 


Nếu không muốn bảy miếng nứt đầu 
Dù ngươi không muốn mặc dầu 
Câu hỏi hợp lý phải đâu khinh thường ”. 

Lúc bấy giờ, đơn phương chàng thấy 
Phía trên đầu, lừng lẫy oai phong 
Cầm một chùy sắt bằng đồng 
Cháy đỏ sáng chói, mắt long dị kỳ 
Sẵn sàng giáng quả chùy đầu gã 
Dạ Xoa Va-Chi-Rá-Pa-NI (/) 
Với ý định sẽ thực thi 
Nếu gã ngang bướng, cứ lì im hơi. 
Am-Bát-Tha tức thời kinh hãi 
Tóc dựng ngược, thần thái hoảng hồn 
Cần hỗ trợ của Thế Tôn 
Tìm sự che chở tâm hôn, trấn an 
Liền cúi rạp, vội vàng bạch Phật : 


— “Mong Tôn Giả thể tất cho con 


(1) : Vajjirapàmi : Tên một Dạ Xoa hộ pháp. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 133 


Ngài đã nói gì với con 
Kính mong lập lại để còn nghĩ suy ” 
— “ Am-Bát-Tha ! Hãy ghi nhớ lấy 
Câu hỏi ta lập lại giải nghĩ 
Trưởng Lão, tôn túc đương tr1 
Bà-la-môn hoặc các vì Tổ Sư 
Các vị đó đã từ bảy tỏ 
Về nguồn gốc giòng họ của ngươi 
Kan-Ha-Da-Na cổ thời 
Ai là Tổ Phụ của ngươi bây giờ ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Chẳng ngờ chi nữa 
Con đã nghe hương lửa nối giòng 
Đúng như lời của Thế Tôn 
Kan-Ha Tổ phụ là con nữ tỳ ”. 


22. Nghe nói vậy, tức thì phản ứng 
Các thanh niên đang đứng hét la 
— “ Thì ra bạn ta lại là 
Con cháu nô bộc Thích Ca vương triều 
Bao tin tưởng những điều quý tộc 
Nào danh giá, bác học, đa văn, 
Có tài hùng biện vô ngần 
Nay thì vỡ mộng vì lầm tin qua 
Nếu ai nói thì ta có thể 
Không tin liền, tạm để ngoài tai 
Nhưng nay chính nghe từ ngài 
Thích Ca Tôn-giả triển khai phơi bày 
Mà Tôn Giả thắng ngay, chân thực 
Am-Bát-Thá chính thức xác minh 
Như vậy chứng cứ đành rành 
Là thanh niên đó xuất sanh đê hèn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 134 


23. Lời bình phẩm đua chen gay gắt 
Am-Bát-Thá gục mặt lặng băng 
Lúc ấy Thế Tôn nghĩ răng : 

Các thanh niên nọ thắng căng quá rồi 
Nên giải tỏa đúng thời, phân biệt 
Am-Bát-Thá, sự việc rõ ràng. 

Thế Tôn lên tiếng trấn an : 
— “ Các thanh niên hỡi ! Hãy khoan kết rằng 
Am-Bát-Thá cháu nàng tỳ nữ 
Vì về sau, hãy thử nghe đây : 


Kan-Ha Tổ phụ, vị này 
Trở thành Tu sĩ có đầy thuật tiên 
Học chú thuật Phạm Thiên cùng tột 
Về yết kiến Vua Ôt-Ka-Ka 
Yêu cầu gã công chúa ra 
Kết nên giai ngẫu với ta, duyên lành 


Vua tức giận vì thằng đen đúa 
Mơ công chúa Khúc-Đá-Ru-PI 
Mắng răng : “ Con đứa nô tỳ ! 
Thuộc hàng đê tiện ngu s1, đèo bòng 
Nhưng nay mi đừng hòng mơ nữa 
Không gã con cho đứa tiện dân ” 


Vua lây cây cung ở gần 
Lắp tên bắn thăng ngực trần Kan-Ha 
Gặp chú thuật, tỏ ra vô vọng 
Cung lẫn tên bất động cả rồi 
Không thể bắn, khó thu hồi 
Lưỡng nan tiến thối, vua ngồi chết trân 
Lúc bấy giờ, cận thần thị vệ 
Các đại thần và kẻ tùy tùng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 135 


Đến xin Kan-Ha rộng dung 
Đê cho vua được ung dung an toàn. 


— “ Nhà vua sẽ an toàn nếu muốn 
Nhưng nếu vua bắn xuống mũi tên 
Thì toàn quốc độ trở nên 
Hạn hán khô héo, khắp miền đau thương 
Nhưng nếu vua kéo dương cung đó 
Bắn lên trời, tên nọ thắng đưa 
Suốt trong bảy năm không mưa 


Toàn thể quốc độ không ngừa lầm than ” 


Nghe nói vậy , các quan thị vệ 
Các đại thần và kẻ tùy tùng 
Đều xin Kan-Ha rộng dung : 
— “ Xin thưa Ấn Sĩ ! Hãy dùng từ tâm 
Đề nhà vua thân tâm an lạc 
Và đất nước, làng mạc bình an ” 


— “Nhà vua sẽ được an toàn 
Nhưng vua phải nhắm tên vào con vua 
Ta bảo đảm với bùa, chú ngữ 
Một sợi lông Thái Tử vẫn còn ” 
Vua bèn hướng tên vào con 
Diễn biến tốt đẹp, không còn chỉ lo. 


Vua khiếp đảm vì trò chú thuật 
Gã công chúa bắt buộc cho y 
— Này các thanh niên ! Vậy thì 
Chớ nên phỉ báng nô tỳ xuất thân 
Am-Bát-Tha Tổ Tằng cũng quý 
Kan-Ha là Ân Sĩ vĩ nhân. 


24. Khi ấy, Thế Tôn hỏi rằng : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 136 
— “Này Am-Bát-Thá ! Có lần hợp hôn 


Trường hợp Bà-la-môn thiếu nữ 
Kết duyên Sát-Đế-Ly thanh niên 
Do sự hòa hợp nhân duyên 
Họ sinh được một mỗi giềng con trai 
Con trai ấy, sau này lớn mạnh 
Đã trở thành cường thạnh thanh niên 
Vậy thanh niên ây có quyền 
Nhận nước uống giữa nơi tuyền Bàn-môn ? 
Hoặc chỗ ngôi Bảàn-môn (7) mời họ 
Giữa đại chúng chỉ có Bàn-môn 2 ”. 


— * Có thể được, thưa Thế Tôn ! 
Thanh niên được Bà-la-môn đón mời ” 
— * Bà-la-môn đúng thời cúng giỗ 
Hay món ăn làm cô cúng dường 
Đô cúng Thiên thân, Thiên vương 
Hay món ăn gửi biêu thường Bàn-môn 
Thì Bàn-môn (7) có mời người ây 
Dùng thực phâm như vậy hay không ? ”. 
— “ Có thể mời, thưa Thế Tôn ! 
Thanh niên được Bà-la-môn đón mời ” 
— “ Bả-la-môn thuận lời dạy cả 
Các chú thuật cho gã hay không 2 ” 


— “Có thể dạy, thưa Thế Tôn ! ” 


— “ Họ đóng hay mở gia môn của mình 


Khi thanh niên một mình đến gặp 
Những đàn bà giai câp Bàn-môn 2? ” 


(1) : Phạm Chí hay Bàn-môn tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 137 


— “ Họ mở cửa, thưa Thê Tôn ! ” 


— “Người Sát- Đế-Ly bảo tồn pháp quy 
Lễ Quán đảnh thực thi vốn để 
Thanh niên thành Sát-Đế-Ly cùng 
Điều ấy có được hay không ? ” 
— “ Kính thưa Tôn Giả ! Việc không thể thành 
Thanh niên không được sanh thực tế 
Sát-Đề-Ly mẫu hệ xuất thân ” 


25... — “Này Am-Bát-Thá ! Về phân 
Thanh niên Phạm Chí (1) tân tần kết duyên 
Sát-Đế-Ly vẹn tuyển thiếu nữ 
Họ sinh được tiểu tử con trai 
Trở nên thanh niên có tải 
Vậy thanh niên ây nay mai một thời : 
— Bà-la-môn có mời nước uống. 
Có được mời ngôi xuống ôn tồn 
Giữa đại chúng Bà-la-môn 2 
— “ Trường hợp ấy, thưa Thế Tôn ! Có mời. 
Cũng được mời các thời cúng giỗ 
Các món ăn làm cô cúng dường 
Đô cúng thiên thân, thiên vương 
Hay đô ăn gửi biêu thường Bàn-môn. 
Gã cũng được Bàn-môn (¡) chỉ dạy 
Các chú thuật hêt thảy mọi môn. 
Giữa những đàn bà Bàn-môn 
Gã được mở cửa gia môn đúng thời. 


(1) : Phạm Chí hay Bàn-môn tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 138 


Lễ Quán đảnh người Sát-Đế-Ly 
Gã không được thọ ủy để thành 
Vì do phụ hệ không sanh 
Từ Sát-Đề-Ly, không dành xuất thân. 


6.— “ Am-Bát-Tha ! Thành phần có khác 


Sát-Đề-Ly và các Bàn-môn 
Phụ hệ, mẫu hệ bảo tồn 
Hay là những cách được, không, so là 
Đàn bà với đàn bà một cánh, 
Đàn ông thì so sánh đàn ông, 
Thì Sát-Đế-Ly ưu thông 
Bàn-môn là liệt, vốn không lạ gì. 
Am-Bát-Tha ! Việc gì không tốt 
Nếu giả sử có một cớ nào 
Một Bà-la-môn do đâu 
BỊ các Phạm-chí cạo đầu ( ); mắng cho 
Đánh người ấy bị tro (7), xâu hồ ! 
Rồi đuôi đi khỏi chỗ nước này 
Thế thì trong trường hợp đây : 
— Bàn-môn có tiếp người này nước không ? 
Mời chỗ ngồi ở trong khách vị 
Giữa cộng đồng Phạm-chí hay không ? 
— “ Không được mời, thưa Thế Tôn ! 
Người này bị Bà-la-môn đuổi rồi ! 
Y cũng không được mời dự tiệc 
Món cúng dường, cúng kiến thiên thần 
Đồ ăn biếu tặng : không phần 
Chú thuật không được ân cần dạy cho 


1): Khi cộng động Bà-la-môn tấn xuất một người Bà-la-môn, 
băng cách cạo đâu người ấy và đánh băng một bị tro . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 139 


Bàn-môn nữ thì lo đóng cửa 
Khi thây y lân lựa tới gân. 


27. — “ Am-Bát-Tha ! Lại thấy rằng 
Giả sử có một nguyên nhân thê nào 
Sát-Đê-Ly người này phạm ky 
BỊ những Sát-Đê-Ly cạo đâu 
Đánh băng bị tro cho đau 
Đuôi ra khỏi nước mau mau đi liên 
Vậy người ây có quyên nhận nước 
Được chồ ngôi ở trước Bàn-môn ? 
— * Có thể được, thưa Thế Tôn ! 
Sát- Đê-Ly đó không còn cách ngăn, 
* Được Bàn-môn mời ăn cúng giỗ 
Cúng thiên thân hay cô cúng dường, 
* Được dạy chú thuật tính tường, 
* Đàn bả mở cửa bình thường cho y. 
— Am-Bát-Tha ! Điều gì dị biệt 
Sát-Đê-Ly bị triệt tơi bời 
Đày đọa tột cùng tới nơi 
Vẫn giữ ưu thăng hơn thời Bàn-môn. 
28. — Am-Bát-Tha ! Vẫn còn bài kệ 
Đã lưu truyên được kê Phạm Thiên 
Tên Sa-Năng Ku-Ma-Ra (): 
Dựa trên giai câp chúng ta tin vào 
Sát-Đê-Ly thuộc vào tôi thắng 
Ở nhân gian, Giới Đức mọi thời 
Trí Tuệ sáng suôt hơn đời 


(1) : vị Phạm Thiên tên Sanam Kumàra 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 140 


Chiếm được tối thắng giữa Người, chư Thiên. 


XONG TỤNG PHẢM THỨ NHÁT 


1.— “ Thưa Tôn Giả ! Nghĩa riêng các chữ 


Trong bài kệ Phạn ngữ là gì 2 
Giới Đức có nghĩa là chị 2 
Trí Tuệ ý nghĩa là gì ở đây 2? 


— “ Am-Bát-Tha ! Đủ đây thành tựu 


Một vị đã sở hữu thế nào 
Vô Thượng Trí - Đức thanh cao 
Không có nghị luận nhằm vào thọ sanh 
Không luận bàn tựu thành giai cấp 
Đến ngã mạn, cao thấp tỏ ra 
Rằng ngươi không thể bằng ta 
Hay là ngươi sắp bằng ta rồi nào. 
Không luận nghị rước dâu, cưới hỏi 
Tất cả không đòi hỏi luận bàn, 
Những ai chấp trước trái ngang 
Thọ sanh lý thuyết, chấp cản mạn kiêu 
Thuyết giai cấp những điều chấp để 
Hoặc còn chấp : nhận rễ, cưới dâu 
Người ấy còn xa rất lâu 
Vô thượng Trí - Đức cao sâu tựu thành 
Còn những vị thực hành tuần tự 
Không chấp trước những thứ kể trên 
Vị ấy hướng thượng nêu lên 
Vô Thượng Trí - Đức đạt nên hiện tiền. 


2.—“ 'Thưa Tôn Giả ! Nghĩa riêng các chữ 


Trong bài kệ Phạn ngữ là gì 
Giới Đức có nghĩa là chỉ ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 141 


Trí Tuệ ý nghĩa là gì ở đây 2? 
— “ Am-Bát-Tha ! Nơi này xuất hiện 
Bậc Như Lai phương tiện độ sinh 
Với mười tôn hiệu quang minh 
Người đời kính ngưỡng, thật tình tôn xưng 
Bậc Trí tuệ, tâm chân diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 


Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 


Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dãy đây trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sông thế gian chất chồng 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 142 


Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyên, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuât gia tu hành. 


Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bồn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tỉnh nhiếp tâm 
Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soI vào. 
Am-Bát-Tha ! Thế nào thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 
Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm 
Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 
Quyết không lẫy của không cho 
Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 


Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen dôi lòng 


(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 


(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 143 


Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì 
Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 


Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng. 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
VỊ Tỷ Kheo đức tin chân chánh 
Y Giới Luật, tự tánh thọ trì. 
— Am-Bát-Tha ! Hãy tường tri 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chắng chút sợ gì 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 144 


Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 
— Am-Bát-Tha ! Hãy lăng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chẳng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Am-Bát-Tha ! Thời thời tĩnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát, hay cần uống ăn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 145 


Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


—“ Am-Bát-Tha ! Thế nảo biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cảnh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 


Với Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng, 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 146 


Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Am-Bát-Tha ! Người nghèo mắc nợ 

Liền chọn nghè, không sợ khó khăn 

Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 

Có tiền dư, nợ mau trả dứt 

Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 

Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


— Am-Bát-Tha ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dần 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Am-Bát-Tha ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội , xóa án thả mau 
Tài sản không bị tổn hao 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 147 


Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 
— Am-Bát-Tha ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này. 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Am-Bát-Tha ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiếm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 
— Am-Bát-Tha ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường 
Như Nô lệ, con đường Sa mạc. 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao 
Năm triển cái chừng nào chưa diệt 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 148 


Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nảo khi quán tự thân 
Với năm triền cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh đo ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình. 
— Am-Bát-Tha ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo hý lạc thấm nhuần 
Hỷ lạc tắm ướt khắp thân của mình. 
— Am-Bát-Tha ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 149 


Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân. 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô. 


— Am-Bát-Tha ! Lộ đồ tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm vên 
Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào 
Thuần tịnh, trong sáng tiêu dao 
Tỷ Kheo vị ấy thấm sâu, ướt đây. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Ngươi bình tâm, hãy thử nghĩ suy 
Có một hòn ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tâm mặt, đã được khéo mài 
Chắng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh, 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chắng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 


Thấy được màu sắc long lanh ngọc này. 


* Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 150 


Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Một trại chủ cầm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 
Rồi nghĩ : “Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra. 


Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiêm sáng lòa, quý thay ! 
Thanh kiêm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiêm từ vỏ rút ra. 
Hay như con rắn lột da 
Đây là con rắn, đây là vỏ da 
Vỏ da răn không là con răn 
Nhưng răn từ vỏ răn lột ra. 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 151 


Nhu nhuyền, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nảo. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhồi nhuyễn, người này làm ra 
Đồ gia dụng tùy qua sở thích, 


Hay thợ ngà thực đích lành nghề 
_ Khéo đẻo chạm với tay nghê 
Đô ngà tùy thích mọi bê làm ra, 


Hay như là thợ vàng rất khéo 
Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức bằng vàng 
Thật là tỉnh xảo, đẹp sang như vây. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 152 


Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biên hình, đi ngang qua vách 


Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thô, trồi lên đất giồng 
ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay, chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên, vời vợi cõi này 
Thần thông nhiều loại thật hay 
Tỷ Kheo vị ấy trình bày được ngay. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầm bồng du dương 
Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 153 


Hai loại tiếng : Người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành 
Dù cho muôn dặm âm thanh 
Vị ấy nghe thấy như gần bên tai. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Có một người thiếu nữ, hay là 
Thanh niên, đản ông, đàn bà 
Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 
Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 
Thấy mặt mình, biết được thế này : 
Có tỳ vết thì biết ngay 
Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân, không hận cũng tường 
Tâm S1 hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 154 


Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
— Am-Bát-Tha ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 
Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 
Đến làng bên, gặp người ta 
Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi ẫy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao 
Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 
Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hằng ngày. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 155 


Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nào 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm đây. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy TỐ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 
Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 
Những người khác đến từ nhiều hướng 
ĐI giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời 
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 156 


- Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn 
Đêu do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thẳng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời. 


Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đẽ, kẻ thô hẻn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may, 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chăng giống nhau này. 
Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay 
Không aI tránh khỏi trả vay nghiệp này. 


— Am-Bát-Tha ! Như vây thí dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cấu nhiễm, sạch trắng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò, hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị ây nghĩ răng 
Nhờ mắt sáng, thấy vô ngần điều hay. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 157 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiêm não phiên 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiên 


Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn. 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thi hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Với Tỷ Kheo, điều này thượng đăng 
Thật vi diệu, thù thắng tột cùng 
Đó là Hạnh của Sa-môn 
Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mầu. 
— Am-Bát-Thá ! Bảo châu như thể 
Gọi Tỷ Kheo trí tuệ đạt thành 
Thành tựu giới đức tịnh thanh 
Không có Trí —- Đức tựu thành nào hơn. 


— Am-Bát-Tha ! Nguyên nhơn có bốn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 158 


Khiến thất bại, không chốn đạt thành 
Vô thượng Trí — Đức cao thanh 
Vậy Bốn điều ấy ngọn ngành là chỉ ? 
* Am-Bát-Tha ! Một khi có vị 
Bà-la-môn (Phạm Chí), Sa-môn 
Chưa hề thấu đạt cỏn con 
Vô thượng Trí — Đức hãy còn mù xa 
Mang dụng cụ của nhà Đạo sĩ 
Vào rừng sâu, dừng nghỉ, nguyện răng : 
Chỉ trái cây rụng, ta ăn 
Quyết không dùng những thức ăn khác nào 
Người này chỉ đáng vào Thị giả 
Bậc thành quả Trí — Đức mà thôi. 
* Lại nữa, Sa-môn một thời 
Bà-la-môn nọ nửa vời, chưa thông 
Về Trí — Đức vẫn không thành tựu 
Chưa thấu đạt trái rụng, pháp ăn 
Lại mang cuốc, giỏ, đồ cần 
Vào rừng sâu, nguyện chỉ ăn thứ này : 
Chỉ rễ, củ, trái cây để sông 
Thì người này chỉ giống tùy tùng 
Của vị thành tựu quả chung 
Vô thượng Trí — Đức, đại hùng bị tâm, 


Đây thứ hai, nguyên nhân thất bại 
Để vô ngại Trí - Đức tựu thành. 
* Lại nữa, Sa-môn lợi tranh 
Bà-la-môn nọ chưa thành trí chân 
Chưa thấu đạt pháp ăn trái rụng 
Chưa hiểu đúng ăn rễ, trái cây 
Nhen lửa, thờ lửa làng này 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 159 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 160 


Người ấy chỉ đáng vào vai tùy tùng Nhưng ngươi có thân hành bươn chải 
Quả Trí — Đức đại hùng thành tựu Vào rừng, nguyện ăn trái rụng đây 
Điêu thứ ba, thât bại nguyên nhân. Hoặc ăn rê, củ, trái cây 
* Lại nữa, Sa-môn vị thân Hoặc nhen, thờ lửa làng này hay không ? ”. 
Bà-la-môn nọ chưa từng tịnh thanh — “ Thưa Tôn Giả ! Con không làm thê ”. 


Chưa thấu đạt tựu thành Trí - Đức 
Chưa hiểu ăn rễ, củ, trái cây 
Chưa hiểu thờ lửa, điều này 
Lại dựng một cái nhà ngay giữa đường 
Có bốn cửa, ngả tư đường lớn 


— “ Vậy thì ngươi có thê dựng xây 
Ngôi nhà tại ngả tư đây 
Nguyện sẽ cung dưỡng các thầy Sa-môn 
Hoặc Bàn-môn, tùy theo năng lực 2 ” 


Lại nguyện rằng :“ Khắp bốn phương trời — “ Thưa Tôn Giả ! Quả thực không làm ”. 
Sa-môn, Phạm Chí khắp nơi 5s... —“Này Am-Bát-Tha ! Suy tầm 
Ta sẽ chuân bị đây vơi cúng dường Các ngươi khiếm khuyết cao thâm tựu thành 
Tùy khả năng ta đương có sẵn ”. Thượng Trí — Đức tịnh thanh chưa biết 
Nhưng nhất định là hắn chỉ là Còn khiếm khuyết về bốn nguyên nhân 
Thị giả cho vị Thánh gia CỤ DỤ ng lạ 
Vô thượng Trí — Đức trải qua, tựu thành. Thê mà đôn đải phong phanh do là 


: Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí 
13. Am-Bát-Tha ! Tỏ rành bôn loại Đã thốt ra khinh bi chê bai : 
Nguyên nhân khiên thât bại tựu thành Ẵ . á 
Vô thượng Trí - Đức tịnh thanh : Những hạng Sa-môn bên ngoài 
Này Am-Bát-Thá ! Chân thành nói ngay : Đâu trọc, đê tiện, bât tài, đen đíu 
Sinh từ chân Phạm Thiên cao thượng 
Lại dám cùng đàm luận Bàn-môn 
Tình chuyên Vệ Đà các môn 
— “ Thưa Tôn Giả ! Thực tình chưa Bà-la-môn đó bảo tôn niềm tin ”. 
Thầy trò khô luyện ngăn ngừa tội ra 
Nhưng Trí — Đức còn xa vời vợi 
Sự thành tựu như với trời cao ”. 


4. _ Bản thân ngươi và thầy ngươi nữa 
Đạt Vô thượng Trí — Đức hay chưa 2 


— Am-Bát-Tha ! Hãy nhìn tư cách 
Của thầy ngươi, phân tách lỗi lầm 
Thầy ngươi hưởng thụ hoảng ân 
— “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nghĩ sao Được sự cung cấp mọi phần của Vua 
Thầy trò, Trí - Đức chưa sao đạt thành Nhưng không được trước vua diện kiến 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 161 


Chỉ nói qua hiện diện tắm màn. 
— “ Am-Bát-Tha ! Việc nghiêm trang 

Thế nảo ngươi nghĩ : “Hoàn toàn uy nghi 

Vua Pa-Sê-Na-ĐI của nước 

Kô-Sa-La, ở trước sân chầu 

Hoặc ngồi trên cổ voi cao 

Hoặc ngồi lưng ngựa, đứng vào thảm xe 

Dưới tỉnh kỳ, lọng che rợp mát 

Bàn quốc sự với các đại thần. 


Đến khi vua rời khỏi sân 
Thủ-Đà-La nọ đến gân nơi đây 
Gã cũng đứng, ngôi ngay các chỗ 
Mà đức vua trước đó đứng, ngồi 
Gã nói y lại những lời 
Mà vua đã nói tại nơi đó thời 
Dù gã nói y lời, cử chỉ 
Của đức vua, hoàn mỹ không thua 
Nhưng gã có thể là Vua 
Hay là làm Phó của vua không nào ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Không sao thế được ” 


~ “ Am-Bát-Tha ! Thiếu phước nhà ngươi 
—_ Không thê dê dàng thành người 
Ấn Sĩ chân chánh nơi nơi kính nhường ” 


Thuở xa xưa , nêu gương Ân Sĩ 
Giữa Bàn-môn luyện chí vững vàng 
Luyện chú thuật, tụng tắn vang 
Sưu tầm Thánh cú hoàn toàn rất hay 
Những thứ ấy hiện nay các vị 
Bà-la-môn (Phạm Chí), Sa-môn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 162 


Vẫn sử dụng, vẫn bảo tồn 
Những vị Ấn Sĩ vẫn còn lưu danh : 
Át-Tha-Ká, Va-Ma-Đê-Vá (/) 
Va-Ma-Ká, Vê-Sá-Mít-Tà (¡) 
Da-Ma Tắc-Ghi, Pha-Gu (/) 
Âng-Ghi-Ra-Sá, Pha-Rà-Va-Cha (/) 
Va-Sết-Thá và Káp-Sa- Pá (1) 
Những Ấn Sĩ cao cả truyền trao 
Dẫu ngươi học chú thuật vào 
Danh xưng Ân Sĩ chắng sao xứng tầm. 


9.— “ Am-Bát-Tha ! Tĩnh tâm suy nghĩ 


Ngươi có nghe các vị Bàn-môn 
Trưởng Lão, Tổ Sư đáng tôn 
Nói về Ân Sĩ xưa còn lưu danh 
Là tác giả các ngành chú thuật 
Lối tụng tán chú thuật, hát lên 
Sưu tâm Thánh cú làm nền 
Bàn-môn hiện tại dựa trên cô truyền. 
Nhưng các vị căn nguyên Ấn Sĩ 
Có khéo tăm, chải kỹ đầu mình 
Chải chuốt râu tóc, thân hình 
Trang điểm vàng ngọc, hoa xinh trên người ? 
Mặc đồ trắng, thời thời tận hưởng 
Năm dục lạc phẻ phởn vui tươi 
Như ngươi và thầy của ngươi 
Dục lạc hưởng thụ, biếng lười như nay ? ” 


(1): Athaka (A-Sá-Ca), Vàmaka (Bà-Ma), Vàmadeva (Bà- 


Ma-Đê-Bà), Vessamia (T)-Bà-Thẩm-Sá), Yamataggi 

(Gia-Bà-Đề-Già), Angirasa (Uơng-K}ỳ-La), Bhàradvàja 
(Bạt-La-Đà-Thẩm-Xà), Vàsettha (Bà-Ma-Sá), Kassapa 
(Ca Diếp), Bhàgu (Bà Cửu) . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 163 


— “ Thưa Tôn Giả ! Điều này không có 
Con và thây hưởng thọ đáng chê ! ”. 


10... —“ Am-Bát-Tha ! Nói tiếp về 
* Các vị Ân Sĩ có hề dùng cơm 
Gạo thượng hạng, mùi thơm, nấu kỹ 
Các thức ăn thượng vị, cao lương 
Như thây trò ngươi dùng thường ? 


* Ấn Sĩ có những hầu nương đẹp lừng 
Có đường eo, thắt lưng hoa mỹ 
Như thây trò ngươi chỉ hưởng thôi 2? 


* Ấn Sĩ xưa kia có ngồi 

Trên xe ngựa cái có bờm, cương nhung 
Đuôi được bện, và dùng roi ngựa 
Cầm gậy dài, như của thầy ngươi ? 


* Hay Ấn Sĩ sống che bao 

Trong những thành lũy chiến hào chung quanh 
Thật kiên cố, cửa thành hạ xuống 
Nhiều binh sĩ sớm muộn gác canh ? ”. 


— ˆ Thưa Tôn Giả ! Suy ngọn ngành 
Thây trò con chỉ hư danh, suy đôi ”. 


—“ Am-Bát-Tha ! Vậy thời kết chuyện 
Danh Ân Sĩ không đến các ngươi 

Không giống đời sống của người 

Ấn Sĩ chân chánh mọi thời kính tôn. 


II. _ Lúc bấy giờ, Thế Tôn thong thả 
ĐI ra khỏi Tình xá, kinh hành 
Chàng Am-Bát-Thá theo chân 
Thấy ba mươi tướng đại nhân rõ ràng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 164 


Nhưng tướng mã âm tàng kín đóng 
Và tướng lưỡi dài rộng, chưa nhìn 
Nghi hoặc, do dự niêm tin 
Nên chưa thỏa mãn, muôn nhìn thây ngay. 
Đức Thế Tôn đọc ngay tư tưởng 
Dùng thân thông hiện tướng âm tàng 
Le lưỡi che mặt hoàn toàn 
Liêm đền tai, mũi, dọc ngang dê dàng. 
Lúc bấy giờ chàng Am-Bát-Thá 
Tin chăc Ngài đủ cả băm hai 
Tướng quý đại nhân nghiêm oai 
Nên rât thỏa mãn, thời nay cáo từ : 
— “ Thưa Tôn Giả ! Việc tư rất bận 
Có nhiêu việc kê cận còn chờ 
Con xin từ giã bây giờ ”. 
— “Ngươi hãy làm chuyện hợp cơ, phải thời ”. 


132... Am-Bát-Tha từ nơi Tĩnh Xá 
Lên xe ngựa từ giã ra về. 
Bấy giờ gia sự yên bề 
Rời Úc-Kát-Thá đến kề vườn hoa 
Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí 
Với đại chúng Phạm Chí hiện tiền 
Cùng ngồi đề đợi thanh niên. 
Khi Am-Bát-Thá hoa viên tiến vào 
Đi xe đến nơi nào đi được 
Rồi xuống xe, cất bước bộ hành 
Thanh niên đảnh lễ thầy mình 
Ngồi xuống tại chỗ sẵn dành một bên. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 165 
14. 


Bà-la-môn liên lên tiêng hỏi : 


— “ Am-Bát-Thá ! Mong mỏi con về 


Con hãy tường thuật mọi bề 
Thích Ca Tôn Giả đã hê gặp chưa ? ”. 


— “ Kính thưa Thây ! Con vừa mới gặp ”. 
— “ Vậy Tôn Giả đúng thật tin đồn ? ”. 


— “ Thưa Thầy , đúng với tin đồn 
Tôn Giả chính thật Sa-môn Kiều Đàm 
Bậc Trí Tuệ biện tài vô ngại 
Đủ băm hai tướng Đại trượng phu 


»”° 


— “ Thế con tài học toàn chu 

Có cùng đàm luận, phạm trù ta giao 2 
Nếu đàm luận đi vào thực tế 
Thì nay con hãy kể ra đi ”. 


— “ Thưa Thầy ! Xin hãy tường tri 
Con sẽ thuật hêt những gì diễn ra ”. 


Sau khi gã kể ra tất cả 
Câu chuyện đã diễn tiến, nội dung 
Thầy gã nổi giận đùng đùng 
Mắng răng : “Trời cũng không dung bất bằng 
Ngươi là loại đa văn đốn mạt 
Là học giả đốn mạt của ta 
Tinh thông ba quyên Vệ Đà 
Nhưng thật đôn mạt, chăng ra thứ gì 
AI cư xử vô nghì như vậy 
Thì đến khi thân hoại mạng chung 
Phải sinh cõi ác hãi hùng 
Đọa xứ, địa ngục vô cùng lầm than. 
Am-Bát-Tha ! Ñgươi cảng công kích 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 166 


Thì Tôn Giả bình tỉnh nêu ra 
Lật tây xâu xa chúng ta 
Ngươi thật đôn mạt, sẽ sa A-T ”. 


Pốc-Kha-Ra-Na-Đi giận dữ 
Dùng chân đá đệ tử lộn nhào 
Lập tức muốn đi cho mau 
Đến gặp đức Phật đôi trao, luận bàn 
Bà-la-môn các hàng ngăn cản : 
“ Đã quá trễ, mai sáng hãy đi ”. 
Nhưng Pốc-Kha-Ra-Na-Đi 
Nóng lòng muốn gặp tức thì Thế Tôn. 


Lên xe ngựa bồn chồn muốn chóng 
Đến trú xứ vắng rộng, an hòa 
Rừng Ích-Cha-Nan-Ka-La 
Tới chỗ dừng ngựa, từ xa đi vào 
Gặp Thế Tôn, kính chào thân thiện 
Nói lên lời thăm viếng xã giao 
Đến chỗ một bên, ngồi vào 
Hướng về đức Phật, đặt câu hỏi liền : 


— “ Thưa Tôn Giả ! Thanh niên đệ tử 


Am-Bát-Thá có tự đến đây ? ”. 


— “ Này Bà-la-môn ! Nơi này 
Cùng ta, y đã thăng ngay luận đàm ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Luận đàm chỉ tiết 


Kính mong Ngài cho biết rõ ràng ”. 


Thế Tôn an tọa nghiêm trang 
Thuật lại diễn tiến mọi đàng trải qua 
Bà-la-môn nghe qua tất cả 
Vội thưa rằng : “ Hắn quá ngu sĩ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 167 


Kính xin Tôn Giả từ bị 
Tha thứ cho hăn, thị phi xin chừa ”. 
— “ Bà-la-môn ! Ngăn ngừa điều ác 
Câu cho hăn tân phát phúc lành ”. 


Bà-la-môn hoan hỷ sanh 
Ngồi thầm quan sát tướng lành Như Lai 
Y đếm được, trừ hai tướng ấn 
Mã âm tàng và lưỡi rộng dài 
Do dự, chưa thỏa bản hoài 


Nghi hoặc, muốn thấy được hai tướng này. 


Đoán được ý, Như Lai thầm nghĩ : 
“ Pốc-Kha-Ra-Na-Đí còn nghi 
Chưa được thỏa mãn, bởi vì 
Chưa thấy hai tướng ẩn thì của Ta ”. 


Dùng thần thông hiện ra tướng ẩn 
Mã âm tàng thấy tận rõ ràng 
Le lưỡi che mặt hoàn toàn 
Liễm đến tai, mũi, dọc ngang dễ dàng. 
Bà-la-môn hoàn toàn hoan hỷ 
Ông suy nghĩ : “ Quả thật nơi Ngài 
Có đầy đủ ba mươi hai 
Đại nhân tướng quý không ai sánh bằng ”. 
Hướng Thế Tôn ân cần, chân thực : 
— “ Mong được thỉnh Đại Đức đến nhà 
Cùng với Đại chúng Tăng Già 
Cúng dường ngọ thực tại nhà, ngày mai ”. 
Phật im lặng, ý Ngài đồng ý 
Bà-la-môn hoan hỷ cáo từ. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 168 


Hôm sau, đắng Thiên Nhân Sư 
Đắp y, mang bát cùng chư Tăng Già 
Đến nhà — Pốc-Kha-Ra-Na-Đí 
Thỉnh Phật, Tăng thứ vị ngồi an 
Tự tay chủ nhân hân hoan 
Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời 
Món thượng vị loại mềm và cứng 
Các thanh niên thì đứng sẵn sàng 
Ân cần phục vụ Chư Tăng. 


Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi 
Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế 
Kê thấp hơn và để một bên 
Thế Tôn thứ lớp dưới trên 
Thuyết giảng Giáo Pháp là nền trừ mê 
Thuyết Bồ thí, thuyết về Trì giới 
Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên 
Trình bày nguy hiểm hiện tiền 
Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm 
Sự xuất ly do tầm lợi ích. .. 
Bà-la-môn thỏa thích tăng dần. 


Thế Tôn biết tâm chủ nhân 
Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên 
Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn 
Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn 
Nhờ đó chư vị Thế Tôn 
Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà 
Là Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đề 
Trên con đường Thánh, kế tám chi. 


Giông như tâm vải ô tỳ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBA TTHA 


Đã tây trắng bạch, không tỳ vết đâu 
Khi đem nhuộm, thắm màu trong chậu. 
Pháp xa trần ly cấu được nên 
“ Pháp gì được tập khởi lên 

Đều bị tận diệt ”. Ông liền nghĩ suy. 
Pốc-Kha-Ra-Na-Đi khi ấy 
Chứng, Ngộ, Thấy, thể Nhập pháp mầu 

Nghi ngờ, do dự tiêu mau 
Chứng được tự tín, không đâu y vào. 


Vừa nghe xong Pháp sâu tôi thượng 
Bà-la-môn quy ngưỡng Như Lai : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lỗi 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như vậy, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn phân tách, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Các con và Vợ cũng rày quy y 
Các tùy tùng, nô tỳ, bạn hữu 
Đều thành tâm tễ tựu trước ngài 
Nương vào uy đức Như Lai 
Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận chúng con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 


* MLH - 169 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03: AMBATTHA * MLH - 170 


Kể từ nay đến lúc mạng chung. 


Cũng như Ngài đã đến vùng 
Nơi Úc-Kát-Thá, thăm chung mọi người 
Mong Thế Tôn có thời thăm viếng 
Các gia đình đã nguyện phụng trì 
Thuộc Pốc-Kha-Ra-Sa-Đi 
Thanh niên nam nữ thực thi việc lành 
Được đảnh lễ tịnh thanh Đại Giác 
Mời chỗ ngồi, nghe pháp, cúng đường 
Khiến tâm hoan hỷ, tán dương 
Sẽ được phúc lạc, mọi đường an vul ”. 


— “Bà-la-môn !'_ Lời ngươi chí thiện 


Như Lai sẽ thăm viếng đúng thời ”. 
Đoạn rồi từ Ø1ã mọi người 
Thê Tôn, Tăng Chúng đã rời nhà ông ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 


+ 
JG: 


( Chấm dứt Kinh 03: AMBATTHA - A-Ma-Trú ) 


4.Kinh SONADANDA 


( Sonadanda-sutta ) 


Như vậy tôi nghe : 
I. _ Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng () 
Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2) 
Khoảng năm trăm vị Tăng Già 
Đến an trú tại Chăm-Pa (3) thành này 
Gáp-Ga-Ra (4), hồ đây đẹp lạ 
Cũng có tên CGià-Giá Liên trì 
Gội nhuần ân đức từ bi 
Cỏ cây tốt đẹp đương thì trổ hoa. 
Ông Sô-Ná-Đanh-Đa (5) trưởng giả 
Bà-la-môn danh giá thế gia 
Cũng đang trú tại Chiêm-Bà (3) 
Trong một Thái ấp không xa bờ hồ 
Rất phôn thịnh, tiền đồ có được 
Cây trái nhiều, ao nước rộng sâu 
Lúa gạo phong phú, dồi dào 
Đó là vương địa nhờ vào hoàng ân 
Ban cho các công thần phò tá 
Vua Bim-Bi-Sa-Rá (ø) đặc ân 
Sô-Na-Đanh-Đá hưởng phần 
Phong lưu đời sống, không cần lo chi. 


(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và 
Bhagavà (Thể Tôn). 
(2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp . 
(3) : Champa, âm là Chiêm Bà. (4) :Gaggara : Già-gia Liên trì. 
(5) :Bà-la-môn Sonadanda. (6) :Vua Bimbisara : Tân Bà Sa La 
hay Bình Sa Vương, cha của vua A-Xà-Thể (K.Sa-môn quả). 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 172 


Dân cư sông mọi thì cũng khác 
Các gia chủ và các Bản-môn (¡) 


5 Một hôm các vị nghe đồn 
Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là 
Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả 
Đang ở đây với cả Tăng Đoàn 
Khoảng năm trăm vị nghiêm trang 
An trú tại Gáp-Ga-Ra Chiêm-Bà 
Những tiếng đôn lan xa từ đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 


Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên 


(1): Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 173 


5, 


Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cõi đời. 
Rồi thì gia chủ các nơi 
Bàn-môn các vị đồng thời hợp nhau 
Họ lũ lượt đi mau hướng đến 
Gáp-Ga-Ra hồ lớn, nơi này 
Mong được yết kiến tại đây 
Thích Ca Tôn Giả trí tài tuyệt luân. 


Lúc bấy giờ, tâm thuần nhàn nhã 
Bà-lamôn Sô-Ná-Đanh-Đa 
Hoặc tên Chủng Đức cũng là 
Buổi trưa đi nghỉ tại nhà lầu cao 
Bỗng ông thấy biết bao Gia chủ 
Bà-la-môn, đoàn lũ đi qua 
Thấy vậy ông hỏi Quản gia : 


— “ Vì sao có việc xảy ra thê này ? ”. 


— “ Thưa chủ nhân, gân đây có vị 


Đại Sa-Môn tôn quý, từ hòa 
Tên Săc-Gia Gô- Ta-Ma (¡) 


Du hành trong nước Âng-Ga dặm tràng 


Năm trăm vị là hàng đệ tử 
Gáp-Ga-Ra an trú tại đây 
Thích Ca Tôn Giả là ngài 
Giòng Sát-Đế-Ly (2) nơi này xuất thân 
Bỏ vương vị, không cần phú quý 
Biệt gia đình, quyết chí xuất gia 


(1 & (2)): Sakya (Thích Ca) là giòng và Gotama (Kiều Đàm) là 
họ của đức Phát . Sát-Đê-Ly là giai cáp thứ hai trong 4 giai cáp 
của Bà-la-môn, là hàng vua chúa quan quyên, tướng lĩnh 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 174 


Khổ tu thiền định rừng già 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu thượng đăng 
Mà người đời dâng tặng cho ngài. 
Nghe danh, nên các vị này 
Tìm đến yết kiến một ngài Thế Tôn. 


— “ Này Quản gia ! Truyền ngôn đến cả 
Bà-la-môn, tùng giả, chủ gia 
Hãy nói Sô-Ná-Đanh-Đa 
Yêu cầu các vị chờ qua một thời 
Ông ta sẽ đến nơi hội diện 
Thân hành cùng đến viếng Sa-Môn. 
Vâng lời vị Bà-la-môn 
Quản gia đến gặp Bàn-môn các vì 
Những lời chủ giao đi, nói lại 
Mong các vị nán lại chờ ông. 
4. Lúc Ấy, các Bà-la-môn 
Từ nhiều nơi khác, vì công vụ mình 
Đến Chăm-Pa, khách dinh tạm ngụ 
Nghe nói vị Đại Chủ danh gia 
Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa 
Sẽ yết kiến Gô-Ta-Ma Phật Đà. 
Các Bàn-môn (7) nghe qua tin lạ 
Năm trăm vị vội vã đến nhà 
Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa 
Hỏi rằng có phải ông ta định là 
Đến yết kiến Thích Ca Tôn Giả 
Cùng những người vốn đã định đi. 


(1): Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 175 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 176 


— “ Này các Hiền giả ! Đúng thì Xử sự cao thượng, dáng phô oai hùng 
Ta đến yết kiến một vì Đại nhân ”. Lời thiện ngôn được dùng tao nhã 
— “ Thưa Tôn ông ! Không cần phải thế Giọng tROHE âm, diện tả âm VN 
* Vị Tôn ông không thê hạ mình ` Giải thích nghĩa lý Na 
Điền'đó đành mát thanh danh Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư. 

Nếu Tôn ông sẽ thân hành đến nơi Các thanh niên đến từ nhiều nước 
Để yết kiến một người Sát-Ly Lòng tha thiết muốn được dạy rành 
Làm hao tốn danh dự Tôn ông Tụng đọc chú thuật cho thành 

Càng làm danh tiếng Sa-môn Mong học cho được tĩnh anh ngọn ngành 

Tăng trưởng gấp bội, tiếng đồn càng thêm. Tôn ông thì trưởng thành, rành rẽ 
Thật xứng đáng là nên đổi lại Gô-Ta-Ma tuôi trẻ, non tâm 
Sa-môn này chính phải thân hành Xuất gia chưa được bao năm 

Yết kiến Bàn-môn nổi danh Làm sao có thể xứng tầm Tôn ông : 


Sô-Ná-Đanh-Đá mới đành công tâm. s. Được kính lễ, tôn sùng, trọng thị 


* Lại Tôn ông : Thiện sanh mẫu hệ Sê-N¡i-Da Bim-Bí-Sa-Ra (7) 
Cả phụ hệ huyệt thông tịnh thanh Vua của nước Ma-Kiệt-Đà (7) 
Bảy đời Tô phụ tạo thành Lợi tức chu câp toàn gia đủ đây 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. „ Lại còn được vị này trọng thị : 
* Lại Tôn ông bạc tiền giàu có Pôc- Kha-Rá-Sa-ĐÍ (2) Bàn-môn (3) 
Và hiểu rõ phúng tụng, lễ nghi Chăm-Pa, N Tôn nho Ai. 
Thánh điện Vệ Đà tường tri Phi nhiêu lúa gạo, dân đông, thuận hòa 
Tinh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ, Là Thái-ập hoànggiaântÚ  — 
Giới chị điất /sự t8ù truyện thốn Sống phong lưu, mọi thứ thật nhiều 
Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn Do hà TU đáng thuận chiêu : 
Thuận Thế Luận, giỏi biện môn Sa-Môn Thích Tử biệt điêu đên thăm ”. 
Đại Nhân tướng học đáng tôn kỳ tài. 6. Nghe ý nguyện năm trăm Phạm Chí (3) 


3x * ^ ^ ° 2x * ===———ễễ== 
Lại Tôn 0nÿ đẹp trai, khả ¡ ặ (1) : Vua Seniya Bimbisara (Tân-Bà-Sa-La) trị vì nước 
Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô Magadha (Ma-Kiệt-Đà. Cha vua A-Xà-Thể.. 
Màu đa thù thắng điểm tô (2): Bà-la-môn Pokkharasàali (Kinh Ambattha). 
(3) : Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 177 


Bà-la-môn Sô-Ná-Đanh-Đa 
Bảo : “ Các Hiền Giả ! Nghe ta 
Tận tường giải thích sao mà phải đi 
Đến yết kiến một vì Đại Đức 
Về xuất thân quả thực khó chê 
Giòng Sát-Đế-Ly thuộc về 
Thích Ca vương tộc mọi bề chính danh 
Gô-Ta-Ma thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh 
Bảy đời Tổ Phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. 


Chính điểm này là duyên chí thiện 
Đề chúng ta yết kiến Sa-Môn 
Gô-Ta-Ma điểm đáng tôn : 
* Xuất gia từ bỏ gia môn, vương quyền 
Xa quyến thuộc, vợ hiền, con đẹp 
* Bỏ phú quý, quyết đẹp giàu sang 
Từ bỏ chìm nồi bạc vàng 
* Xuất gia trong lúc tuổi đang xuân nồng 
Tóc đen nhánh, quyết lòng cắt đứt 
Tình cảm riêng cũng dút, không màng 
Dù cho cha, vợ khóc than 
Ngài vẫn cương quyết chọn đàng từ thân 
Trồn khỏi thành dẫn thân cát bụi 
Khoác ca-sa, lầm lũi rừng già. 
Này các Hiền Giả ! Xét qua 
Bản thân Tôn Giả thật là đẹp trai 
Thật khả ái, hòa hài trong sáng 
Với màu da thù thăng ưa nhìn 
Khôi ngô tuấn tú, thông minh 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 178 


Dáng điệu cao thượng, giữ gìn oai nghĩ 
Về Giới hạnh thanh quy bậc Thánh 
Có thiện đức, chân chánh uy nghiêm. 

Này các Hiền Giả ! Cần tìm 

Hiểu rõ Tôn Giả một niềm rộng dung 

* Lời thiện ngôn được dùng tao nhã 
Giọng trong ấm, diễn tả âm vang 

Giải thích nghĩa lý rõ ràng 

Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư. 

*- Lại Sa-Môn diệt trừ tham dục 
Mọi xao động thắng thúc trong tâm 
* Chủ trương vê Nghiệp, suy tầm 

Do thân, khẩu, ý mê lầm gây ra 
Khi thuyết pháp phải là chí thiện 
Đặt trọng tâm khuyến chuyền la mê. 


— Các Hiền Giả ! Lại nói về 
* Ngài từ chủng tộc mọi bề cao sang 
Sát-Đế-Ly giai tầng phú quý 
* Có tài sản giá trị muôn chung 
* Là bậc Đại Đức, Đại Hùng 
Rất nhiều người đã băng rừng vượt sông 
Vượt chướng ngại, qua giòng thác đồ 
Vượt qua nhiều quốc độ khác nhau 
Tìm đến nghe giảng pháp mầu 
Quy y Tam Bảo, hiểu sâu chánh tà. 
* Hàng chư Thiên hăng Ì hà cũng đến 
Nghe pháp rồi cảm mến quy y. 


Các vị ! Tiếng đồn lan đi 
Thích Ca Tôn Giả từ bị làm đâu 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 179 


Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Ngài có đủ ba mươi hai 
Đại nhân Quý tướng không ai sánh bằng. 
Đại Sa-Môn công bằng, thắng thắn 
Lời thân thiện, nhã nhặn, chân thành 
Bồn chúng kính trọng sẵn dành 
Tôn sùng, ngưỡng mộ chí thành Sa-Môn. 
Các Hiền Giả ! Kính tôn đức cả 
Những nơi nào Tôn Giả trú thời 
Thôn làng, thành thị các nơi 
Phi nhân không hại loài người, tránh xa. 


Thật vậy, Gô-Ta-Ma Tôn Giả 
Là Hội Chủ cao cả, Tôn Sư 
Trong các Giáo Tổ Đạo Sư 
Được tôn Tối Thượng Đạo Sư trên đời. 
Các Sa-môn hoặc nơi Phạm Chí 
Danh tiếng họ dựa, chỉ không đâu 
Danh tiếng Sa-Môn dựa vào 


Tối Thượng Trí — Đức, thanh cao tịnh hòa. 


Vương quốc Ma-Ga-Tha cai trị 
Sê-NI-Da Bim-Bí-Sa-Ra 
Quốc vương ngưỡng nộ thiết tha 
Quy y Tam Bảo cùng là cung phi 
Các vương tử, thị tỳ, tùng giả 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 180 


Cùng quyến thuộc tất cả quy y. 
Đức vua Pa-Sê-Na-ĐÐI 
Tức Ba-Tư-Nặc, trị vì quốc gia 
Kô-Sa-La, đã cùng thân quyến 
Các vương tử, lục viện cung phi 
Chí thành kính ngưỡng quy y 
Thích Ca Tôn Giả đương vi Phật Đà. 


Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí (1) 
Cùng vợ con cho chí bạn bè 
Tìm về một chỗ chở che 
Bóng mát nương tựa, trở về tự tâm. 


Các vị ấy thân lâm Tinh Xá 
Đảnh lễ Phật với cả tâm lòng 
Trọng vọng, ngưỡng mộ, kính tôn 
Cúng dường trọng hậu Sa-Môn, Tăng Già. 


Các Sa-môn ghé qua bản địa 
Bà-la-môn tình nghĩa đến nhà 
Đều là khách quý của ta 
Tiếp đãi trọng hậu mới là thiện nhân. 
Nay Sa-Môn đích thân du hóa 
Đến Chăm-Pa với cả Tăng Đoàn 
Hồ Gáp-Ga-Ra trú an 
Đó là khách quý muôn vàn của ta 
Do điểm này, thật là xứng đáng 
Nếu chúng ta, bè bạn đến nơi 
Yết kiến Tôn Giả hơn đời 
Rất nhiều ưu điểm nhất thời bị quên ”. 


Nghe nói vậy, hai bên đại chúng 


(1) : Bà-la-môn Pokkharasàdi trong kinh Ambattha. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 181 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 182 


Bà-la-môn, thấy đúng như là Không thỏa mãn được ý ngài 
Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa Khuyên ta phải nói thê này, đúng hơn. 
Trình bày rõ rệt sâu xa tận tường. Ta sẽ bị cô đơn vây xIêt 
Đồng lên tiếng : “ Mọi đường phải trái Vì hội chúng khinh miệt bât tài 
k : ST Nêu họ khinh ta như vây 


Được Tôn ông giảng giải ngọn ngành c ta Hy „ ‹ 

Tán thán Sa-Môn Kiêu-Đàm Danh dự giảm thiêu, giảm ngay cúng dường 
Dẫu ai ở tận cách trăm do tuần Sự cúng dường của ta thỘ: thuộc 
Được nghe vậy, mang nguồn lương thực Với danh dự ta được nhiêu hơn. 


Vượt đường xa, một mực hướng lòng Nếu đến, không gặp Sa-Môn 
Đê mong yêt kiên Sa-Môn Hội chúng khinh rẻ Bảàn-môn bât tài 
Chúng ta cũng thê, phải cùng thăm qua. Không công khai, rụt đầu, sợ tiêng 
Bà-la-môn Sô-Na-Đanh-Đá Không dám đến yêt kiên Sa-Môn 


Cùng tất cả đại chúng, môn đồ _ Đã Kiên đên Tịnhmôn 
Cùng nhau đi đến bờ hỗ tà . ại, không Ko XNG 

Để mong yết kiến bậc Vô Lượng Từ. Bị khinh miệt, tiêu vô danh dự 
` l BI : Các cúng dường sẽ tự giảm ngay. 
8. _ Trên đường đi, tâm tư lo nghĩ 


Bỗng khởi lên từ vị Bàn-môn Nhưng rôi tât cả trong ngày 


Sô-Na-Đanh-Đá bồn chồn GŨNg ĐH GIPHULEEH BÊ) TU HU 
Không biết Tôn Giả Sa-Môn tinh tường Là tịnh địa ĐỚN đô h Phật 
Khi ta hỏi điều thường nào đó SHHE)S0Đ0001UHM00ALDENIbMA 
Ngài lại bảo đừng có hỏi ra 9, Khi gặp được đắng Đại Từ 
Câu hỏi ngớ ngắn, chỉ là Sô-Na-Đanh-Đá cùng chư tùy tùng 
Làm cho hội chúng khinh ta bất tài. Các Bàn-môn đã cùng đi đến 


Nói những lời thân mến xã giao 
Thân thiện chúc tụng, đón chào 
Rồi các vị ấy ngồi vào một bên 
Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ 
Có người thì khể thủ Sa-Môn 
Có người chúc tụng nói dồn 
Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi 


Người ngu si thân dải trí ngắn 
Hỏi câu thiếu chính chắn thế này ! 
Nếu họ khinh miệt như vây 
Danh dự giảm thiểu, giảm ngay cúng dường. 
Nếu ngài hỏi câu dường mới lạ 
Ta trả lời lại quá dông dài 


Trường Bộ (Tập U) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 183 


10. 


11. 


12. 


Cũng có kẻ nói trôi tên họ 
Cũng có kẻ chỉ ngó lặng yên. 
Sô-Ná-Đanh-Đa tại tiền 
Lo lắng về những chướng duyên sẽ tùy 
Các sự kiện những gì đã nghĩ 
Ngài sẽ hỏi hay chỉ hỏi ngài 
Cung dưỡng liên đới tới ngay 
Nếu bị khinh miệt hay là tán dương. 
Mong Sa-Môn tận tường hỏi chuyện 
Sự truyền bá ba quyên Vệ Đà 
Như vậy chắc chăn cho ta 
Trả lời rành mạch, thông qua dễ dàng. 


Đức Thế Tôn tuệ quang đạo quả 
Đọc tư tưởng Sô-Ná-Đanh-Đa 
“Như Lai phải giúp anh ta 
Sẽ hỏi câu hỏi nói qua sư truyền 
Về Vệ Đà Kinh chuyên ba quyền". 


— “Này Bàn-môn ! Thực hiện cho thông 


Bao nhiêu đức tính đáng tôn 
Mới xứng hiệu Bà-la-môn danh này 
Đê có thê thăng ngay xưng vậy 


Mà không phải tà ngụy, vọng ngôn ? ”. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Sô-Ná-Đanh-Đá thực khôn xiết mừng 
Một câu hỏi ta cần, ngài biết 
Và chính thiệt ngài đã hỏi ra 
Hỏi về sư truyền có ba 
Căn bản kinh điển Vệ Đà bản môn. 
Bà-la-môn thắng lưng oai dũng 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 184 


Nhìn chung quanh hội chúng, đáp lời : 
— “ Có Năm đức tính trên đời 
Bàn-môn phải đủ mọi thời, cần ngay 
Để được gọi chính đây cơ sở 
Bà-la-môn không sợ vọng ngôn 
Thế nào năm điều sinh tồn 
Đề được gọi Bà-la-môn thiện lành : 
* Vị ấy phải : Thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thông tịnh thanh 
Bảy đời Tổ Phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. 


* Lại vị ấy tinh chuyên thật đúng 
Nhà phúng tụng, trì chú, lễ nghi 
Thánh điển Vệ Đà tường tri 
Tĩnh thông danh nghĩa, ngữ y, ngữ từ, 
Giỏi chú giải, sử thư truyền thống 
Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn 
Thuận Thế Luận, giỏi biện môn 
Đại Nhân Tướng học đáng tôn kỳ tài. 
* Lại vị ấy đẹp trai, khả ái 
Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô 
Màu da thù thăng điểm tô 
Xử sự cao thượng, dáng phô oal hùng. 


* Vị ấy lại vô cùng đức hạnh 
Thật cao dày giới hạnh thanh cao 
* Viậ ấy học rộng tài cao 
Đệ nhất cằm muông (¡) hay vào thứ hai. 


(1): Vị Bà-la-môn chủ tế hay phó tẾ cầm muống đồ bơ vào lửa 


trong Tế Đàn. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 185 


— Thưa Tôn Giả ! Như vây đức tính 
Cả năm điều chân chính cần thay ! 
Có thê tự nhận thắng ngay 
Bà-la-môn hiệu, điều nảy không ngoa ”. 


— “Này Bàn-môn ! Vậy qua năm đức 
Có thể bỏ một đức tính nào 
Điều đó vẫn được, không sao 
Bà-la-môn hiệu vẫn vào chánh chân 2? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Trong năm đức tính 
Có thể bỏ Dung Sắc một điều 
Còn lại đức tính bốn điều 
Cũng đủ được gọi thuận chiều Bàn-môn ”. 
— “Này Bàn-môn ! Vẫn còn câu hỏi 
Bồn đức tính phải loại một điều 
Điều nào có thể triệt tiêu 


Cũng đủ được gọi thuận chiêu Bàn-môn ? ”. 


— “Thưa Tôn Giả ! Vẫn còn có thể 
Bỏ một đức thực tế chưa cần 
Đó là Chú Thuật tự thân 
Thật vậy, chú thuật dự phần làm chỉ. 


* Một Bàn-môn thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh 
Bảy đời Tổ phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. 
* Lại vị ấy tinh chuyên thật đúng 
Nhà phúng tụng thông hiểu lễ nghi 
Thánh điển Vệ Đà tường tri 
Tỉnh thông danh nghĩa, ngữ y, ngữ từ 
Giỏi chú giải, sử thư truyền thống 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 186 


Biết duy trì nếp sống Bàn-môn 
Thuận Thế Luận, giỏi biện môn 
Đại Nhân Tướng học đáng tôn kỳ tài. 
* Vị ấy lại dồi mài đức hạnh 
Thật cao dày giới hạnh thanh cao 
* VỊ ấy học rộng tài cao 
Đệ nhất cầm muống hay vào thứ hai. 
Là những điểm như vây thiết yếu 
Bà-la-môn tiêu biểu nêu danh ”. 


— “ Này Bàn-môn ! Nếu phải đành 
Đức nào bỏ nữa, thực hành hay không 2 ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Tựu trung có thê 
Bỏ bớt đi liên hệ Thọ Sanh 
Thật vậy, cần gì thọ sanh 
Bàn-môn Trí - Giới tịnh thanh là cần 
Tài học rộng vô ngần sáng suốt 
Là nhất, nhì cằm muống Tế Đàn 
Những đức tính này hoàn toàn 
Bàn-môn chân chính không màng vọng ngôn ”. 


17... Nghe vậy, Bà-la-môn tất cả 
Liên phản đôi Sô-Ná-Đanh-Đa : 


— “Này Tôn ông ! Chớ sa đà 
Ngã theo quan niệm của Sa-Môn này 
Tại sao lại phản bài Dung sắc 
Và đem cắt Chú thuật, Thọ sanh ? ”. 
18. Phật bảo các vị đương tranh 
— “ Các vị hãy nghĩ cho rành, phân qua 
Nếu Sô-Ná-Đanh-Đa vị đó 
Tài hùng biện quá dở, nhập nhằng 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 187 


Không phải bác học, đa văn 
Không thể biện luận công bằng với Ta 
Thì Bàn-môn đứng qua, yên lặng 
Để các người biện luận cùng ta. 
Còn nếu nghĩ rằng anh ta 
Giỏi tài hùng biện, thì là các ngươi 
Phải đứng yên, để người đáng nói 
Là Bàn-môn Sô-Ná-Đanh-Đa 
Sẽ cùng biện luận với ta ”. 
19. Nghe vậy, Sô-Ná-Đanh-Đa nói liền : 
— “ Xin Tôn Giả ngự yên một lát 
Tôi trả lời với các Bàn-môn : 
— “Các Hiền giả Bà-la-môn ! 
Đừng nói tôi ngã theo thời Sa-Môn 
Tôi không hề bôn chôn khinh bác 
Về Chú thuật, Dung sắc, Thọ sinh". 
20. Lúc bấy giờ, dáng thư sinh 
Có Âng-Gá-Ká (7), tuổi xanh lại là 
Cháu Bàn-môn Sô-Na-Đanh-Đá 
Trong hội chúng an tọa đồng thời. 
Chỉ Âng-Gá-Ká đang ngồi 
Bàn-môn nói với mọi người tại đây : 
— “ Các Hiền giả ! Âng-Ga-Ka đó 
Người đẹp trai, dáng tỏ khôi ngô 
Màu da thù thăng điểm tô 
Cử chỉ trang nhã, môn đồ Đạo Sư 
Rất cao thượng do từ xử sự 
Về dung sắc, ngôn ngữ tài ba 


(1) : Angaka : Là thanh niên Bà-la-môn, cháu Sonadanda. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 188 


Chỉ thua Tôn Giả Thích Ca 
Chứ Âng-Gá-Ká thật là có danh 
— Lại chàng ta thiện sanh mẫu hệ. 
Cả phụ hệ huyết thông tịnh thanh 
Bảy đời Tổ phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền 


— Lại chàng ta tinh chuyên trì chú 
Biết đầy đủ phúng tụng, lễ nghi 
Thánh điển Vệ Đà tường tri 
Tỉnh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ, 
Giỏi chú giải, sử thư truyền thống 
Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn 
Thuận thế luận, giỏi biện môn 
Đại nhân tướng học vuông tròn, đáng tôn. 
Năm đức tính Bàn-môn có đủ 
Nhưng nếu chàng có thú trăng hoa 
Tư thông với vợ người ta 
Hoặc hay trộm cắp, mê sa rượu chè 
Tính hiểu sát, giỏi nghề nói láo 
Thì Dung Sắc toàn hảo làm gì ? 
Chú thuật cũng chăng ra chỉ 
Thọ sanh tốt đẹp, so bì với a1 ? 


Cho nên nói, không ngoài hai tánh 
Là Trí Tuệ, Giới Hạnh cao dày 
Vị ấy học rộng đủ đầy 
Đệ nhất cầm muống hay tài thứ hai 
Nên có thể thắng ngay tự nhận 
Bà-la-môn, thì vẫn không ngoa ”. 


21. — “Bà-la-môn ! Đã nói qua 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 189 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 190 
Trong hai đức tính Trí và Giới đây Về ý nghĩa đủ đầy Giới, Trí 
Thì có thể điều nào bỏ bớt Xin Tôn Giả luận kỹ, giải bày ”. 
Đức tính nào hời hợt không cần 
Để khi xưng Bả-la-môn 
Lời ấy chân chính, bảo tồn không ngoa ? ”. 


— “ Thưa đức Gô-Ta-Ma Tôn Giả ! 
Không thê bỏ trong cả hai điêu 


= “ Này Bàn-môn ! Hãy nghe đây 
Rôi hãy suy nghĩ điêu đây tận tường ” 
— “ Thưa Tôn Giả ! Hiện đương hướng tới 
Cả thính chúng trông đợi giải bày ”. 


Hết sức cần thiết, cao siêu Tu Này Bả-la-môn ! Lành thay ! 

Trí Tuệ, Giới Hạnh thảy đều hỗ tương Cõi đời triên phược đêm ngày phủ vây 
Trí tuệ sẽ tăng cường Giới hạnh Đông xuât hiện bậc Thây quảng đại 
Được thanh tịnh, chân chánh hơn lên Thê Gian Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, 

Giới hạnh căn bản làm nền Phật, 1 hê Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Bồ sung Trí tuệ vững bên, tịnh thanh. Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
".- ẳ Tu Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Có Trí tuệ tựu thành có Giới Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 


Có Giới hạnh đưa tới Trí liên 
Trí tuệ, Giới hạnh đâu tiên 
Được xem Tôi Thăng ở trên cõi đờ.1 


- Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rôi lại tuyên thuyêt, hoăng khai Pháp mâu 
Thuyêt Sơ Thiện, rôi sau Trung Thiện 


Thưa Tôn Giả ! Nhất thời so sánh Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trí tuệ và Giới hạnh cũng tày Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Lấy bàn tay rửa bàn tay Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 
Hay bàn chân nọ rửa ngay chân này ”. * Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
— “Này Bàn-môn ! Điều đây đúng đắn Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Cả Trí tuệ, Giới hạnh đều cần Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Trí có Giới hạnh dôi thân Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Giới có Trí tuệ vô ngần tịnh thanh. Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Nhưng thế nào tạo thành Trí Tuệ ? Sống dây. đầy trói buộc não phiền 
Và Giới Hạnh đại thể là gì ? °. Luân hồi sinh tử triển miên 


Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa. 
“ Thưa Tôn Giả ! Hãy tường trị 


Ôi tôi chỉ biết phạm vi như vầy Ta nay phải xuât gia viên mãn 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 191 


Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sông thê gian chât chông _ 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dê gìn”. 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đặp ca-sa 
Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất 1a tu hành. 


Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bốn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 

Biết tri túc, giữ các căn 

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 

— Bà-La-Môn ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 

Có tâm hồ thẹn là Tàm 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lẫy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 

(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 

(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 192 


Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 
Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tổn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* “I[rong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 


Trường Bộ (Tập L Kinh 04: SONADANDA * MLH - 193 


Dù ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 
Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
Chứa hương liệu, hoa hòe - thụ hưởng 
Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Tỷ Kheo chân chánh thì không 
Chăng hè cất chứa, chất chồng nợ thêm 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


* Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống đời sống phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 


Tụng chú, ngâm vịnh khắp miên trải qua. 


Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 194 


* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông giải trí du dương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cờ trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tĩnh 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giống băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa 
Thú giải trí sa đà thụ hưởng 
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. 
Giải trí tà vạy tránh xa 
Giới Luật của bậc xuất gia giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phè phởn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trải giường băng len 
Miền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 
Nệm bằng da của sơn dương 
Ghế dài có gối chân, thường băng da. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 195 


Vẫn sông một cách vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu 
Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viền cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phấn 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tầm thường 
Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uông, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại dương 
Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không. 
Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống bàn luận tranh đương 
Như nói :“ Ngươi biết chuyện thường này không ? 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 196 


Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 
Ta rất rành những thứ luật này. 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ. đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ” 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


* Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới đế vương, đại thần 
Đưa tn tức, thân gần Phạm Chí, 
Sát- Đế-Ly, Gia chủ gần xa 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì. 
Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cần 
Trong Giới Luật, tinh tấn thọ trì. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 197 


Đời sống thanh tịnh ; trong khi 
* Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa 
Tế thục tô, tế lúa, tế dâu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 


* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm 


Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè 
Tướng trâu, cun cút, gậy que 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 198 


Vị chân chánh xuất gia thì khác 
Có giới hạnh an lạc uy nghi 
Năm trong Giới Luật thanh quy 
Ty Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. 
* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 
Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui'.. 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Tránh xa suy đoán ngụy tà đua tranh. 


* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông chăng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 
Sẽ có động đất, sắm trời : Thiên cơ 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 
Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 


Trường Bộ (Tập U Kinh 04: SONADANDA * MLH - 199 


Kết quả xảy trong không gian 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 
Có giới hạnh, chăng cho ác khởi 

Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu 
Không sống tà mạng lún sâu 
* Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Sẽ được mùa hay là mùa mất 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 
Các nghề như đếm ngón tay 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Đề rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng đưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 
Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài. 
Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các điều đã hứa, làm sai 
Đề được dương thịnh, trong nhà chở che 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 200 


Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Làm cho mửa, xổ trong mình 
Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 
Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa. 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Y Giới Luật, thanh thản thọ trì. 
Này Bàn-môn ! Hãy tường tri 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát- Đềế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 
— Này Bàn-môn ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thể nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chẳng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chỉ 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 201 


Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 


— Này Bàn-môn ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như Nô lệ, con đường Sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao 
Năm Triển Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Ty Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 202 


— Này Bàn-môn !' Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo hý lạc thấm nhuần 
Hỷ lạc tắm ướt khắp thân của mình. 


— Này Bàn-môn ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thắm vô. 


— Này Bàn-môn ! Lộ đồ tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thuần tịnh, trong sáng tiêu dao 
Tỷ Kheo vị ấy thắm sâu, ướt đầy. 
— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 
Ngươi bình tâm, hãy thử nghĩ suy 


Trường Bộ (Tập U) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 203 


Có một hòn ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tám mặt, đã được khéo mài 
Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh. 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chăng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 
Thấy được màu sắc long lanh ngọc nảy. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 


Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này'. 


— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 
Một trại chủ câm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 204 


Rồi nghĩ : “Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra. 
Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay ! 
Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra. 
Hay như con rắn lột da 
Đây là con rắn, đây là vỏ đa 
Vỏ da rắn không là con rắn 
Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra. 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nào. 
— Này Bàn-môn ! Như vào thí dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhỏi nhuyễn, người này làm ra 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 205 


Đồ gia dụng tùy qua sở thích, 

Hay thợ ngà thực đích lành nghề 

_ Khéo đẻo chạm với tay nghê 
Đô ngà tùy thích mọi bê làm ra. 


Hay như là thợ vàng rất khéo 
Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức bằng vàng 
Thật là tỉnh xảo, đẹp sang như vây. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thô, trồi lên đất giồng 
ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay, chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 
Thân thông nhiều loại thật hay 
Tỷ Kheo vị ấy trình bày được ngay. 


— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 206 


Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầằm bổng du dương 
Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : Người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành 
Dù cho muôn dặm âm thanh 
Vị ấy nghe thấy như gần bên tai. 


— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 
Có một người thiếu nữ, hay là 
Thanh niên, đàn ông, đàn bà, 

Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 
Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 
Thấy mặt mình, biết được thế này : 

Có tỳ vết thì biết ngay 
Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 207 


Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm S1 hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm, 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
— Này Bàn-môn ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 
Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
Về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 
Đến làng bên, gặp người ta 
Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi ấy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao 
Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 208 


Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hằng ngày. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nào 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm đây. 


— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 
Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy rõ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 


Trường Bộ (Tập U Kinh 04: SONADANDA * MLH - 209 


Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 
Những người khác đến từ nhiều hướng 
ĐI giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời 
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu minh, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 210 


Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 

Người đẹp đẽ, kẻ thô hẻn 

Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may... 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chăng giống nhau này, 

Luân hồi tùy nghiệp chuyên xoay 

Không aI tránh khỏi trả vay nghiệp này. 


— Này Bàn-môn ! Như vây thí dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cấu nhiễm, sạch trắng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò, hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị ây nghĩ răng 
Nhờ mắt sáng, thấy vô ngần điều hay. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 2II 


Nhờ hiểu biết , tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : “Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thi hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Với Tỷ Kheo, điều này thượng đăng 
Thật vi diệu, thù thắng tột cùng 
Đó là Hạnh của Sa-môn 
Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mẫu. 


24. Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng 
Bà-la-môn quy ngưỡng Phật ngay : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như vậy, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn phân tách, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 212 


Kính thỉnh Thế Tôn đi cùng 
Tỷ Kheo đại chúng đến dùng cơm trưa 
Tại nhà con lúc vừa đúng ngọ 
Vào ngày mai, để thọ cúng dường ” 
Phật nhận lời, như lệ thường 
Bằng cách im lặng, cát tường nghiêm dung. 
Bà-la-môn vô cùng hoan hỷ 
Đảnh lễ Phật, hữu nhiễu (7), cáo từ. 


25. Hôm sau, đắng Thiên Nhân Sư 
Đắp y, mang bát cùng chư Tăng Già 
Đến nhà của Sô-Na-Đanh-Đá 
Thỉnh Phật, Tăng an tọa nghiêm trang 
Tự tay chủ nhân hân hoan 
Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời 
Món thượng vị loại mềm và cứng 
Hàng quyến thuộc thì đứng sẵn sàng 
Ân cần phục vụ chư Tăng. 
Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi 
Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế 
Kê thấp hơn và để một bên. 


26.  Sô-Ná-Đanh-Đa thưa liền: 
— “ Kính bạch Tôn Giả ! Trước tiên trình bày : 
Con quy ngưỡng nơi Ngài chí thiết 
Tâm cung kính quả thiệt vô biên 
Nhưng trước hội chúng thiếu duyên 
Nếu con đảnh lễ hiện tiền Thế Tôn 
Thì hội chúng Bàn-môn phi báng 
Danh tiếng con suy giảm tức thì 


(1) :Theo phong tục Ấn , khi cáo từ bậc tôn kinh, người ta chắp 
tay đi quanh vị áy ba vòng theo hướng tay phải. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 04: SONADANDA * MLH - 213 


Cúng dường thu nhập giảm suy 
Vì sự cung dưỡng còn tùy tiêng tăm. 


Bạch Thế Tôn ! Xin thầm chấp nhận 
Trong hội chúng con tận vái chào 
Xin hiểu là con đứng chào 
Nếu con đang tháo khăn đầu ra mau 
Thì xin hiểu : Đê đầu đảnh lễ 
Trên xe để hạ cán roi da 
Thì xin Ngài hãy coi là 
Từ trên xe ngựa con đà xuống xe 
Còn trên xe vẫy tay thân thiện 
Xin hiểu : Con thực hiện khấu đầu 
Đảnh lễ chí thiết thâm sâu, 
Rất mong thấu hiểu nguyện cầu của con. 


z7. Đức Thế Tôn điều này hứa khả 
Rồi thuyết pháp cho cả hiện tiền 
Khích lệ chủ nhân tâm chuyên 
Đức tin tăng trưởng, não phiền lánh xa 
Ông Sô-Ná-Đanh-Đa hoan hỷ 
Được thỏa nguyện, tâm trí an hòa. 
Đức Phật cùng chư Tăng Cià 
Đứng dậy từ biệt chủ gia, ra về ./- 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 


( Chấm dứt Kinh 04: SONADANDA — Kinh Chúng Đúc ) 


5.Kinh KUTADANTA 
( Cứu-La-Đàn-Đầu ) 


1. 


Như vậy, tôi nghe : 


Khoảng năm trăm vị Tăng Già 
Đến tại xứ Ma-Ga-Tha (3) đặc thù 
Làng Bàn-Môn Kha-Nu-Ma- Tá (4) 
Trú tại Am-Ba-Lát-Thi-Ka (5) 
Khu vườn nhiều cây lắm hoa. 


Lúc bấy giờ có Ku-Tà-Đanh- Ta (6) 
Tại Khu-Nú-Ma-Ta thái ấp 
Là cư địa thế tập của ông 
Dân cư sinh sống thật đông 
Cây cao bóng mát, mênh mông ao hồ 
Rất phì nhiêu , bồ bồ lúa gạo 
Là vương địa tứ hảo hoàng gia 
Đức vua Bim-Bí-Sa-Ra (3) 
Cũng còn tên gọi Tần-Bà-Sa-La 
Bình Sa Vương cũng là vua ấy 
Cai trị Ma-Ga- Thá xứ này 
Vua đã ân tứ nơi đây 


(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và 


Bhagavà (Thế Tôn). 


(2) :Bản tánh Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp. 

(3) :Xư Magadha ( Ma-Kiệt-Đà ) của Vua Semiya Bimbisàra 
tức Tân-Bà-Sa-La hay Tân-Bà-Sa hay Bình-Sa-Vương. 

(4) : Làng Bà-la-môn có tên Khànumata (Khú-nậu-bà-để ). 


(5) : Vườn Ambalatthika ở Khànumafa. l 
(6) : VỊ Bà-la-môn Kùtadanda ( Cứu-La-Đản-Đáu ). 


Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng (¡) 
Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2) 


T 


r 


ườnø Bộ (Tâp 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 21 





Cho Bà-la-môn nọ đủ đầy đặc ân 
Sống phong lưu, hưởng phần nhàn nhã 
Dành cho ông Ku-Tá-Đanh-Ta 
Cưu-La-Đàn-Đầu cũng là 
Một tên gọi khác của nhà Bàn-môn. 


Lúc bấy giờ, tại thôn chỉnh đốn 
Một Đàn Tế thật lớn lập ra 
Của ông Ku-Tá-Đanh-Ta, 
Các loại thú vật cũng đà tập trung 
Các trụ tế được dùng cột thúc 
Bảy trăm con trâu đực to sầằm 
Bảy trăm nghé đực cùng năm 
Bảy trăm nghé cái, bảy trăm con cừu 
Bảy trăm dê ; đề mưu cầu được 
Mọi như ý, thọ phước phát sinh 
Khang thái cho cả gia đình, 
Những người ngoại đạo vẫn tin sâu bên. 


Các Gia chủ, Bàn-môn tất cả 
Tại Kha-Nu-Ma- Tá, một hôm 
Các vị nghe được tiếng đồn : 
Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là 
Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả 
Đang ở đây với cả Tăng Đoàn 
Khoảng năm trăm vị nghiêm trang 
Kha-Nu-Ma-Tá trú an tịnh hòa 
Những tiếng đôn lan xa từ đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ : 


6 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 217 


Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác, đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 

Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mâu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên 
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cõi đời. 
Rồi thì gia chủ các nơi 
Bàn-môn các vị đồng thời hợp nhau 
Họ lũ lượt đi mau đến cả 
Am-Ba-Lát-Thi-Ká, nơi này 
Mong được yết kiến tại đây 
Thích Ca Tôn Giả trí tài tuyệt luân. 


Lúc bấy giờ, tâm thuần nhàn nhã 
Bà-lamôn Ku-Tá-Đanh-Ta 
Cưu-La-Đàn-Đầu cũng là 
Buổi trưa đi nghỉ tại nhà lầu cao 
Bỗng ông thấy biết bao Gia chủ 
Bà-la-môn, đoàn lũ đi qua 
Thấy vậy ông hỏi Quản gia 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 218 


— “ Vì sao có việc xảy ra thế này ? ”. 
— “ Thưa chủ nhân, gần đây có vị 
Đại Sa-Môn tôn quý, từ hòa 
Tên Sắc-Gia Gô-Ta-Ma (¡) 

Du hành nước Ma-Ga-Tha dặm tràng 
Năm trăm vị là hàng đệ tử 
Am-Ba-Lát-Thi-Ka trú đây 

Thích Ca Tôn Giả là ngài 

Giòng Sát-Đế-Ly (2) nơi này xuất thân 
Bỏ vương vị, không cần phú quý 
Biệt gia đình, quyết chí xuất gia 

Khổ tu thiền định rừng già 

Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu thượng đẳng 
Mà người đời dâng tặng cho ngài. 

Nghe danh, nên các vị này 
Tìm đến yết kiến một ngài Thế Tôn. 


4. _ Nghe như vậy Bàn-môn suy nghĩ : 
“* Ta nghe nói có vị am tường 
Ba cách Tế Tự các phương 
Mười sáu Tế Pháp phi thường cao xa 
Chính đức Gô-Ta-Ma vị ấy 
Đã am hiểu như vậy tận tường 
Ta đây không biết đại cương 
Mười sáu TẾ pháp, ba phương Tế đản 
Nay ta muốn cử hành Đại Tế 
Vậy ta phải đến để hỏi Ngài 
(1 & (2)): Sakya (Thích Ca) là giòng và Gotama (Kiêu Đàm) là l 
họ của đức Phật. Sái- Đê-Ly là giai cấp thứ hai trong 4 giai cấp 
của Bà-la-môn, là hàng vua chủa quan quyên, tướng lĩnh. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 210 


Ba cách thức tế tự này 
Mười sáu tế pháp đủ đầy Bàn-môn ˆ”. 
— “Này Quản gia ! Truyền ngôn đến cả 
Bà-la-môn, tùng giả, chủ gia, 
Hãy nói Ku-Tá-Đanh-Ta 
Yêu cầu các vị chờ qua một thời 
Ông ta sẽ đến nơi hội diện 
Thân hành cùng đến viếng Sa-Môn. 
Vâng lời vị Bà-la-môn 
Quản gia đến gặp Bàn-môn các vì 
Những lời chủ giao đi, nói lại 
Mong các vị nán lại chờ ông. 
* Lúc ẫy, các Bà-la-môn 
Khoảng vài trăm vị gần thôn đó là 
Thuộc Kha-Nú-Ma-Ta, dự tính 
Với ý định dự lễ Tế Đàn 
Sẽ được tô chức rình rang 
Ku-Ta-Đanh-Tá sẵn sàng lễ nghi. 


Bà-la-môn,. các vì Gia chủ 
Nghe nói vị Đại chủ danh gia 
Bàn-môn Ku-Tá-Đanh-Ta 
Sẽ yết kiến Gô-Ta-Ma Phật Đà. 
Các Bàn-môn nghe qua tin lạ 
Năm trăm vị vội vã đến nhà 
Bàn-môn Ku-Tá-Đanh-Ta 
Hỏi rằng có phải ông ta định là 
Đến yết kiến Thích Ca Tôn Giả 
Cùng những người vốn đã định đi. 


— “ Này các Hiền giả ! Đúng thì 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 220 


Ta đên yêt kiên một vì Đại nhân ”. 


— “ Thưa Tôn ông ! Không cần phải thế 


Vì Tôn ông không thê hạ mình 
Điều đó đánh mất thanh danh 
Nếu Tôn ông sẽ thân hành đến nơi 
Đề yết kiến một người Sát-Ly 
Làm hao tôn danh dự Tôn ông 
Càng làm danh tiếng Sa-môn 
Tăng trưởng gấp bội, tiếng đồn càng thêm. 
Thật xứng đáng là nên đổi lại 
Sa-môn này chính phải thân hành 
Yết kiến Bàn-môn nổi danh 
Ku-Ta-Đanh-Tá mới đành công tâm. 


Lại Tôn ông thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh 
Bảy đời Tổ phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền 
* Lại Tôn ông bạc tiền giàu có 
Và hiểu rõ phúng tụng, lễ nghi 
Thánh điển Vệ Đà tường tri 
Tỉnh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ, 
Giỏi chú giải, sử thư truyền thống 
Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn 
Thuận Thế Luận, giỏi biện môn 
Đại Nhân tướng học đáng tôn kỳ tài. 
* Lại Tôn ông đẹp trai, khả ái 
Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô 
Màu da thù thắng điểm tô 
Xử sự cao thượng, dáng phô oai hùng 
* Lời thiện ngôn được dùng tao nhã 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 221 


Giọng trong ấm, diễn tả âm vang 
Giải thích nghĩa lý rõ ràng 
Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư. 
* Các thanh niên đến từ nhiều nước 
Lòng tha thiết muốn được dạy rảnh 
Tụng đọc chú thuật cho thành 


Mong học cho được tinh anh ngọn ngành. 


* Tôn ông thì trưởng thành, rành rẽ 
Gô-Ta-Ma tuổi trẻ, non tâm 
Xuất gia chưa được bao năm 
Làm sao có thể xứng tầm Tôn ông : 
Được kính lễ, tôn sùng, trọng thị 
Sê-NI-Da Bim-Bí-Sa-Ra (¡) 
Vua của nước Ma-Kiệt-Đà (7) 
Lợi tức chu cấp toàn gia đủ đây. 


*- Lại còn được vị này trọng thị : 
Pốc-Kha-Rá-Sa-Đí (2) Bàn-môn (3) 
*- Kha-Nu-Ma-Ta — Tôn ông 

Phi nhiêu lúa gạo, dân đông, thuận hòa 
Là Thái-ấp hoàng gia ân tứ 
Sống phong lưu, mọi thứ thật nhiều 

Do vậy, xứng đáng thuận chiều 
Sa-Môn Thích Tử biết điều đến thăm. 


Nghe ý nguyện năm trăm Phạm-chí (3) 
Bà-la-môn Ku-Tá-Đanh-Ta 
Bảo : “ Các Hiên Giả ! Nghe ta 


(1) : Vua Seniya Bimbisara (Tân-Bà-Sa-La) trị vì nước 
Magadha ( Ma-Kiệt-Đà ). Cha vua A-Xà- Thế .. 

(2) : Bà-la-môn Pokkharasàdl (Kinh Ambattha). 

(3) : Bàn-môn hay Phạm Chí tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 222 


Tận tường giải thích sao mà phải đi 
Đến yết kiến một vì Đại Đức 
Về xuất thân quả thực khó chê 
Giòng Sát-Đế-Ly thuộc về 
Thích Ca vương tộc mọi bề chính danh 
Gô-Ta-Ma thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thông tịnh thanh 
Bảy đời Tổ Phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. 


Chính điểm này là duyên chí thiện 
Đề chúng ta yết kiến Sa-Môn 
Gô-Ta-Ma điểm đáng tôn : 
* Xuất gia từ bỏ gia môn, vương quyền 
Xa quyền thuộc, vợ hiền, con đẹp 
* Bỏ phú quý, quyết đẹp giàu sang 
Từ bỏ chìm nỗi bạc vàng 
* Xuất gia trong lúc tuổi đang xuân nồng. 
Tóc đen nhánh, quyết lòng cắt đứt 
* Tình cảm riêng cũng dứt, không màng 
Dù cho cha, vợ khóc than 
Ngài vẫn cương quyết chọn đàng từ thân 
Trồn khỏi thành dẫn thân cát bụi 
Khoác ca-sa, lầm lũi rừng già. 
— Này các Hiền Giả ! Xét qua 
Bản thân Tôn Giả thật là đẹp trai 
Thật khả ái, hòa hài trong sáng 
Với màu da thù thăng ưa nhìn 
Khôi ngô tuấn tú, thông minh 
Dáng điệu cao thượng, giữ gìn oal nghĩ 
Về Giới hạnh thanh quy bậc Thánh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 223 


Có thiện đức, chân chánh uy nghiêm. 
— Này các Hiền Giả ! Cần tìm 
Hiểu rõ Tôn Giả một niềm rộng dung 
* Lời thiện ngôn được dùng tao nhã 
Giọng trong ấm, diễn tả âm vang 
Giải thích nghĩa lý rõ ràng 
Là Tôn Sư của các hàng Tôn Sư. 
* Lại Sa-Môn diệt trừ tham dục 
Mọi xao động thẳng thúc trong tâm 
* Chủ trương về Nghiệp, suy tầm 
Do thân, khẩu, ý mê lầm gây ra 
* Khi thuyết pháp phải là chí thiện 
Đặt trọng tâm khuyến chuyền lìa mê. 
— Các Hiền Giả ! Lại nói về 
* Ngài từ chủng tộc mọi bề cao sang 
Sát-Đế-Ly giai tầng phú quý 
* Có tài sản giá trị muôn chung 
* Là bậc Đại Đức, Đại Hùng 
Rất nhiều người đã băng rừng vượt sông 
Vượt chướng ngại, qua giòng thác đồ 
Vượt qua nhiều quốc độ khác nhau 
Tìm đến nghe giảng pháp mầu 
Quy y Tam Bảo, hiểu sâu chánh tà. 
* Hàng chư Thiên hăng Ì hà cũng đến 
Nghe pháp rồi cảm mến quy y. 


— Các vị ! Tiếng đồn lan đi 
Thích Ca Tôn Giả từ bi làm đầu 
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ : 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 224 


Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 

Ngài có đử ba mươi hai 

Đại nhân Quý tướng không ai sánh bằng. 

*- Đại Sa-Môn công bằng, thắng thắn 
Lời thân thiện, nhã nhặn, chân tình 

Bồn chúng kính trọng sẵn dành 
Tôn sùng, ngưỡng mộ chí thành Sa-Môn. 
— Các Hiền Giả ! Kính tôn đức cả 
Những nơi nào Tôn Giả trú thời 
Thôn làng, thành thị các nơi 
Phi nhân không hại loài người, tránh xa. 


Thật vậy, Gô-Ta-Ma Tôn Giả 
Là Hội Chủ cao cả, Tôn Sư 
Trong các Giáo Tổ Đạo Sư 
Được tôn Tối Thượng Đạo Sư trên đời. 


Các Sa-môn hoặc nơi Phạm-chí (7) 
Danh tiếng họ dựa, chỉ không đâu 
Danh tiếng Sa-Môn dựa vào 
Tối Thượng Trí - Đức, thanh cao tịnh hòa. 


* Vương quốc Ma-Ga-Tha cai trị 
Sê-NI-Da Bim-Bí-Sa-Ra 
Quốc vương ngưỡng nộ thiết tha 
Quy y Tam Bảo cùng là cung phi 
Các vương tử, thị tỳ, tùng giả, 
Cùng quyến thuộc tất cả quy y. 
* Đức vua Pa-Sê-Na-ĐI 


(1) : Bàn-Môn hay Phạm Chí tức là Bà-La-Môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 225 


Tức Ba-Tư-Nặc (7), trị vì quốc gia 
Kô-Sa-La, đã cùng thân quyến 
Các vương tử, lục viện cung phi 

Chí thành kính ngưỡng quy y 

Thích Ca Tôn Giả đương vị Phật Đà. 


* Bàn-môn (2) Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí 
Cùng vợ con cho chí bạn bẻ 
Tìm về một chỗ chở che 
Bóng mát nương tựa, trở về tự tâm 
Các vị ấy thân lâm Tinh Xá 
Đảnh lễ Phật với cả tâm lòng 
Trọng vọng, ngưỡng mộ, kính tôn 


Cúng dường trọng hậu Sa-Môn, Tăng Già. 


Các Sa-môn ghé qua bản địa 
Bà-la-môn tình nghĩa đến nhà 
Đều là khách quý của ta 
Tiếp đãi trọng hậu mới là thiện nhân. 
Nay Sa-Môn đích thân du hóa 
Đến địa phương với cả Tăng Đoàn 
Trú Am-Ba-Lát-Thi-Ka 
Đó là khách quý muôn vàn của ta 
Do điểm này, thật là xứng đáng 
Nếu chúng ta, bè bạn đến nơi 
Yết kiến Tôn Giả hơn đời 
Rất nhiều ưu điểm nhất thời bị quên. 
7. Nghe nói vậy, hai bên đại chúng 
Bà-la-môn, thấy đúng như là 


(1) : Vua Pasenadl ( Ba-Tu-Nặc ) trị vì nước Kosala (Kiêu-Tắt-La). 
(2) :V† Bà-la-môn Pokkharasàdi (xem Kinh Ambattha ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 226 


Bàn-môn Ku-Tá-Đanh-Ta 
Trình bày rõ rệt sâu xa tận tường. 
Đồng lên tiếng : “ Mọi đường phải trái 
Được Tôn ông giảng giải ngọn ngành 
Tán thán Sa-Môn Kiều-Đàm 
Dẫu ai ở tận cách trăm do tuần 
Được nghe vậy, mang nguồn lương thực 
Vượt đường xa, một mực hướng lòng 
Để mong yết kiến Sa-Môn 
Chúng ta cũng thế, phải cùng thăm qua. 


Bà-la-môn Ku-Ta-Đanh-Tá 
Cùng Đại chúng tất cả thuận hòa 
Hợp nhau đi đến vườn hoa 
Để mong yết kiến Thích Ca Phật Đà, 
Am-Ba-Lát-Thi-Ka vườn ấy 
Phật, chúng Tăng tại đấy tạm cư. 


Khi gặp được đẳng Đại Từ 
Ku-Ta- Đanh-Tá cùng chư tùy tùng, 
Các Bàn-môn đã cùng đi đến 
Nói những lời thân mến xã giao 
Thân thiện chúc tụng, đón chào 
Rồi các vị ấy ngồi vào một bên 
Bà-la-môn, tuổi tên Gia chủ 
Có người thì khể thủ Sa-Môn 
Có người chúc tụng nói dồn 
Có người chỉ vái Sa-Môn rồi ngồi 
Cũng có kẻ nói trôi tên họ 
Cũng có kẻ chỉ ngó, lặng yên. 
Sau khi ngồi xuống một bên 
Ku-Ta-Đanh-Tá, ông liền hỏi ngay : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 227 


— “*“ Thưa Tôn Giả ! Điều này muốn biết 
Nghe Tôn-giả thấu triệt, tường tri : 
Ba cách Tế Tự lễ nghi 
Mười sáu Tế Vật phạm vi Tế Đàn 
Nay tôi muốn cử hành Đại Tế 
Mong Tôn-giả cụ thể chỉ bày 
Thật lành thay, nếu điều đây 
Sẽ được Tôn-giả giảng ngay tận tường `ˆ 
— ““ Này Bàn-môn ! Hãy thường suy nghĩ 
Ta sẽ nói tỉ mỉ điều này 


— ““ Thưa Tôn-giả ! Xin nghe Ngài 


Như hạn khao khát từng ngày trông mưa ` 


0. —““Này Bàn-môn ! Thuở xưa nước đó 
Có vị vua g1àu có vô cùng 
Tài sản sung mãn muôn chung 
Rất nhiều vàng bạc, đồ dùng kim ngân 
Ngũ cốc nhiêu, kho tàng chật ních 
Vua tên Ma-Ha-Vích-ChI-Ta (7) 
Một hôm ý tưởng nấy ra 
Vua nghĩ : “Ta được tối đa nhu cầu 
Đã chính phục địa cầu, thống lãnh 
Tài sản nhiều, sống cảnh vui an 
Vậy hãy lập Đại Tế Đàn 
Như vậy ta được phúc an trọn đời”. 
Vua cho mời Bản-môn Chủ Tế 
Xin có vẫn nghi lễ lợi chung 
ŸÌ, Chủ tế nghe vua nói xong 


Tâu rằng :““Tâu lịnh Cửu Trùng, xin nghe : 


(1) : Vua MahàvjjJ1a . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 228 


Vương quốc này nặng đè ách nạn 
Nhiều bọn cướp, phát tán tai ương 
Cướp làng, cướp chợ, cướp đường 
Đây dẫy khắp chốn phô phường, thôn quê. 


Nếu Đại Vương đánh về thuế má 
Là gánh nặng cho cả toàn dân 
Bọn cướp càng thêm hoành hành 
Dù cho Vương Thượng phải đành quyết tâm 
Trừ diệt cướp : Hoặc bằng cấm cô 
Hoặc tử hình, định chỗ lưu đày 
Nhẹ thì phạt vạ, đòn tay 
Hoặc bị khiến trách, xử ngay tại tiền. 


Nhưng đáng tiếc ! Oan khiên chăng dứt 
Mầm mống giặc đích thực vẫn còn 
Có khi nồi dậy nhiều hơn 
Sau khi bị phạt, oán hờn càng tăng. 
Nhưng có cách cản ngăn hay nhất 
Có thể diệt bọn giặc hoàn toàn 
Đó là dùng Đức trị an : 

* Người dân nào đó giỏi giang cấy trồng 
Giỏi ruộng đồng, chăn nuôi mục súc 
Thì Đại Vương tiếp tục cấp cho 

Hạt giống, thú giống trâu bò 
Để họ phát triển, khỏi lo đói nghèo. 
* Những người nào quyết theo thương nghiệp 
Hãy cấp vốn họ tiếp đầu tư. 
* Những người quan chức, lại thư 
Hãy cấp lương bồng, từ từ ấm no. 


Mọi người dân không lo đói lạnh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 229 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 230 


Nỗ lực làm một cách hăng say Đối với các vị Đại thần 
Đem lại lợi tức thấy ngay Hay các phú hộ, thân nhân trong ngoài 
Sẽ không còn nạn cướp ngày cướp đêm Cũng mời đến trình bày Đàn Tế 
Ngân khô vua cảng thêm sung tiếp Hỏi ý kiến cụ thể mọi người. 


Dân an cư lạc nghiệp hòa hài 
Thái bình thịnh trị trong ngoài 
Cửa chăng cân đóng, gia tài vân nguyên. 


Đức vua hoan hỷ nghe lời 
Thỉnh mời tât cả đên nơi hội bàn. 
— “Này chư khanh ! Trâm đang thực hiện 


Vua nghe theo lời khuyên Chủ Tế Đại Tế Đàn xúc tiến trang nghiêm 
Làm triệt đê chính sách an dân Mong chư khanh hãy một niêm 
Thật đúng, kêt quả vô ngân Tán thành, đê trâm ân triêm phúc lành ”. 


Đất nước hưng thịnh, nhân dân mạnh giảu. — “ Tâu Đại vương ! Chúng thần đồng ý 


2.— “Này Bàn-môn Ku-Ta-Đanh- Tá ! Đại Tế Đàn rất quý, hợp thời ” 
Sau khi đã phát triển quốc gia 
Vua Ma-Ha-Vích-Chi-Ta 
Lại mời Chủ Tế hỏi qua sự tình : 


Như vậy bốn chúng các nơi 
Tế Đàn thừa nhận đúng thời làm ngay. 
Những điều kiện chừng này thiết yếu 
— “Nhờ hiền khanh cao minh hướng dẫn Đại Tế Đàn tiêu biểu thông qua : 
Trẫm thi hành nghiêm cân mọi điều 


lế Vua Ma-Ha-Vích-Chi- Ta 
„ Nay đã kết quả thuận chiều Có tám đức tánh thật là tinh anh : 
Đât nước giàu mạnh, dân đêu âm no s 
Đại Tế Đàn muốn lo tổ chức * Đức vua này thiện sanh mâu hệ 
Mong hiền khanh tình thực khuyên ta Cả phụ hệ huyệt thông tịnh thanh 
Phải nên thực hiện sao mà Bảy đời Tô phụ tạothảnh - 
Để được hạnh phúc vinh hoa trọn đời. Không bị chỉ trích thọ sanh di truyên. 
— “Đại Vương hãy cho mời tất cả * Lại Đức vua bạc tiên giàu có 
Sát-Đề-Ly cùng cả chư hầu Đây kho tàng châu báu bạc vàng 
Trong ngoài quốc độ đâu đâu Ngũ côc sung mãn ngôn ngang 
Cũng đều mời đến điện lầu hoảng gia Sản nghiệp to tắt, cơ man gia tải. 
Trước các vị, hỏi qua ý kiến * Lại Đức vua đẹp trai, khả ái 


Việc Đại Vương thực hiện Tế Đàn Đẹp lòng người, mặt lại khôi ngô 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 231 


14. 


Màu da thù thăng điểm tô 
Xử sự cao thượng, dáng phô oal hùng. 


* Có uy lực, quân trung sung túc 
Bôn bình chủng chinh phục địch quân. 


* Lại là người có Từ tâm 


Đào giêng thí nước, thức ăn cúng dường : 


Bà-la-môn, đi đường khất sĩ 
Các Sa-môn, cho chí người nghẻo. 
* Uyên thâm, bác học mọi điều 

Thông hiểu ý nghĩa của nhiều lời văn : 

Lời nói này công năng như vậy 

Lời nói ấy ý nghĩa thế này 

Suy tư quá khứ, vị lai 

Sáng suốt, tỉnh luyện đủ đây y theo. 

Tám đặc tánh Vua đều có thực 

Là yếu tô tổ chức Tế Đàn. 


Bàn-môn Chủ Tê hoàn toàn 


Đủ bốn đức tánh nghiêm trang thực hành : 


* Vị chủ tế thiện sanh mẫu hệ 
Cả phụ hệ huyết thống tịnh thanh 
Bảy đời Tổ phụ tạo thành 
Không bị chỉ trích thọ sanh di truyền. 
* Vị chủ tế tinh chuyên thật đúng 
Và hiểu rõ phúng tụng, lễ nghi 
Thánh điển Vệ Đà tường tri 
Tĩnh thông tự vựng, ngữ y, ngữ từ, 
Giỏi chú giải, sử thư truyền thống 
Trì chú thuật, nếp sống Bàn-môn 
Thuận Thế Luận, giỏi biện môn 


15. 


16. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 232 


Đại Nhân tướng học đáng tôn kỳ tải. 
* Vị ấy có trong ngoài đức hạnh 
Thật cao dày GIới hạnh thanh cao 
VỊ ấy học rộng tài cao 
Đệ nhất cầm muỗng hay vào thứ hai (7). 
Bốn đặc tánh vị này có thực 
Là yếu tố tổ chức Tế Đàn. 


— Bàn-môn Ku-Tá- Đanh- Ta ! 
Trước khi Đàn Tế, thông qua thuận hòa 
Ma-Ha-Vích-Chi-Ta vua ấy 
Được Chủ Tế giảng giải rõ ràng 
Có ba pháp khiến nghiêm trang 
Thành tựu tốt đẹp Tế Đàn uy nghỉ : 


— “Này Đại Vương ! Trước khi thực hiện 


Đừng hối tiếc tài sản tiêu hao 
Trong khi Tế Đàn đang vào 
Cũng đừng hối tiếc tiêu hao bạc vàng 

Sau Tế Đàn hân hoan mỹ mãn 
Không hối tiếc tài sản tiêu hao 
Đó là ba pháp làm đầu 
Trước khi thực hiện thanh cao Tế Đàn. 
Còn Mười cách cản ngăn hối tiếc 
Sẽ khởi lên trong việc tham gia 
Của những người dự trải qua 
Trong khi Đàn Tế diễn ra tốt lành 


— Có những người sát sinh tham dự, 
— Cũng có kẻ kiêng cử sát sinh, 


Với kẻ hay giết sinh linh 


(1): Vị Bà-la-môn chủ tế hay phó tẾ cầm muống đồ bơ vào lửa 


trong Tế Đàn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 233 


Đề yên cho chúng tự mình nghĩ suy, 
Còn với người nghiêm trì sát giới 
Khiến tâm họ thơ thới vui an. 

— Có kẻ trộm cắp hoang đàng, 
— Có người không có gian tham của người, 
Đều là người dự trong Đàn Tế 
Thì để yên những kẻ gian tham 
Còn kẻ không có lòng tham 
Thì Đại Vương khiến họ cảng tín tâm. 
— Cũng có kẻ tà dâm, nói láo 
— Nói hai lưỡi, vô đạo, độc môm 
— Nói lời phù phiếm bao đồng 
— Có kẻ Tham dục hoặc lòng Sân sĩ 
— Cũng có kẻ chấp trì Tà kiến 
Tắt cả họ, ta miễn luận bàn. 
Còn những người sống đàng hoàng 

GiIữ giới trong sạch, cũng đang dự Đàn 
Hoặc có người nghiêm trang chánh kiến 
Dự Tế Đàn thực hiện vẻ vang 

Thì Ngài tổ chức Tế Đàn 
Với cách làm họ vui an trong lòng. 
Đó Mười cách đề phòng ngăn chận 
Sự hối tiếc, ân hận khởi ngang 
Với những người dự Tế Đàn 
Khiến nội tâm họ hân hoan, an hòa. 
17. — Này Bàn-môn Ku-Ta-Đanh- Tá ! 
Chủ Tế đã khuyến giáo Vua mình 
Khiến vua hoan hỷ phát sinh 
Mười sáu phương pháp tận tình chỉ ra 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 234 
— “ Tâu Đại Vương ! Khi qua thực hiện 


Đại Tế Đàn xúc tiễn hanh thông 
Nhưng có người chăng hài lòng 
Trách Ngài sơ xuất đã không thỉnh mời 
Sát-Đề-Ly các nơi thân tộc 
Các Đại thần quyến thuộc, phú hào 
Trong thành, ngoài tỉnh thấp cao 
Nhưng các lời ấy có nào đúng đâu. 
Đại Vương đã thỉnh cầu ý kiến 
Bồn đại chúng biểu hiện đồng tình 
Do vậy, Tế Đàn quá trình 
Nội tâm hoan hỷ quang minh mọi người. 


Nếu Tế Đàn đúng thời đang mở 
Lại có người bảo chớ tham gia 
Vua Ma-Ha-Vích-Chi-Ta 
và phụ mẫu hệ thiện sanh không lành 
Không tịnh thanh bảy đời tổ phụ 
Bị dèm pha huyết thống di truyền 
Không khả ái, lại vô duyên 
Màu da xấu xí đen tuyên, xấu trai 
Phiền lòng người, không tài không chí 
Không trang nhã, cử chỉ phàm phu 
Không có tài sản kếch sù 
Không có uy lực tảo trừ địch quân 
Không hề có Từ tâm thương tưởng 
Không bồ thí ; cung dưỡng cản ngăn 
Không phải bác học đa văn 
Không thông hiểu nghĩa công năng mọi lời 
Không tinh luyện, không thời sáng suốt 
Lại tổ chức một Đại Tế Đàn ! 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 235 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 236 


Những lời đó chẳng chánh chân *-Nô bộc, công nhân vui an 
Không đúng sự thật về phần Đại Vương Không bị dọa nạt, khóc than, bị đòn, 
Vậy Ngài hãy đường đường tổ chức Các binh lính không còn áp chế 
Tế Đàn khiến tâm thực vui an. Họ muốn làm thì đề tự do 
Có kẻ vô lại ngang tàng _ Tê Đàn chỉ với thục T1. 
Chê vị Chú Tế hoàn toàn thiếu đi Với dâu, đường miệng, sanh tô, mật đường. 
Bốn đức tánh chủ trì Đàn Tế 19. — Hãy nghe tường, Ku-Ta-Đanh-Tá ! 
Để thành tựu nghi lễ nghiêm trang Sát-Đề-Ly, tất cả đại thần 
Những lời đó chẳng chánh chân Thân tộc phú hảo tỉnh, thành 
Không đúng sự thật nhân thân vị này. Mang nhiều tiền của, bạc vàng đến trao 


Ủng hộ Đàn hiến vào, mục đích 
Nhưng vua Ma-Ha-Vích-Chi-Ta 
Từ khước, dù họ thiết tha 
Vua bảo Đàn Tế diễn ra vẹn tuyền 
Không cần nhiều của tiền vàng bạc 
Chỉ mong cầu hỷ lạc, phúc an. 


Vậy Đại Vương thắng ngay tổ chức 
Đại Tế Đàn này thực vẻ vang 
Tắt cả ai dự Tế Đàn 
Khiến nội tâm họ hân hoan, an hòa ” 


— Này Bàn-môn Ku-Ta-Đanh-Tá ! 
Chủ Tê đã khuyên giáo vua mình - v2 
Khiên vua hoan hỷ phát sinh Bị từ khước của đã mang 


Mười sáu phương pháp tận tình chỉ ra. BÓU đại chúng ây họp bản bi nhau : 
l Tài sản ây hiên vào Đàn Tê 


18. Đại Tế Đàn diễn ra thanh khiết Nếu mang về không thể vẹn toàn 
* Không bị giêt một sinh vật nào Vũa tÔ:chứữc Đi Tế Đân 
Dê, cừu, heo, nghé, bò, trâu, ` 
Bảo tồn mạng sống nhờ vào lòng nhân 
* Đến cây cỏ, không cần lệ cũ 
Không chặt cây làm trụ cột rang. 
* Loài thú hiến tế tại Đàn 
Phải cần đến số một ngàn năm trăm 
* Cỏ cát tường “đáp-pha' (/) không cắt 
Để trải trên mặt đất quanh Đàn 


Ta thực hiện Hậu Tế Đàn tiếp sau - 
Thật trang nghiêm, nguyện câu hôi hướng 
Cho Đại Vương trọn hưởng phước lành. 


20. Sau đó họ đã thực hành 
Các Sát- Đế-Ly thân nhân đồng lòng 
Đặt tế vật phía Đông hồ tế, 
Các Đại thần thì để phía Nam, 
Các Bà-la-môn luận đàm 
(1) : Cỏ dabbha, còn gọi là có cát tường. Nên đặt tế vật trước hầm phía Tây, 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 237 


21. 


Các phú hộ đặt ngay phía Bắc 
Mọi tế vật sắp đặt nghiêm trang 
Diễn tiễn của Hậu Tế Đàn 
Cũng rất trong sạch, hoản toàn khiến cho 
Trâu, dê, bê, heo, bò, cừu, nghé 
Không bị giết lớn bé hà sa 
Loại cỏ cát tường “đáp-pha' 
Không bị đem trải bao qua Tế Đàn 
Cây không bị chặt ngang làm trụ 
Cột vào đó giống thú hàng ngàn 
Hiến tế cho Đại Tế Đàn 
Thì nay bỏ hắn, không màng sát sinh 
Những nô bộc, đưa tin, các thợ 
Không còn sợ dọa nạt ; tự do 
Tế Đàn chỉ với thục tô 


Với dâu, đường miêng, sanh tô, mật đường. 


— Hãy nghe tường, Ku-Ta-Đanh- Tá ! 
Đại Tế Đàn này đã thực hành 
Bốn sự chấp thuận sẵn dành 
Tám pháp thành tựu Vua lành phát sanh 
Thêm Bốn pháp tựu thành Chủ Tế 
Và thông hiểu ba Tế Pháp rành 
Ngoài ba tế pháp đã đành 
Mười sáu Tế Vật ngọn ngành hiểu thông. 
Phật nói xong, Bàn-môn các vị 
Hét to lên ầm ï khen ngay : 
— “ Cao quý thay ! Tế Đàn này 
Vẻ vang thành tựu Đàn chay tịnh hòa ! ”. 
Nhưng Ku-Tá-Đanh-Ta ngồi đó 
Vẫn yên lặng, không tỏ ý gì. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 238 


Các Bà-la-môn hoài nghi : 


— “ Vì sao ngài lại không tùy hỷ chị 2? 


Lời thiện thuyết của vì Tôn Giả 
Gô-Ta-Ma ngài đã giải rảnh ? ” 
— “ Không phải ta không tán thành 
Những lời vi điệu ngọn ngành thuyết ra 
Sa-Môn Gô-Ta-Ma Thiện Thệ 
Có uy đức, trí tuệ hải hà 
Những lời Ngài đã nói ra 
Chân chánh, như thị, thật là gắm hoa 
Với những lời sâu xa đúng đắn 
Của một vị Chánh Đăng Giác Như 
Người nào ngã mạn chần chừ 
Không chịu xác nhận, không từ tán dương 
Đầu người đó sẽ thường bể nát 
Do Dạ Xoa hung ác giáng chùy. 
Nhưng ta đang mãi nghĩ suy 
Tôn Giả không nói :“Như vầy ta nghe” 
Ngài chỉ có nói về sự việc 
Khi ấy xảy chi tiết như vây. 
Ta nghĩ chắc ở thời này 
Ngài là Chủ Tế hay Ngài Đại Vương ? 
Biết Tôn Giả có thường nhận thực 
Là người đứng tổ chức Tế Đàn 
Hay sai thực hiện Tế Đàn 
Sau khi thân hoại, sinh sang cõi nào 2? 
Các thiện thú, sinh vào Thiên giới 
Hay cõi đời thơ thới vinh hoa 2 ”. 
— “Này Bà-la-môn ! Đúng là 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 239 


Chính ta Chủ Tế thời xa Tế Đàn 
Các nghi lễ nghiêm trang phụ trách 
Khi mạng chung, trong sạch sinh Thiên 
Thiện thú, cõi đời, cõi tiên 
Vô lượng số kiếp triền miên qua rồi ” 


2.- “ 'Thưa Tôn Giả ! Trong đời hiện tại 


23. 


Tế Đàn nào ít nhiễu hại hơn ? 
Ít phiền, quả báo nhiều hơn 
Có nhiều lợi ích, chánh chơn hoàn toàn ? 
Ba tế pháp Chủ Đàn phải thấu 
Thêm mười sáu tế vật phải rành ? ”. 
— “Này Bàn-môn ! Có Tế Đàn 
Ít phiền, ít hại, hoàn toàn tinh chuyên : 
Sự Bồ Thí thường xuyên, trong sạch 
Thường cúng dường các bậc xuất gia 
Có giới đức, sông tịnh, hòa 
Tế Đàn này ít phiền hà hơn kia 
Nhiều lợi ích, xa lìa điều xấu 
Hơn tế đàn Mười Sáu với Ba ” 
— “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! 
Nhân duyên gì khiến làm ra Tế đàn 
Chỉ Bồ Thí, cúng dàng những vị 
Có giới đức, tuệ trí xuất gia 
Hơn cả tế đàn diễn ra 
Mười sáu tế vật với ba tế phần ? ”. 


— “Này Bàn-môn ! Tịnh thân La-Hán 


Hay những A-La-Hán sắp thành 
Không bao giờ đến Tế Đàn 
Vì sao như vậy ?— Vì hàng Thánh Tăng 
Không muốn thấy bất bằng đánh đập 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 240 


24. 


Bằng roi gậy, túm chặt lây đầu 
Túm cổ lôi kéo thương đau 
Vì lòng bi mẫn, không sao tán thành 
Tế Đàn với sát sanh nhiều quá 
Hành nô bộc, hại cả công nhân. 


Nhưng các La-Hán ân cần 
Đến những Đàn Tế chân bần, cho ra 
Cúng dường bậc xuất gia các vị 
Khiến nhiều người hoan hỷ tán dương 
Không thấy đánh đập thường thường 
Không có túm cổ, đả thương người làm 
Do nhân duyên trừ tham, phát chân 
Tế Đàn này hơn hăn loại kia ” 


— “ Thưa Tôn Giả ! Nếu chẻ chia 
Có Tế Đàn khác sớm khuya thực hành 
Sẽ đem đến muôn vàn lợi lạc 
Ít nhiễu hại, phiền tạp tránh xa 
So với tế đàn diễn ra 
Mười Sáu tế vật với Ba tế phần 
Và Tế Đàn chỉ cần Bồ Thí 
Cùng cung dưỡng các vị tịnh thanh 2 ”. 


— “Này Bàn-môn ! Với lòng thành 
Xây dựng Tĩnh Xá sẵn dành cúng dâng 
Bồn phương Tăng tinh cần hành đạo 
Bậc giới đức hoàn hảo đáng tôn. 
Lại nữa, Tế Đàn cao hơn 
Là sự quy ngưỡng, bảo tồn Tam Quy 
Quy y Phật, Pháp, Tăng — Tam Bảo 
Là ba ngôi châu báu cõi đời. 
Một Tế Đàn khác sáng ngời 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 241 


Là sự Trì Giới mọi thời sạch trong 
Không sát sinh và không trộm cắp 
Không nói dối, không tập dâm tà 

Cũng không uống rượu sa đà 
Các Tế Đàn ấy thật là quý thay ! 
Ít phiền tạp. ít gây nhiễu hại 
Nhiều quả báo, ích lợi tối đa 
So với Tế Đàn diễn ra 
Mười sáu tế vật với Ba tế phần ” 


7.- “ Thưa Tôn Giả ! Với chân, thiện, mỹ 
Tế Đàn nào giá trị hơn xa 
Tế Đàn tế pháp có ba 
Mười sáu tế vật diễn ra ồn ào, 
Hơn Tế Đàn dựa vào Thí xả 
Hay cúng dường Tình Xá, Quy y 
Hay là Giới luật nghiêm trì 
Tế Đàn như vậy uy nghi huy hoàng ” 
— Này Bàn-môn ! Tế Đàn tuyệt hảo 
Cần lắng nghe thấu đáo vấn đề : 
Cõi trần phiền não nặng nề 
Vô minh triền phược mọi bề phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 242 


Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyên dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


* Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dãy đây trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn”. 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyền, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất g1a tu hành. 
Sống chế ngự, thực hành Phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bồn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 
Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 
— Này Bàn-môn ! Sao tường thuần thục 


(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 


(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 243 


Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dân 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 

Có tâm hồ thẹn là Tàm. 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai 
Hành Phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 

Không nói dối trá đua chen 

Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 

Sống đời chân thật sớm khuya 

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 
Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 244 


Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cùu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 

Từ bỏ gian lận bằng cân 

Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khôn, cừu thù. 

Đó là giới hạnh đặc thù 

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Chân Tỷ-kheo quang minh chánh trực 
Thường tỉnh thức, thu thúc mọi thì. 


— Này Bàn-môn ! Hãy tường trị 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trì vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Này Bàn-môn ! Hãy lăng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chăng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chỉ 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 245 


Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Này Bàn-môn ! Thời thời tỉnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Này Bàn-môn ! Thế nào biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 


Với Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiêp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 246 


Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 

Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 

Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gộột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Này Bàn-môn ! Người nghèo mắc nợ 
Liền chọn nghề, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 
Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


— Này Bàn-môn ! Bệnh duyên người nọ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 247 


Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dân 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Này Bàn-môn ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát TỒi, 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 


— Này Bàn-môn ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Này Bàn-môn ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiếm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 248 


Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mây hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 

Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


— Này Bàn-môn ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao, 
Năm triển cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh đo ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiên, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình. 


— Này Bàn-môn !' Hành trình tiếp nữa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 249 


Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh , nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần 
Hỷ lạc tắm ướt khắp thân của mình. 


— Này Bàn-môn ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đó 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuân tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô. 


— Này Bàn-môn ! Lộ đồ tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Và trong sáng, trong chính thân này. 


— Này Bà-la-môn ! Chính đây 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 250 


Là Tế Đàn lớn đủ đầy quý thay 
Ít phiền tạp. Ít gây nhiễu hại 
Nhiều quả báo, lợi lại tối đa 
So với Tế Đàn diễn ra 
Mười Sáu tế vật với Ba tế phần. 
Tế Đàn này vô cùng cao thượng 
Thù thắng hơn, vô lượng phước duyên ! ”. 


Khi nghe Thế Tôn hiện tiền 
Giảng giải chỉ tiết, vẹn tuyền sâu xa 
Bà-la-môn Ku-Ta-Đanh-Tá 
Mừng khôn tả, đảnh lễ Như Lai : 


— “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn phân tách, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mẫu, 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung. 


Kính bạch Đại Giác, Đại Hùng ! 
Con xm trả lại mạng, cùng tự do 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 251 


Bảy trăm dê và bò đực ấy 
Bảy trăm cừu, bò cái bảy trăm 
Bảy trăm con nghé cùng năm 
Được toàn mạng sông, giam cầm thả ra 
Đề cho chúng nhân nha gặm cỏ 
Uống nước mát trong gió giữa đồng ” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn 
Giảng giải thứ lớp Pháp môn mọi bề 
Thuyết Bồ thí, thuyết về Trì giới 
Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên 
Trình bày nguy Ì hiểm hiện tiền 
Nhiễm ô ô dục lạc, triền miên đọa trầm 
Sự xuất ly do tầm lợi ích. .. 
Bà-la-môn thỏa thích tăng dần 
Thế Tôn biết tâm chủ nhân 
Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên 
Đã tín thành, tâm chuyên, phần tân 
Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn 
Nhờ đó chư vị Thế Tôn 
Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà 
Là Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đề 
Trên con đường Thánh, kế tám chỉ. 
Giống như tâm vải ô tỳ 
Đã tây trắng bạch, không tỳ vết đâu 
Khi đem nhuộm, thắm màu trong chậu. 
Pháp xa trần ly cấu được nên 
“ Pháp gì được tập khởi lên 
Đều bị tận diệt ”. Ông liền nghĩ suy 


Ông Ku-Tá- Đanh-Ta khi ấy 
Chứng, Ngộ, Thây, thê Nhập pháp mâu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 05: KUTADANTA * MLH - 252 


Nghi ngờ, do dự tiêu mau 
Chứng được tự tín, không đâu y vào. 
Trước Thế Tôn, cúi đầu thưa thực : 
“ Mong được thỉnh Đại Đức đến nhà 
Cùng với Đại chúng Tăng Cià 
Cúng dường ngọ thực tại nhà, ngày mai ” 
Phật im lặng, ý Ngài đồng ý 
Bà-la-môn hoan hỷ cáo từ. 


- Hôm sau, đẳng Thiên Nhân Sư 
Đặp y, mang bát cùng chư Tăng Già 
Đên Ku-Tá-Đanh- Ta dinh thự. 


Thỉnh Phật, Tăng ngôi thứ ngồi an 
Tự tay chủ nhân hân hoan 
Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời 
Món thượng vị loại mềm và cứng 
Quyến thuộc ông thì đứng săn sàng 
Ấn cần phục vụ Chư Tăng. 


Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi 
Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế 
Kê thấp hơn và để một bên 
Phật thuyết pháp khích lệ thêm 
Chủ nhân chánh tín, não phiền lánh xa 
Ông Ku-Tá-Đanh-Ta hoan hỷ 
Được thỏa nguyện, tâm trí an hòa. 
Đức Phật cùng chư Tăng Già 
Đứng dậy từ biệt chủ gia , trở về ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L) 


*%*% 


( Chấm dứt Kinh 05 : KUTADANTA - Kinh Cứu-La-Đàn-Đầu ) 


1. 


6. Kinh MAHALI 


Như vậy tôi nghe : 


Một thời, đức Thế Tôn trú tại 
Vê-Sa-Ly (7), rừng ấy Đại Lâm 
Giảng đường Trùng Các nghiêm thâm 
Ty Kheo đại chúng thân tâm tịnh, hòa (2) 
Lúc bấy giờ tại nhà trú xá 
Kô-Sa-La (3) sứ giả Bản-môn 
Các vị nhân có việc công 
Cùng với sứ giả Bản-môn nước này : 
Ma-Ga-Tha (4); tại đây đang ở 
Vê-Sa-Ly, nước sở tại này 
Giải quyết công vụ Vua sai. 


Bỗng các vị ấy bên tai nghe đôn : 
Hiện nay có Sa-Môn Thích Tử 
Gô-Ta-Ma (5), xuất xứ VƯƠng gia 
Thích Ca (5), từ đó xuất gia 
Giảng đường Trùng Các hiện đà trú đây 
Mười tôn hiệu đủ đầy diệu ngữ : 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 


(1) : Vesaly hay T)-Xá-Ly là một trung tâm thương mại lớn thời 


Phật tại thể . 
(2) : Bản tánh Tăng-Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp. 


(3) :Kosala ( Kiểu Tất La ) nước của vua Pasenadi (Ba-T 1-Nặc). 
(4) :Magadha (Ma-Kiệt-Đà) nước của vua Ajàtasaffu (A-Xà-Thô). 
(9) : Gotama ( Có Đàm hay Kiêu Đàm ) là họ và Sakya (Thích 


Ca) là giòng của đức Phát. 


T 


rường Bô (Tâp U) Kinh 06:  MAHALI * MLH - 254 





Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng (2), Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên 
Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cõi đời. 
Nghe nói, các vị đến nơi 
Giảng đường Trùng Các, rừng thời Đại Lâm 
Các vị ấy với tâm chí thiện 
Muốn yết kiến Tôn Giả Thích Ca. 
Sứ giả nước Kiều-Tất-La (2) 
Cùng các sứ giả nước Ma-Kiệt-Đà (3) 
Đến gặp Na-Ghi-Ta (4) Đại-đức 
Là thị giả của đức Thế Tôn 
Thưa rằng :“ Tôn Giả Sa-Môn 
Ngài đang trú ngụ tịnh môn nơi nào 2? 


(1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham 
( Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đăng 
Chánh Giác), Vijàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugafo 
(Thiện Thệ), Lokavidà ( Thé Gian Giải ), Anuftaro (Vô Thượng S1), 
Purisadammasàrathi (Điêu N gự Trượng Phu), Satthàdevamanus- 
sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà ( Thế Tôn). 


(2) :Kosala ( Kiều Tất La ) nước của vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc). 


(3) : Magadha (Ma-Kiệt-Đà) nước của vua Ajàfasatfu (A-Xà-Tì hế). 
(4) : Đại-đức Nàgtta là thị giả của đức Phật lúc bảy giờ. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 255 


Sì 


Nay chúng tôi muốn vào yết kiến 
Xin hãy chuyền ý nguyện thiết tha 
Bàn-môn nước Kô-Sa-La 
Cùng sứ giả Ma-Ga-Tha xIn vào ” 


— “ Các Hiền giả ! Thỉnh cầu chưa tiện 
Không phải thời yết kiến Thế Tôn 
Ngài đang chỉ tịnh, bế môn 
Nên chưa thể tiếp Bàn-môn các ngài ” 


Nghe nói vậy, ngồi ngay xuống cả 
Các Bàn-môn sứ giả hai miền 
Quyết lòng đợi lúc hữu duyên 
Để được yết kiến hiện tiền Thế Tôn. 


Ôt-Thát-Đa (¡) cùng đông dân chúng 
Lích-Cha-Vi (), nhóm cũng nhiều người 
Giảng đường Trùng Các đến nơi 
Gặp vị thị giả hiện thời Thế Tôn 
Xin yết kiến Sa-Môn Tôn Giả 
Nhưng thầy Na-Ghi-Tá ngăn đi 
Ôt-Thát-Đá Ma-Ha-Li (7) 
Cùng với đại chúng tức thì ngồi an 
Vì Thế Tôn còn đang chỉ tịnh 
Nên quyết định ngồi đợi trước nhà. 
Khi ấy, Sa-di Si-Ha 
Đến Đại-đức Na-Ghi-Ta, lạy chào : 
— “ Bạch Đại-đức ! Biết bao sứ giả 
Kô-Sa-Lá và Má-Ga-Tha, 
Ma-Ha-Li Ôt-Thát-Đa 
Cùng đông dân chúng Lích-Cha-V1 này 


(1): Otthadda Miahàli, người xứ Licchavi. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 256 


Tâm thành đợi Phật ngài tiếp kiến 
Thỉnh Thế Tôn thuyết chuyên pháp môn 
Lành thay ! Các Bà-la-môn 
Nếu được gặp đức Thế Tôn bây giờ ” 


—“ Vậy Si-Ha tùy cơ thưa lại 
Với Thê Tôn hiện tại sự duyên ! ” 
Si-Ha (7) vâng lời đilền 
Vào trong tịnh thât Cha Hiên Thê Tôn. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Số đông sứ giả 
Kô-Sa-Lá và Má-Ga-Tha 
'Với lòng chí thiện thiệt tha 
Muôn được yêt kiên Phật-Đà (2) một phen. 
Ma-Ha-Li cũng đem dân chúng 
Lích-Cha-Vi, họ cũng rât đông 
Đang ngôi chờ đợi Thê Tôn 
Lành thay ! Nêu được Thê Tôn cho vào ” 


— “ Này Si-Ha ! Vậy mau sắp đặt 
Dọn chỗ ngồi trước mặt thất này 
Dưới bóng mát những tàng cây ” 
Si-Ha vâng lệnh làm ngay tức thì 
Đức Thế Tôn uy nghi thong thả 
Rời tịnh thất, an tọa tòa ngồi 


(2) : Vị Sa-di ( Samanero ) tên Sìha 


[ Sa-di : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới, gôm 3 loại : 

- Khu ô Sa-di : sa-di đuổi qua : từ 7 tuổi tới 13 tuổi . 

- Ủng pháp Sa-dli : từ 14 tuôi đến 19 tuổi. 

- Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu, phải thọ giới Sa-di 
mội thời gian trước khi được thọ Cụ- túc-giới (1) Kheo ). 
Còn các Ứng pháp Sa-di đến 20 tuổi , có đủ những điêu kiện 
đúng Luật mới được thọ T)-Kheo |. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH -_- 257 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 258 


- Đã được soạn sẵn tại nơi — “Ma-Ha-Li ! Hãy nghe thông, 
Thê Tôn sẽ tiêp mọi người đang trông. Thiên âm mỹ diệu Có - Không, điêu mà 
s... Các sứ giả Bàn-môn tất cả Gã Su-Nách-Khách-Ta thắc mặc 
Kô-Sa-La và Má-Ga-Tha Thiên âm ây chính thật Có đây ”. 
Đêu vào yết kiên Phật Đà _ 6... — “ Bạch Thể Tôn ! Thật lành thay ! 
Chúc tụng thân hữu ôn hòa xã giao Nhân duyên nào khiến điều này xác minh 
Đoạn ngôi xuông bên nào thuận tiện Là thiên âm quả tình có thật 
Ot-Thát-Đa điêu khiên đám đông Rất mỹ diệu, phấn chấn, thích ngay ? ”. 
TU bộ No ip - “Này Ma-Ha-Li ! Điều này 
Đên nơi đảnh lề Thê Tôn tại tiên : : TS n4 cà 
An Ni : : Ty Kheo vị nọ đủ đây đức tin 
Rôi cùng ngôi một bên, hướng Phật SN Ai ' Ặ l 
ˆ Gà Hàn, ⁄ Tu thiên định định ninh Nhât hướng 
Ot-Thát-Đá thưa thật nhu ôn : : na ỹ . 
N T T, Nhìn phía Đông định hướng mục tiêu 
- Kính bạch Đại Đức Thê Tôn Thây được thiên sắc mỹ miêu 
Hai ba ngày trước, con còn nhớ ghi : Thích thú, phần khởi đủ điều toại tâm 
Có Thu Lích-Cha-Vi một gã Nhưng không nguyện thiên âm nghe, hiêu 
Tên Su-Nách-Khách-Tá ,/), đên con Nên không nghe mỹ diệu thiên âm. 
Người này đã nói với con : : XẾ2 ch by : 
1. Hoặc tu Nhât hướng, hướng Nam 


— “Ma-Ha-L1 hỡi ! Đã tròn ba năm 
Được duyên phước cận thân đức Phật 
Thường chiêm ngưỡng thiên sắc vô cùng 
Thật là mỹ diệu ung dung 
Thích thú, phấn khởi, tựu chung tuyệt vời 
Nhưng không nghe mọi thời tiêu biểu 


Hướng Tây,hướng Bắc,Ngang tầm, Dưới,Trên 
Với mục đích Thấy liền Thiên sắc 
Thật mỹ diệu, phấn tấn, toại tâm 
Nhưng không nguyện nghe thiên âm 
Nên không nghe được thiên âm mỹ miễu. 


Những thiên âm mỹ diệu, tuyệt hay s... — Ma-Ha-Li ! Một điều nữa khác 
Thích thú, phân khởi đủ đây Vị Tỷ Kheo an lạc cõi lòng 
Thiên âm không biệt Có hay Không nào ?” Tu định Nhất hướng, hướng Đông 
Bạch Thế Tôn ! Nhờ đâu biết chắc Chỉ với mục đích Nghe thông rõ ràng 
Thiên âm ây có thật hay không ? ”. Nghe thiên âm hân hoan mỹ diệu 


— Tâm phấn chấn, nghe hiểu thích ngay. 
(1) : Sunakkhaftta, người thuộc giòng họ Licchavi ; từng là Sa-Di : z l „ : 
đệ tử Phật, nhưng sau hoàn tục .( Xem Kinh Pàtika sô 24 ) 9. Hướng Băc, hướng Nam, hướng Tây, 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 259 


10. 


11. 


Hướng trên, hướng dưới cũng tày hướng ngang 
Nhưng thiên sắc hoàn toàn không Thấy 
Vì mục đích theo đấy được Nghe. 


— Này Ma-Ha-Li ! Nói về 

Tỷ Kheo một vị không nề khó khăn 
Tu Nhị hướng, chuyên cần mục đích 
Thấy thiên sắc, Nghe thích thiên âm 

Thiên sắc mỹ diệu toại tâm 

Phấn chấn, thích thú thiên âm tuyệt vời 
Thấy và Nghe đồng thời tuyệt diệu 
Tu Nhị hướng tiêu biểu hướng Đông. 


Hoặc hướng phía Nam một lòng 
Hướng Tây, hướng Bắc cũng đồng nhất tâm 
Tu Nhị hướng, suy tầm Nghe, Thấy 
Thấy thiên sắc, Nghe mãi thiên âm 
Do nhân đây, do duyên đây 
Thiên âm có thật, điều này xác minh ”. 


2. — “ Bạch Thế Tôn ! Sự tình như vậy 


Vì muốn đạt được Thấy, được Nghe 
Phạm hạnh tinh tấn vâng theo 
Thế Tôn chỉ dạy Tỷ Kheo thực hành 
Pháp thiền định Thấy rành thiên sắc, 
Nghe tuyệt vời dìu dặt thiên âm ? ”. 
— “Này Ma-Ha-Li ! Chớ lầm 
Ta không chỉ dạy Sắc — Âm pháp thiền 
Các Tỷ Kheo tinh chuyên Phạm hạnh 
Đề hướng đến pháp thánh chánh chơn 
Cao thượng và thù thăng hơn 
Ta hằng chỉ dạy nguồn cơn pháp này ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 269 


— “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài giảng giải 
Pháp thù thắng mà lại cao thâm 
Thế Tôn sáng suốt , từ tâm 
Chỉ cho đệ tử chú tâm hành trì ”. 
— “Ma-Ha-L1 ! Tỷ Kheo trừ tuyệt 
Ba kiết sử : Thân kiến, hoài nghi 
Giới cắm thủ cùng diệt đi, 
Tu-Đà-Hoàn quả tức thì tịnh thân 
Quả Dự Lưu, bảy lần sinh tử 
Không đọa vào ác xứ lầm sai 
Ty Kheo chứng được pháp đây 
Phạm hạnh ta dạy vị này nghiêm minh. 


* Tiếp hành trình, đoạn ba kiết sử ; 
Tham, sân, si cố tự giảm dần 
Sinh lại cõi đời một lần 
Tư-Đà-Hàm quả, đạt tầng Nhất Lai. 
* Tiến lên nữa, thanh trai giới đức 
VỊ Tỷ Kheo đoạn dứt cả năm 
Hạ phần kiết sử diệt nhanh 
An nhiên thành vị Hóa Sanh chăng chày 
Nhập Niết Bàn tại đây thơ thới 
Không trở lại thế giới trược này 
— Này Ma-Ha-LI ! Chính đây 
Những pháp thù thắng cao dày tuyệt hay ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Dẫn rày chứng ngộ 
Phải nương theo đạo lộ nào đây ? ” 
— “Ma-Ha-L1 ! Con đường này 
Gồm có tám nhánh giải bảy tường tri : 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 261 


Chánh Nghiệp, Chánh Mạng giữ tịnh thanh 
Chánh Tĩnh Tân, Chánh Niệm lành 
Chánh Định an trụ, đạt thành Thánh Chi. 


15. — Ma-Ha-L1 ! Một thời ta trú 
Ko-Sam-Bi (1) đầy đủ tịnh, hòa 
Vườn Gô-SI-Ta-Ra-Ma (2) 

Thì có hai vị xuất gia, đó là : 
Manh-Đích-Sa (3), chính là du sĩ, 
Cha-Li-Dá (4), đệ tử ngoại gia 

Của Đa-Ru-Pát-TI-Ka (4) 

Cả hai đến chỗ của ta đồng thời 
Cách xã giao, nói lời chúc tụng 
Đứng một bên, hỏi đúng câu này : 

— “ Thưa Tôn Giả ! Mạng căn đây 

Với đây thân thể : Một hay khác vời ?”. 

— “Này Hiền giả ! Nghe rồi nhớ kỹ 
Ta sẽ nói tỉ mỉ điều này ! ” 
— “ Thưa Tôn Giả ! Xin nghe đây ! ” 
16.— Này các Hiền giả ! Đời đầy nạn tai 
Bỗng xuất hiện Như Lai viên mãn 
A-La-Hán, bậc Thiên Nhân Sư, 
Thế Tôn, Điều Ngự Trượng Phu, 

Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Thế Gian Giải, Thiện Thệ nghiêm oai 

Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 


(1) : Thành Kosambi. (2) : Vườn Ghositàràma. 
(3): Du sĩ Mandissa. (4) : Jaliya, đệ tử của Dàrupattika. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 262 


Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


* Có gia trưởng trong miễn thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dẫy đầy trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyền, bỏ cửa nhà 

Ba y một bát, xuất g1a tu hành. 

Sóng chế ngự, thực hành Phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bốn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu , ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 

Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 


(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 


(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 263 


Tỷ Kheo ấy nhờ nương Giới luật 
Tâm kiên cương chắng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Này Hiền giả ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chắng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chỉ 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Này Hiền giả ! Thời thời tĩnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 264 


Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 
— Này Hiền giả ! Thế nào biết đủ 2 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tê 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 
Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 
Với Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên, 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 265 


Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 

Gột rửa chúng, được an nhiên 

Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 

Gột rửa tham áI, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 
— Này Hiển giả ! Tỷ Kheo quán niệm 
Nên vị ấy tự nghiệm, tri chân 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm triển cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền. 


Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình. 
— Này Hiền giả ! Biết rành như vậy 
Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo 
Sẵn sàng đề cập duyên theo 
Mạng căn, thân thê là đều khác nhau 
Hay là một, chẳng sao tách biệt 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 266 


Chính Như Lai thấy, biết thường hằng 
Nhưng về thân thê — mạng căn 
Là một hay khác, chăng cân nói ra. 


— Này Hiền giả ! Tiếp qua chặng nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo hý lạc thắm nhuần 
Hỷ lạc tắm ướt khắp thân của mình. 
— Này Hiền giả ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà lạc thọ đó không phần thấm vô. 
— Này Hiền giả ! Lộ đồ tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ, tâm vên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 267 


Như Tỷ Kheo ấy thấm sâu, ướt đầm. 


— Này Hiền giả ! Tự tâm biết vậy 
Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo 
Sẵn sàng đề cập duyên theo 
Mạng căn, thân thê là đều khác nhau 
Hay là một, chẳng sao tách biệt 
Chính Như Lai thấy, biết thường hằng 
Nhưng về thân thể, mạng căn 
Là một hay khác, chẳng cần nói ra. 


* Vị Tỷ Kheo an hòa, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 


Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này. 


Thức tánh ta bị giây trói buộc 

Trong thân Ấy, lệ thuộc như vầy 

— Này Hiền giả ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


* Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 268 


Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nào. 


* Vị Tỷ Kheo thanh cao, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thô, trồi lên đất giồng 
Đi được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này. 
Này Hiền giả ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 269 


Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa. 
— Này Hiển giả ! Biết là như vậy 
Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo 
Sẵn sàng đề cập duyên theo 
Mạng căn, thân thê là đều khác nhau 
Hay là một, chằng sao tách biệt 
Chính Như Lai thấy, biết thường hằng 
Nhưng về thân thể, mạng căn 
Là một hay khác, chẳng cần nói ra. 


* Vị Tỷ Kheo an hòa, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH - 270 


Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 


* Vị Tỷ Kheo toàn chu, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời chửa lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo. 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm tồi. 


* Vị Tỷ Kheo sáng ngời, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06:_ MAHALI * MLH - 271 


Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chẳng giông nhau này, 
— Này Hiền giả ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiêm não phiên 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiên 


Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng tâm đên với 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 06: _ MAHALI * MLH -_- 272 


LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thi hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
— Này Hiền giả ! Biết ngay như vậy 
Thấy như vậy, thì vị Tỷ Kheo 
Sẵn sàng đề cập duyên theo 
Mạng căn, thân thê là đều khác nhau 
Hay là một, chẳng sao tách biệt 
Chính Như Lai thấy, biết thường hằng 
Nhưng về thân thể — mạng căn 
Là một hay khác, chắng cần nói ra ”. 


Nghe tường tận Phật Đà thuyết vậy 
Khặăp Đại chúng cả thảy vui hòa 
Ma-Ha-Li Ôt-Thát- Đa 
Hoan hỷ tín thọ gâm hoa lời vàng ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


+ 


( Chấm dứt Kinh 06: MAHALI ) 


8. Kinh KASSAPA 
(Kassapa-sutta - Kinh Ca-Diếp) 


Như vậy, tôi nghe : 


l Một thời, đức Thế Tôn an trụ 
Uy-Nhã-Quốc , tức Ú-Chun-Na (¡) 
Vườn Kanh-Ná-Kách-Thá-La (2) 

Bấy giờ có Káp-Sa-Pa (3) đến gần 
Tu theo cách ngoại nhân lõa thể 
Nghe Thế Tôn thứ đệ thuyết minh 

Pháp cao thâm, độ hữu tình 

Nên đến yết kiến một mình xem sao Ï 
Khi đến nơi, xã giao lời thật 
Đứng một bên, thắc mắc hỏi ra : 

2. —“ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! 

Nghe Ngài chỉ trích xấu xa, sai lầm 
Mọi khổ hạnh thân, tâm nhiều dạng. 
Ngài mạt sát, phi báng thăng tay 

Lối sống khắc khổ lầm sai 

Những lời như thế, chính Ngài thốt ra ? 
Hay chỉ là những lởi vu khống 
Họ vu oan, kình chống với Ngài ? 

Hay họ tuyên bố thắng ngay 


(1 : Xứ Ujunnà được âm là Uy-Nhã Quốc . 

(2): Vườn nai Kannakatthala. 
(3) : Một người ngoại đạo tu đạo lõa thể tên Kassapa ( Ca Diếp ). 
Đệ tử đức Phật Thích Ca có nhiễu vị đệ tử có tên Kassapa, như 
các Tôn giả : Maha Kassapa, Uruvela Kassapa ( Uu-Lâu-Tân-Loa 
Ca-Diễn), Gảya Kassapa (Già-gia Ca-Diễn), Naäi Kassapa Na- 
Đề Ca-Diến) và vị này sau đó cũng xuất gia với đức Phật và cũng 
đắc Thánh quả A-La-Hán . 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 274 


Như pháp, thuận pháp, tỏ bày đúng thay ! 
Chủ trương nảo, chính hay là phụ 
Gặp cật nạn trong đủ đề tài 
Con không muốn chỉ trích Ngài 
Một cách sai lạc ; xin Ngài giảng ra ”. 


3.— “ Káp-Sa-Pá !_ Nay ta xác định : 
Những ai nói đều chính do Ta 
Chỉ trích khổ hạnh tôi đa 
Phỉ báng, mạt sát ; đó là vọng ngôn 
Không đúng lời chân ngôn xác tín. 
Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân 
Ta đã thấy những thành phần 
* Siêng tu khổ hạnh, hành thân tột cùng 
Khi thân hoại mạng chung, người ấy 
Phải chuốc lấy ác thú sinh qua 
Đọa xứ, địa ngục phải sa, 
* Cũng có những chúng, tối đa đêm ngày 
Rất khổ hạnh, đọa đày khắc khổ 
Khi thân hoại, sinh chỗ thiện sanh 
Thiên giới, trần thế an lành 
Thiên nhãn thanh tịnh, ta hằng thấy đây. 
— Káp-Sa-Pá ! Cũng tày thiên nhãn 
Ta đã thấy những cảnh dây dưa 
* Có người khổ hạnh vừa vừa 
Đến khi thân hoại, đây đưa chăng lành 
Vào đọa xứ hoặc sanh địa ngục. 
*- Còn có người một mực khoan hòa 
Sống ít khắc khổ quá đà 
Mạng chung lại được sinh qua cõi trời 
Hay thiện thú, cõi người an lạc. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 275 


bã 


— Káp-Sa-Pá ! Thấu đạt điều đây 
Biết đúng sinh, diệt, khứ, lai, 
Sự tu khổ hạnh những ai thực hành 
Thì làm sao Ta đành chỉ trích 
Hay mạt sát tùy thích tối đa 
Lối sống khắc khổ trải qua 
Hoặc tu khổ hạnh, cũng là tùy duyên. 


— Káp-Sa-Pá ! Cũng nguyên có vị 
Là Sa-môn, Phạm Chí bên ngoài 
Là nhà bác học, biệt tài 
Giỏi sự tranh luận như tài bắn tên 
Chẻ sợi tóc hai bên tách cả 
Đi khắp nơi đả phá kiến tà 
Chỉ với trí tuệ hài hòa 
Vị này có điểm với Ta tương đồng 
Có những điểm họ công nhận phải 
Ta cũng thấy là phải, giống nhau 
Họ cho không phải điểm nào 
Ta cũng thấy vậy, nhằm vào tương ưng 
Có những điểm vẫn từng dị biệt 
Họ nói phải, Ta biết là không 
Có điểm họ nói là không 
Ta công nhận phải, chăng đồng với nhau. 


Ta đên gặp, khởi đâu câu chuyện : 


— “ Các Hiền giả ! Những điểm bất đồng 


Hãy để yên đó, tạm xong 
Những điểm đồng ý, đả thông rõ ràng 
Người có trí luận bàn, nghiệm thử 
Thây với thây, đệ tử với nhau 
* Pháp nào bắt thiện làm đầu 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 0§:_ KASSAPA * MLH - 276 


Được xem bất thiện cũng hầu như nhau. 
* Pháp lỗi lầm ; được xem lầm lỗi. 
* Pháp không nên u tối tuân hành 

Được xem không nên tuân hành. 

*- Không xứng bậc thánh tịnh thanh pháp nào 
Hoặc được xem không sao xứng đáng 
Pháp bậc thánh, nông cạn đáng chê. 

* Những pháp ô nhiễm thuộc vẻ, 
Được xem ô nhiễm mọi bề khứ lai. 
— Các Hiền giả ! Biện tài như vậy 
Ai hoàn toàn pháp ấy xả ly ? 
Sa Môn Kiêu-Đàm toàn tri 
Hay những Sư Trưởng, đương thì Tôn Sư ? 


6. — Káp-Sa-Pá ! Đến từ sự việc 
Những bậc trí tìm biết, luận đàm 
Những pháp như trên, bao hàm 
Giữa những Hiền giả & Kiều-Đàm Sa Môn 
Thì Sa Môn hoàn toàn ly xả 
Những pháp ấy, tất cả không cần 
Còn những Sư Trưởng, Tôn nhân 
Của các giáo phái, một phân xả ly. 
— Káp-Sa-Pá ! Vậy thì nên biết 
Những bậc trí khảo duyệt chánh chơn 
Đàm luận, tìm hiểu kỹ hơn 
Phân lớn tán thán Sa Môn Kiều-Đàm. 
7. — Káp-Sa-Pá ! Các hàng trí dự 
Thây với thầy, đệ tử với nhau 
Hỏi nhau, đàm luận, tìm cầu 
* Pháp nảo là thiện, xem như thiện lành 
* Không lỗi lầm phát sanh pháp ấy 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 277 


Hoặc xem như không thấy lỗi lầm. 

*. Những pháp phải nên tuân hành 
Được xem là pháp tuân hành, quan tâm. 
* Hoặc những pháp xứng tầm bậc thánh 

Hay được xem bậc thánh xứng tầm. 

* Những pháp thanh tịnh uyên thâm 
Được xem thanh tịnh thân tâm an lành. 

Giữa các vị thực hành Hiền giả 

Những pháp này ai đã tựu thành ? 

Sa Môn Kiều-Đàm tịnh thanh 
Hay những Sư Trưởng, giáo ngành Tôn Sư ? 


s. — Káp-Sa-Pá ! Đến từ sự việc 
Những bậc trí tìm biết, luận đàm 
Những pháp như trên, bao hàm 
Giữa các Hiền giả & Kiều-Đàm Sa Môn 
Thì Sa Môn hoàn toàn thành tựu 
Các vị kia thành tựu một phần 
Như vậy, đàm luận chánh chân 
Phần lớn tán thán ly trần Sa Môn. 


9 10— Káp-Sa-Pá ! Đàm ngôn thiết yếu 
Các bậc trí tìm hiểu, hỏi nhau : 
Những pháp như trên bàn vào 
Giữa các Hiền giả ai nào xả ly ? 
Chúng đệ tử các vì Tôn Trưởng 
Các trưởng thượng giáo phái bao hàm 
Hay chúng đệ tử Kiều-Đàm 
Luận bàn cặn kẻ, rõ ràng thấy ra 
Đệ tử Gô-Ta-Ma cả thảy 
Đã hoàn toàn pháp ấy xả ly 
Còn chúng đệ tử các vì 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 0§:_ KASSAPA * MLH - 278 


Tôn giả, Sư trưởng xả ly một phân. 
1112. Lại tìm hiểu chánh chân liễu sự 
Thây với thầy, đệ tử với nhau 
Về những pháp đã bản vào 
So sánh đệ tử bên nào là hơn 
Chúng đệ tử Sa Môn sở hữu 
Thật hoàn toàn thành tựu ngọn ngành 
Còn các đệ tử đích danh 
Của các Sư Trưởng tựu thành ít thôi. 
— Káp-Sa-Pá ! Mọi thời tìm biết 
Các bậc trí chi tiết xét suy 
Tán thán Như Lai Biến Tri 
Cùng chúng đệ tử xả ly, tựu thành. 


13.— Káp-Sa-Pá ! Đành rành đã có 
Một phương pháp chỉ rõ con đường 
Khiền ai tuân theo, tận tường 
Sẽ tự thấy biết chân thường cao thâm 
Là Sa Môn Kiều-Đàm chân thật 
Nói lợi ích, đúng luật, đúng thời 
Hợp theo pháp, trải muôn nơi 
Chính con đường Thánh sáng ngời siêu nhiên. 


Bát Chánh Đạo vẹn tuyển tám nhánh 
Chánh Tri Kiến cùng Chánh Tư Duy 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp tường tri 
Chánh Mạng, Tinh Tấn đồng thì Niệm chân, 
Thêm Chánh Định, vẹn phần thánh đạo 
Là phương pháp toàn hảo, an lành 
Khiến ai theo đó thực hành 
Sẽ tự thấy biết ngọn ngành gần xa 
Sa Môn Gô- Ta-Ma là bậc 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 279 


Nói đúng thời, chân thật, lợi tha 
Hợp theo Pháp, Luật trải qua 
Con đường thánh đạo thật là cao minh. 


14. _ Káp-Sa-Pá lõa hình vị ấy 
Nghe nói vậy, bạch đức Thế Tôn : 
— “ Kính thưa Hiền giả Sa Môn ! 
Những pháp khổ hạnh vẫn luôn bảo tồn 
Các Sa-môn, Bàn-môn công nhận 
Sẽ đạt tận được quả Sa-môn 
Đạt đến quả Bà-la-môn 


Những phương khổ hạnh bảo tồn như sau : 


* Sống lõa thể với bao phóng túng 
Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi 
* Hoặc cách đứng ăn không ngồi 
* Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liếm tay 
* Đi khất thực, đứng ngay chẳng bước 
* Không nhận thức ăn trước khi đi 
* Không nhận thức ăn riêng chi 
* Mời ăn không nhận, sợ vì dành riêng 
* Hai người đang hiện tiền ăn uống 
Một người cho không muốn nhận quà 
* Không nhận từ những đàn bà 
Đang cho con bú hoặc là có thai 
Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng 
* Không nhận phần từ hướng đi quyên 
Khi có nạn đói trong miền 
Sợ rằng xén bớt phần tuyên nạn nhân. 
* Không nhận, sợ mắt phần gia súc 
Khi chó , mèo... đang chực thức ăn 
Không ăn cá, thịt lộn chen 


Trường Bộ (Tâp Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 2§0 


Không uống rượu nấu, rượu men sa đà 
Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng 
Hoặc hai nhà hai miếng, dùng qua 

Hoặc nhận ăn tại bảy nhà 

Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng 
Hoặc nuôi sông chỉ mong một bát 
Hoặc hai bát... bảy bát thí phần 

Chỉ ăn mỗi ngày một lần 

Hai ngày một bữa, một tuần mới ăn 
Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế 
Nửa tháng lệ một bữa ăn qua. 


Thưa Hiền giả Gô-Ta-Ma ! 
Những pháp khổ hạnh trải qua bảo tồn 
Được Sa-môn, Bàn-môn ca tụng 
Sa-môn quả từ chúng đạt thành 
Bà-la-môn quả phát sanh 
Cũng từ khổ hạnh thực hành tôi đa : 
Thức ăn họ chỉ là cỏ lúa 
Ăn hạt cải, lúa tắc, bột vừng 
Ăn gạo xấu, ăn trâu dừng 
Ăn nước bột gạo, măng rừng, rễ cây 
Ăn phân bò, trái cây rụng xuống 
Ăn da vụn, ăn cỏ qua ngày. 


Vị ấy mặc áo thô gai 
Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma 
Ti-ta-ca vỏ cây làm áo 
Da sơn dương, phấn tảo mặc thường 
Bện bằng nhiều mảnh sơn dương 
Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết ( chung 
Áo vỏ cây, áo từng miếng gỗ 


Trường Bô (Tập 1) Kinh 08: 


Áo tóc bện gia cô thành mền 
Đuôi ngựa bện thành áo bền 
Không cạo râu tóc, nhồ liền tóc râu 
Hạnh không ngồi, bao lâu vẫn đứng 
Ngôi chò hỏ, , ĐIỮ vững kiểu này 
Thường năm ngủ trên đồng gai 
Bạ đâu nằm đó, người đây bụi dơ 
Ngủ ngoài trời, vật vờ nằm đất 
Ăn uế vật, nước tiểu trâu bò 
Ăn phân bò, ăn đất tro 
Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần 
Xuống dưới nước đầm thân tắm gội 
Mong sạch tội, theo tục Bàn-môn 
Theo ý Sa Môn Thế Tôn 


Khổ hạnh như thế đáng tôn không nào ? ”. 
5.—“ Káp-Sa-Pá ! Với bao cách thức 


Hành khổ hạnh rất mực, sẵn dành 
Như trên ngươi đã kế rành 
Nhưng nếu vị ấy tu hành đáng chê 
Giới Cụ Túc không hề chứng được 
Không chứng được về Cụ Túc Tâm, 
Tuệ Cụ Túc cũng xa tầm 
Thì chính vị ấy phù trầm, cách xa 
Bà-la-môn cùng Sa-môn quả. 


Nếu Tỷ Kheo chí cả quyết tầm 
Sống tu tập Từ Bi tâm 
Tâm không thù hận, không làm trái oan 
Cố diệt tận hoàn toàn lậu hoặc 
Tự giác chứng, diệt tận não phiền 
An trú hiện tại, tâm chuyên 


KASSAPA * MLH - 2§1 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


16. 


Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn 
Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu 
Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn 
Đáng gọi Sa-môn chánh chơn 
Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ”. 


Nghe đến đây, lõa hình vị đó 
Bạch đức Phật : “ Thật khó hành thay ! ”. 
— “Này Káp-Sa-Pá ! Lời này 
Thường tình thiên hạ cũng hay than dồn : 
“Khó hành thay Sa-môn hạnh ấy ! 
Bà-la-môn hạnh đấy khó hành !' 
Những loại khổ hạnh đành rành 
Như ngươi đã kể, chăng thành quả chỉ 
Môt người nào, nô tỷ trai, gái 
Người tầm thường chăng phải tuổi tên 
Có thể khổ hạnh nêu trên 
Như sống lõa thê, ăn liền liễm tay 
Hoặc tiết chế bảy ngày một bữa 
Ăn một lần sau nửa tháng dài, 
Hoặc mặc áo vải thô gai 
Nằm ngủ trên đồng tre gai chất chồng 
Ăn phân bò, phân đồng trược uê 
Dầm dưới nước để được tội tiêu 
Nhưng nếu thực hành thuận chiều 
Hành Sa-môn hạnh còn nhiều gian nan 
Vị Tỷ Kheo cần Tâm Cụ Túc, 
Giới Cụ Túc, tu tập từ bi 
Tuệ Cụ Túc đạt đồng thì 
Tâm không thù hận, hành trì khó thay ! 
Không ác hại, diệt ngay lậu hoặc 


KASSAPA * MLH - 282 


Trường Bộ (Tập Ú) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 283 


Tự giác chứng, diệt tận não phiền 
An trú hiện tại, tâm chuyên 
Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn 
Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu 
Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn 
Đáng gọi Sa-môn chánh chơn 
Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ” 


17. Nghe đến đây, lõa hình vị đó 
Bạch đức Phật : “ Thật khó biết thay ! ” 
— “Này Káp-Sa-Pá ! Lời này 
Thường tình thiên hạ vẫn hay than dồn : 
“Khó biết thay ) ! Sa-môn vị ấy 
Bà-la-môn vị ấy khó tường'. 
Này Káp-Sa-Pá ! tương ưng 
Những lối khổ hạnh ấy thường cực đoan. 


Nhưng một người thuộc hàng thư lại, 
Đầy tớ gái thường đội nước ghè, 
Người tầm thường sống vỉa hè, 
Có thể khổ hạnh mọi bề trải qua : 
Sống lõa thẻ, rất là phóng túng 
Các lễ nghi họ cũng bỏ trôi 
Như cách đứng ăn không ngồi 
Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liễm tay. 
* Đi khất thực, đứng ngay chẳng bước. 
* Không nhận thức ăn trước khi đi. 
* Không nhận thức ăn riêng ch1. 
* Mời ăn không nhận, sợ vì dành riêng. 
* Hai người đang hiện tiền ăn uống 
Một người cho không muốn nhận quà. 
* Không nhận từ những đàn bà 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: _ KASSAPA * MLH - 284 


Đang cho con bú hoặc là có thai 
Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng. 

* Không nhận phân từ hướng đi quyên 

Khi có nạn đói trong miền 

Sợ rằng xén bớt phần tuyên nạn nhân. 

* Không nhận, sợ mắt phần gia súc 
Khi chó, mèo... đang chực thức ăn. 
* Không ăn cá, thịt lộn chen 

* Không uống rượu nấu, rượu men sa đà. 


Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng 
Hoặc hai nhà hai miếng, dùng qua 
Hoặc nhận ăn tại bảy nhà 
Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng 
Hoặc nuôi sông chỉ mong một bát 
Hoặc hai bát... bảy bát thí phần 
Chỉ ăn mỗi ngày một lần 
Hai ngày một bữa, một tuần mới ăn 
Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế 
Nửa tháng lệ một bữa ăn qua. 
Hoặc những người đó trải qua 
Những lối khổ hạnh tối đa thực hành : 
Thức ăn họ chỉ là cỏ lúa 
Ăn hạt cải, lúa tắc, bột vừng 
Ăn gạo xấu, ăn trâu dừng 
Ăn nước bột gạo, măng rừng, rễ cây 
Ăn phân bò, trái cây rụng xuống 
Ăn da vụn, ăn cỏ qua ngày 
Mi ấy mặc áo thô gai 
Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma 
Ti-ta-ca vỏ cây làm áo 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 08: 


Da sơn dương, phấn tảo mặc thường 
Bên bằng nhiều mảnh sơn dương 
Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết ( chung 
Áo vỏ cây, áo từng miêng gỖ 
Áo tóc bện gia cô thành mền 
Đuôi ngựa bện thành áo bên 
Không cạo râu tóc, nhồ liền tóc râu. 


Hạnh không ngồi, bao lâu vẫn đứng 
Ngôi chò hỏ, , ĐIỮ vững kiểu này 
Thường năm ngủ trên đồng gai 
Bạ đâu nằm đó, người đây bụi dơ 
Ngủ ngoài trời, vật vờ nằm đất 
Ăn uế vật, nước tiểu trâu bò 
Ăn phân bò, ăn đất tro 
Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần 
Xuống dưới nước đầm thân tắm gội 
Mong sạch tội, theo tục Bàn-môn. 


Nhưng muốn gọi đúng Sa-môn 
Bà-la-môn đúng, khó còn gấp trăm 
Tỷ Kheo phải cần Tâm-cụ-túc 
G1ới-cụ-túc, tu tập từ bị 
Tuệ-cụ-túc đạt đồng thì 
Tâm không thù hận, hành trì khó thay ! 
Không ác hại, diệt ngay lậu hoặc 
Tự giác chứng, diệt tận não phiền 
An trú hiện tại, tâm chuyên 
Đạt Tâm Giải Thoát, an nhiên hoàn toàn 
Tuệ Giải Thoát khinh an vô lậu 
Tỷ Kheo ấy mới thấu đạt hơn 
Đáng gọi Sa-môn chánh chơn 


KASSAPA * MLH - 2§5 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


18. 


Hoặc đáng gọi Bà-la-môn danh này ”. 


Nghe đến đây, lõa hình bạch Phật : 
* Giới-cụ-túc nghĩa thật là chi ? 
Tâm-cụ-túc nghĩa là gì ? 
Còn Tuệ-cụ-túc là chị, thưa Ngài 2 ” 
“  Káp-Sa-Pá ! Đời đầy phiền não 
Cõi trần hoàn vô đạo si mê 
Tham sân uế trược nặng nề 
Vô minh triền phược mọi bề phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


* Có gia trưởng trong miễn thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiêm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dãy đây trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 


KASSAPA * MLH - 286 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 287 


Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sông thê gian chât chông 


Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyền, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất g1a tu hành. 


Sống chế ngự, thực hành Phạm hạnh 
Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bốn Pa-Tí-Mốc-Kha 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 
Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 
Káp-Sa-Pá ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 
Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
VỊ Tỷ Kheo nghiêm thân tín thọ 
Giữ Giới pháp dù nhỏ, nghiêm lành 
Thân nghiệp, khâu nghiệp tịnh thanh 
Giới hạnh cụ-túc, các căn giữ gìn 
Biết tri túc, trí sinh, chánh niệm 
Giới-cụ-túc, thúc liễm thân tâm 
Ty Kheo chân chánh hành thâm 
Cụ-túc Giới hạnh, nội tâm an bình 
Bỏ trượng kiếm, sát sinh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


A4. 


Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI 
Hành Phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 


VỊ Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 
Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lâm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
VỊ Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tổn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 
Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 


KASSAPA * MLH - 288 


Trường Bộ (Tập Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 289 


Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
* Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 
Dù ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 
Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 
Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Tỷ Kheo chân chánh thì không 
Chắng hề cất chứa, chất chồng nợ them. 
Cụ-túc-giới trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 
* Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống cuộc sông phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 


Trường Bộ (Tập Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 290 


Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua. 
Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông giải trí du đương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cờ trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tĩnh 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giống băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa 
Thú giải trí sa đà thụ hưởng 
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. 
Giải trí tà vạy tránh xa 
Cụ-túc Giới bậc xuất gia giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phẻ phởn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trãi giường bằng len 
Miền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 
Nệm bằng da của sơn đương 
Ghế dài có gối chân, thường băng da. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 291 


Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống đời sống vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu 
Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viên cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phân 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tầm thường 
Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không 
Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 0§:_ KASSAPA * MLH - 292 
Cụ-túc Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông bản luận tranh đương 
Như nói :“Ngươi biết chuyện thường này không ? 
Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 
Ta rất rành những thứ luật này. 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ”. 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


* Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới để vương, đại thần 
Đưa tn tức, thân gần Phạm-Chí, 
Sát- Đế-Ly, Gia chủ gần xa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 


Trường Bộ (Tâp l) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 293 


Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì. 

Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tôn nghiêm cân 
Giới-cụ-túc, tinh tấn thọ trì. 

Đời sống thanh tịnh ; trong khi 


* Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa, 
Tế thục tô, tế lúa, tế dâu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là... 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 


* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 294 


Đây tớ trai gái, tướng trong gia cầm 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè, 

Tướng trâu, cun cút, gậy que 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 
Vị chân chánh xuất gia thì khác 
Có giới hạnh an lạc uy nghi 
Cụ-túc Giới Luật thanh quy 
Ty Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. 


* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 
Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui. 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Tránh xa suy đoán tào lao chắng lành. 


* Các Sa-Môn,. lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông chẳng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 295 


Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 
Sẽ có động đất, sâm trời : Thiên cơ 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 
Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 
Kết quả xảy trong không gian 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 
Có giới hạnh, chăng cho ác khởi 
Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu 
Không sống tà mạng lún sâu 
* Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Không hồ thẹn, mà còn đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Sẽ được mùa hay là mùa mất 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 
Các nghề như đêm ngón tay 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình. 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng đưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 
Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 


Trường Bộ (Tâp U Kinh 08: KASSAPA * MLH - 296 


Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài. 
Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 

Các điều đã hứa, làm sai 

Đề được dương thịnh, trong nhà chở che. 
Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 

Làm cho mửa, xổ trong mình 

Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 

Chữa bệnh con nít xa gần 

Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa. 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Giới-cụ-túc, thanh thản thọ trì. 


— Káp-Sa-Pá ! Hãy tường trị 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới-cụ-túc đủ đầy, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 
— Káp-Sa-Pá ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 297 


Tướng chung, riêng chắng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Káp-Sa-Pá ! Thời thời tỉnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Káp-Sa-Pá ! Thế nào biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tê 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cảnh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Trường Bộ (Tâp U Kinh 08: KASSAPA * MLH - 298 


Với Tâm-cụ-túc, không màng nhiêu hơn. 


Với Giới uẫn chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng, 


Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gộột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Káp-Sa-Pá ! Người nghèo mắc nợ 


Liền chọn nghề, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 


Trường Bộ (Tập Ú) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 299 


Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ây nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


— Káp-Sa-Pá ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dân 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Káp-Sa-Pá ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi, 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 
— Káp-Sa-Pá ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bố trả tự do thân người này 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 


— Káp-Sa-Pá ! Có một người 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiều lương thực, khan hiểm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


— Káp-Sa-Pá ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao. 


Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh đo ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 


KASSAPA * MLH - 300 


Trường Bộ (Tập l) Kinh08:  KASSAPA * MLH - 301 


Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tâm, với Tứ thâm quanh tức thời. 


— Káp-Sa-Pá ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vào trong thau 
Rồi dùng bột ấy nhi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt 


Cũng như vậy, với một Tỷ Kheo 
Tầm nhuận, sủng ướt, thắm theo 
Toàn thân không có chỗ nào còn khô 
Cũng như thế, sanh do ly dục 
Tâm-cu-túc đẫm suốt hỷ ngay. 
— Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 
Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nảo hỷ lạc chắng nhuân. 
— Káp-Sa-Pá ! Tại cội nguồn 
Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lỗ thoát nước chảy ra 
Suỗi nước mát lạnh phun ra 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tâm ướt 
Không chô nào không được tràn dâng. 


Tỷ Kheo ấy đã thâm nhuần 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 
Được an bình với Tâm-cụ-túc 
Thân thắm nhuần thuần thục đẫm đây. 
— Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay ! 
Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 
VỊ ấy lạc thọ vô ngần 
Với Tâm-cụ-túc chánh chân ngọt ngào. 


— Káp-Sa-Pá ! Như ao sen trắng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu 
Toàn thân gốc ngọn thắm sâu 
Tỷ Kheo vị ấy thắm nhuần giống y 
Với lạc thọ, không đi với hỷ 


KASSAPA * MLH - 302 


Trường Bộ (Tập Ú) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 303 


Đã thắm kỹ, sung mãn tràn đầy 
— Káp-Sa-Pá ! Thật lành thay ! 


Nói về hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Káp-Sa-Pá ! Duyên theo tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Tâm-cụ-túc, chân chính đủ đầy. 
— Káp-Sa-Pá ! Ví như đây 
Có người ngồi, lấy vải dày trắng tỉnh 
Khắp cả thân, đầu mình trùm cả 
Không chỗ nào mà gã không trùm 
Cũng vậy, Tỷ Kheo thấm nhuần 
Với Tâm-cụ-túc gội nhuần khắp đây. 
— Káp-Sa-Pá ! Như vây thí dụ : 
Nay ngươi đây hãy thử nghĩ suy 
Có một hòn ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tâm mặt, đã được khéo mài 
Chắng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh 
Một người đôi mắt tinh anh 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chăng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 
Thấy được màu sắc long lanh ngọc này. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân nảy. 


Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ấy, lệ thuộc như vây. 
Tỷ Kheo giác trí đủ đầy 
Với Tuệ-cụ-túc, thấy ngay chân thường. 
— Káp-Sa-Pá ! So lường định hướng 
Không điều nào cao thượng ngang tầm 
Cụ-túc-giới, Cụ-túc-tâm, 
Và Tuệ-cụ-túc cao thâm trên đời 
Không điều nào tuyệt vời hơn hắn 
Ba Cụ-Túc thù thắng kể ra. 
— Này Káp-Sa-Pá ! Nói qua 
* Một số Phạm-chí hoặc là Sa-môn 


KASSAPA * MLH - 304 


Trường Bộ (Tập Ú) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 305 


Cũng chủ trương thượng tôn Giới luật 
Thường tán thán Giới luật ở đây 
Nhưng so Giới luật Như Lai 
Làm sao hơn được nghiêm oai giới điều 
Thu thúc giới từng điều giải thoát (¿ ) 
Tăng Thượng Giới an lạc thọ trì. 
* Phạm-chí, Sa-môn các vì 
Chủ trương Khổ hạnh, Yêm ly miệt mài 
Nhưng Ta thấy chưa ai vượt thắng 
Sự yếm ly khổ hạnh của Ta 
( Sáu năm khổ hạnh rừng già 
Hành thân cùng cực trải qua muôn trùng ) 
Sự yếm ly Ta từng xu hướng 
Phải gọi là Tăng Thượng Yểm Ly. 


* Phạm-chí, Sa-môn các vì 
Chủ trương Trí Tuệ, mọi thì tán dương 
Nhưng Trí tuệ phi thường siêu thế 
Không ai bằng Trí tuệ Như Lai 
Lậu Tận trí, thông khứ lai 
Tăng Thượng Trí Tuệ vượt ngoàải nghĩ suy. 


* Nhiều Sa-môn, các vì Phạm-chí 
Tán thán chỉ Giải Thoát, chủ trương 
Nhưng về giải thoát vô lường 
Tôn kính cao thượng chẳng phương nào bằng 
Sự giải thoát vô ngần Ta đạt 
Trên tất cả giải thoát khác hơn 
Tăng Thượng Giải Thoát chánh chơn 


(1) : Patinokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bồ (Tập 1) Kinh 08 : 


Như Lai tuyên thuyết con đường siêu minh. 


— Káp-Sa-Pá ! Sự tình có thể 

Các du sĩ ngoại đạo dèm pha : 
“Ông Sa Môn Gô-Ta-Ma 

Rồng tiếng sư tử, nhưng mà tệ thay ! 
Chỉ rồng lên ở ngay chỗ vắng 
Nơi đại chúng, im lặng làm thính". 

Có kẻ thì nói linh tĩnh : 

Sa Môn rồng tiếng của mình đám đông 
Nhưng tiếng rồng lại không vô úy 
Thiếu tinh thần vô úy bên trong'. 

Có kẻ chăng biết phải không 

Nói Sa Môn đó chăng thông điều nào 
Khi được hỏi không sao đáp được 
Dù có đáp, trái ngược lung tung 

Người đặt câu hỏi với ông 

Đã không thỏa mãn nội dung trả lời 
Không tin tưởng những lời ông giảng 
Mọi ý kiến không đáng nghe qua 

Ông Sa Môn Gô-Ta-Ma 

Dẫu ai tin tưởng sâu xa ông này 
Chăng biểu lộ mảy may tin tưởng 
Hoặc biểu lộ miễn cưỡng cho xong 

Không đạt như thực tỏ thông 
Có đạt như thực khó mong thực hành". 


— “ Káp-Sa-Pá ! Tỏ rành nói lại 


Với những người đồn đại gần xa 
Những lời không thật, gian tà 
Rằng Sa Môn Gô-Ta-Ma, chính Ngài 
Rồng tiếng rồng nghiêm oai sư tử 


KASSAPA * MLH - 306 


Trường Bộ (Tập Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 307 


Giữa đại chúng đệ thứ đương thì 
Với sự vô úy, uy nghi 
Giải đáp câu hỏi còn tùy thấp cao 
Lời minh triết, nhắm vào thực tế 
Khiến người nghe kính nề, hân hoan 
Ý kiến Sa Môn minh quang 
Khiến người tin tưởng,vẹn toàn niềm tin 
Thường biểu lộ nhiệt tình ngưỡng phục 
Đạt đến chỗ như thực ngọn ngành 
Lời giảng mang ra thực hành 
Sẽ được kết quả an lành thiện lương. 


Káp-Sa-Pá ! Nên thường nói thế 
Với lời nói chỉ để phao vu 
Này Káp-Sa-Pá ! Đặc thù 
Một thời ta đã hóa du độ đời 
Thành Vương Xá, tại nơi tịnh địa 
Núi Linh Thứu, còn gọi Linh Sơn 
Có người muốn biết nguồn cơn 
Pháp tu khô hạnh thiệt hơn so bì 
Về “Tối thắng yếm ly khổ hạnh” 
Ni-Rô-Thá, danh tánh gã này 
Là một Bàn-môn miệt mài 
Siêng tu khổ hạnh đêm ngày cần công 
Ta giảng giải khai thông nghi vẫn 
Khiến cho gã hiểu tận điều cần 
Phát tâm hoan hỷ vô ngần 


“Hoan lạc tôi thượng” tâm thân thắm nhuẫn ”. 


Nghe pháp nhũ Phật ân thuyết giảng 
Káp-Sa-Pá bừng sáng, thôt lên : 
— “ Kính bạch Đại Đức Thê Tôn ! 


Trường Bộ (Tập Ú) Kinh 08: KASSAPA * MLH - 308 


Nghe được vi diệu thiện ngôn của Ngài 
Thì ai ai lại không hoan hỷ 
Cả tâm trí tối thượng hân hoan 
Vị diệu thay những lời vàng ! 
Như người dựng đứng vật đang ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn phân tách, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn. 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha 
Thọ Đại giới xuất gia Cụ Túc 
Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”. 
— “ Này Káp-Sa-Pá ! Hiểu chăng ? 
Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường 
Có qui định : Thường thường ngoại đạo 
Muôn quay về Tam Bảo xuất gia 
Bồn tháng biệt trú trải qua 
Sau đó thấy được, Tăng Già chuẩn y 
Được xuất gia nghiêm trì Giới luật 
Thành Tỷ Kheo, pháp Phật bảo tồn ”. 


— *“ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn ! 
Nêu trong pháp luật tịnh môn định là 
Kẻ ngoại đạo phải qua bôn tháng 


Trường Bộ (Tập Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 309 


Sông biệt trú đê quán sai lâm 
Trước kia, cả thân lân tâm 
Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào. 


Thì nay con với bao tha thiết 
Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân 
Tình nguyện biệt trú Bốn năm 
Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra 
Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc 
Giữ đại giới, thu thúc, cần chuyên ”. 


— “Này Káp-Sa-Pá ! Tuy nhiên 
Chúng sinh, Ta thấy không tuyển giống nhau 
Cá tính người, trước sau sai biệt 
Có trường hợp cần thiết đổi thay 
Ngoại lệ, được miễn Luật này 
Như ngươi ; tâm ý thắng ngay, chí thành 
Ta cho phép cử hành nghi thức 
Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo 
Đại Giới Cụ Túc vâng theo 
Ba y một bát, sống nghèo độc cư ”. 


Káp-Sa-Pá kề từ thọ giới 
Sống an tịnh hướng tới nhất tâm 
Không phóng dật. rất tinh cần 
Nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập thiền 
Hành thiền định, cần chuyên đề mục 
Đạt Nhất Thiền, tiếp tục Nhị Thiền 
Tam Thiền rồi tiếp Tứ Thiền 
Lục Thông đạt tới, uyên nguyên chân thường. 
Biết Khổ, Tập, biết đường Diệt khổ 
Lại biết rõ lậu-hoặc loại này 


Trường Bộ (Tâp Ú Kinh 08: KASSAPA * MLH - 310 


Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biệt ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày. 


Sự liễu tri thấy ngay nguồn thực 
Káp-Sa-Pá Đại Đức tịnh an 
Đoạn trừ phiền não, trái oan 
Đắc A-La-Hán, vào hàng Thánh Tăng ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L) 


+ 
+ % 


( Chấm dứt Kinh 08 : KASSAPA - Ca-Diếp ) 


9. Kinh POTTHAPAÀDA 


( Bô-Sá-Bà-Lâu — Potthapàda-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 
I._. Một thời, đức Thế Tôn trú tại 
Kỳ-Viên-Tự, Chê-Tá-Va-Na (7) 
Tại Sa-Vát-Thí (2) an hòa 
A-Na-Thá-Pin-ĐI-Ka (3) tâm lành 
Cấp-Cô-Độc (3) đại danh thí chủ 
Thành Xá-Vệ (2) thường trú tại đây 
Đã dâng Phật Tình Xá này 
Tên “ Bồ-Kim- Tự ”(/) cũng hay dùng thường 
Là trung tâm hoằng dương Chánh Pháp 
Chư Ty Kheo an lạc sáu thì 
Hòa hợp, thanh tịnh, uy nghi 
Giải thoát giới bốn nghiêm trì kỷ cương. 
Lúc bấy giờ, du phương dị giáo 
Là ngoại đạo Pốt-Thá-Pa-Đa (4) 
Bổ-Sá-Bà-Lâu cũng là 
Một tên khác của du-gia vị này 


(1), (2), (3) : Jdetavanavihàra :Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tĩnh Xá ,do 
Trưởng Giả Cáp-Cô-Độc (Anathapindika - tên thật là SUDATTA 
-Tu-Đạt-Đa ) mua lại từ khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta ) gân 
Thành Xá Vệ (Savathi ) dâng choĐức Phát . Tại đây đức Phát đã 
nhập hạ nhiêu lần và nhiều Kinh quan trọng đã được Phật thuyết 
ra tại đây. Vì Trưởng Giả Cấp-Cô-Độc đã dùng vàng lót trên 
mặt đất đề mua cho được khu vườn theo lời thách của Thái Tử Kỳ 
Đà, nên chùa này còn được gọi là Bồ Kim Tự ( chùa trải vàng ). 

Cảm phục tắm lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả, Thái Tử 
Jeta hoan hỷ cúng toàn bộ cây trái trong vườn đến Phật và Tăng 
Chúng, nên ngôi chùa thường được gọi với danh xưng : Jetavana 

Anathapindikàràma - Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên ( vườn Cáp-Cô- 
Độc, cây Kỳ-Đà ). - (4) :Du sĩ Potthapàda ( Bô-Sá-Bà-Lâu ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 312 


Tại nơi đây, khoảng ba trăm vị 
Là du sĩ, trú tại vườn hoa 
Của Hoàng-hậu Man-L1-Ka (¡) 
Vườn Ê-Ká-Sa-La-Ka (¡) hữu tình 
Hàng rào cây loại “Tin-Đu-Ká' 
Lại đủ cả dị thảo kỳ hoa 
Có hội-trường, thường diễn ra 
Luận bàn chánh kiến hay tà kiến chung. 
2... Đức Thế Tôn nghiêm dung an lạc 
Vào buổi sáng, mang bát đắp y 
Vào thành khất thực hành trì 
Nhưng Phật chợt nghĩ hãy vì độ sinh 
Giờ quá sớm trì bình khất thực 
Ta hãy ghé một chút vườn hoa 
Của hoảng hậu Man-Li-Ka 
Để gặp Pốt-Thá-Pa-Đa (7) nơi này 
Là ngoại đạo, tại đây trú nghỉ 
Với ba trăm du sĩ ngụ cùng 
Có hội trường thảo luận chung 
Chánh kiến, tà kiến điệp trùng kiến văn. 
3... Lúc bấy giờ, đang hăng tranh luận 
Các du sĩ đều muốn hơn nhau 
Ôn ảo cãi vả, nhằm vào 
Vấn đề phù phiếm thấp cao khôn lường 
Chuyện lề đường, chỗ thường lấy nước 
Sự hiện hữu có được, chăng tường 
Những chuyện vô ích, tầm thường 
Hoặc là những chuyện đề vương dông dài 


(1) : Khu vườn Ekasàlaka của Hoàng hậu Mallika (Mạt-Lệ Viên) 
vợ vua Ba- Tư-Nặc (Pasenadli ) nước Kosala. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 313 


4. 


% 


Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uông, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 


Câu chuyện tạp thoại, thường thường bàn ra. 


Thấy Thế Tôn từ xa, tướng hảo 
VỊ ngoại đạo Pốt-Thá-Pa- Đa 
Liền khuyến cáo các du-gia 
“ Các vị Hiền giả ! Chúng ta quá ồn 
Gô-Ta-Ma Sa-môn đang đến 
Ngài ưa mến trầm lặng tĩnh thiền 
Nếu chúng ta giữ tịnh yên 
Ngài có thể ghé hiện tiền thăm ta ”. 
Nghe nói vậy, các nhà du sĩ 
Liền im lặng, có ý đợi ngài 
Thế Tôn nhẹ bước khoan thai 
Uy nghi trong nắng ban mai ánh hồng 
Tiến đến chỗ đám đông tụ hội, 
VỊ ngoại đạo này vội thưa rằng : 


“ Lành thay ! Thế Tôn quang lâm 
Đã lâu Ngài đã không thăm nơi này 
Ở nơi đây tòa ngồi soạn sẵn 
Cung thỉnh đức Chánh Đắng ngự an ”. 


Thế Tôn bước đến tọa an 
Du sĩ lây ghê thâp hơn đê ngôi. 
Phật hỏi nơi Pôt-Tha-Pa-Đá : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 314 


6. 


— “ Chuyện gì đã thảo luận tại đây ? 
Vân đê gì được trình bày 
Đang bị gián đoạn, nơi này xảy ra 2 ”. 


Nghe như vậy, Pốt-Tha-Pa-Đá 
Liền bạch Phật : “ Tôn Giả cao minh ! 
Xin bỏ qua chuyện thế tình 
Chúng con bàn luận linh tỉnh tầm thường. 


Bạch Thế Tôn ! Con đương suy nghĩ : 
Nhiều Sa-môn, Phạm-chí thuở xưa 
Tụ hội bàn luận sớm trưa 
Quanh đi quân lại vẫn chưa thuận hằng : 
“Sự diệt tận các Tăng thượng Tưởng” 
Các ý kiến nhiều hướng khác nhau 
Khi nghe câu hỏi nhằm vào 
Về Tăng thượng Tưởng thế nào diệt đi ? 


— Một ý kiến chấp trì định hướng : 


“ Không nhân & duyên, các Tưởng diệt & sinh” 


Quan niệm rằng : Khi Tưởng sinh 
Con người có tưởng, định ninh một lòng 
Khi tưởng diệt, người không có tưởng. 
Tăng thượng Tưởng diệt tận như đây. 
— Người khác giải thích thế này : 
Tưởng là Tự Ngã của người, tương tri 
Chính Tưởng ấy đến, đi vô lượng 
Tưởng ấy đến, có tưởng với người 
Tưởng đi, người mất tưởng rồi 
Tăng thượng tưởng diệt, đồng thời nêu lên. 


— Có vị khác dựa trên thiên kiến 
Họ cho răng nhờ đên thân thông 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 315 


Của các Sa-môn, Bàn-môn (¡) 

Có oai lực, nhập Tưởng tồn trong ta. 
Kéo Tưởng ra khỏi người chăng vướng. 
Các vị này khiến tưởng nhập vào 

Thì người có Tưởng đến mau 

Người không có Tưởng khi nào kéo ra 
Diệt tận qua các Tăng thượng Tưởng 
Được giải thích theo hướng trên đây. 
— Người khác lại nói thế này : 

Thiên thần những vị, có đầy thần thông 
Đại oal lực chính trong biêu hiện 
Khiến nhập vào hay khiến Tưởng ra 

Khi nhập Tưởng vào người ta 

Thì người có Tưởng, kéo ra mất liền. 
Sự diệt tận về Tăng thượng Tưởng 
Được giải thích theo hướng trên đây. 


Bạch Thế Tôn ! Chính lúc này 
Con liền nghĩ đến bậc Thầy Nhân Thiên (2) 
Con ước nguyện thuận duyên thị hiện 
Đức Thế Tôn hiện diện tức thì 
Bậc Đại Trí sẽ giải nghĩ 
Ngài tinh thông cả, tường tr1 ngọn ngành 
Sự diệt tận các Tăng thượng tưởng 
Bạch Thế Tôn !' diệt Tưởng thế nào ? ”. 


— “ Pốt-Thá-Pa- Đá ! Tại đâu 
Sa-môn, Phạm Chí vị nào nói lên : 


(1) : Bàn-môn hay Phạm-chí tức là Bà-la-môn . 


(2):Thiên Nhân Sư ( Saddhàdevamanussanam ) một trong 


Thập hiệu của Đức Phật do người đời xưng tụng. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 316 


“ Không nhân & duyên, Tưởng sinh và diệt ” 

Các vị này sai tuyệt từ đầu 
Pốt-Thá-Pa- Đá ! vì sao ? 

Vì nhân & duyên chính khơi mào diệt & sinh. 
Có nhân & duyên, con người có tưởng 
Tưởng bị diệt và Tưởng được sinh 

Nguyên nhân một loại Tưởng sinh 

Chính do học tập, quá trình trải qua 
Cũng chính qua quá trình học tập 
Một loại Tưởng diệt gấp qua đi. 


__ Sự học tập ấy là gì ? 
Pôt-Thá-Pa-Đá ! Tường tri tận tình : 


Do nghiệp lực, chúng sinh trôi nồi 
Trong sáu đường ba cõi sĩ mê 
Tham sân, phiền não nặng nề 
Vô minh, triền phược mọi bề phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


* Có gia trưởng trong miên thôn âp 
Hoặc một người giai câp tiện dân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 317 


Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dẫy đây trói buộc não phiền 
Luân hôi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất gia tu hành. 
Sống chế ngự, thực hành Phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bôn Pa-Tí-Mốc-Kha (¡) 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 
Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 
— Pốt-Thá-Pát (2) ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 
Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 


( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 
(2) : Gọi tất tên vị dụ sĩ POTTHAPADA, tương tự như Tôn giả 


Ananda ( thị giả đức Phật) thường được gọi là ngài A-Nan. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 318 


Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm, 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI 
Hành Phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh, dâm ác thấp hẻn 

Không nói dối trá đua chen 

Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 

Sống đời chân thật sớm khuya 

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tổn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 319 


Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khôn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
* Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 
Dù ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 
Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


* Các Sa-môn, số đồng Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 
Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Tỷ Kheo chân chánh thì không 
Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ thâm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


* Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sông rất phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 320 


Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đầu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua. 
Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm Chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông giải trí du đương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cờ trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tĩnh 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giông băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa 
Thú giải trí sa đà thụ hưởng 
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. 
Giải trí tà vạy tránh xa 
Giới Luật của bậc xuất gia giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phẻ phởn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trải giường băng len 
Mền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 321 


Nệm băng da của sơn dương 
Ghế dài có gối chân, thường băng da. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sống rất vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu 
Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viền cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phân 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tầm thường 
Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 322 


Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông bản luận tranh đương 
Như nói :“Ngươi biết chuyện thường này không ? 
Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 
Ta rất rành những thứ luật này. 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ” 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


* Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới để vương, đại thần 
Đưa tn tức, thân gần Phạm-Chí, 
Sát-Đề-Ly, Gia chủ gần xa 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 323 


Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì. 
Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cần 
Trong Giới Luật, tĩnh tấn thọ trì, 
Đời sống thanh tịnh ; trong khi 


* Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa, 
Tế thục tô, tế lúa, tế dâu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là... 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 
* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 324 


Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè, 
Tướng trâu, cun cút, gậy que 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 
Vị chân chánh xuất gia thì khác 
Có giới hạnh an lạc uy nghi 
Nằm trong Giới Luật thanh quy 
Ty Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. 


* Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 
Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui. 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Tránh xa suy đoán tào lao chắng lành. 


* Các Sa-Môn,. lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông chăng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 325 


Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 
Sẽ có động đất, sâm trời : Thiên cơ 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 
Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 
Kết quả xảy trong không gian 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 
Có giới hạnh, chăng cho ác khởi 
Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu 
Không sống tà mạng lún sâu 
* Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Sẽ được mùa hay là mùa mất 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 
Các nghề như đếm ngón tay 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng dưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 326 


Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thân tài. 


Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các điều đã hứa, làm sai 
Để được dương thịnh, trong nhà chở che 
Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Làm cho mửa, xổ trong mình 
Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mồ cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 
Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Y Giới Luật, thanh thản thọ trì. 


— Pốt-Thá- Đát (¡ )! Hãy tường trì 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 


(1) : Gọi tắt tên vị du sĩ POTTHAPÀÌDA. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 327 


Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hý nội tâm 


— Pốt-Thá-Pát ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thê nào 2? 


Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chắng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Pốt-Thá-Pát ! Thời thời tĩnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— “* Pốt-Thá-Pát ! Thế nào biết đủ ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 328 


Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tê 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực đễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 
Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 
Với Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham ái, hận sân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 329 


Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Pốt-Thá-Pát ! Người nghèo mắc nợ 
Liền chọn nghẻ, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tỉnh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 
Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 
— Pốt-Thá-Pát ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dần 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, Đặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Pốt-Thá-Pát ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tôn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rỒi, 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 
— Pốt-Thá-Pát ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 330 


Mất tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bố trả tự do thân người này 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Pốt-Thá-Pát ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiễm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


— Pốt-Thá-Pát ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần, 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân, 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao. 


Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 331 


11. 


12. 


Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Ty Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 

Trạng thái hỷ lạc tự tâm 

Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Dục tưởng xưa tức liền trừ diệt 
Tưởng hỷ lạc chân thiệt diệu kỳ 

Do ly dục sanh, khởi đi 
Vị ấy có Tưởng tức thì như trên. 


Do học tập, khởi lên một tưởng 
Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
Như Lai đã nói tỏ rành 
Là sự học tập, thực hành sâu xa. 
Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do định sanh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo hỷ lạc thắm nhuần 
Hỷ lạc tắm ướt khắp thân vô ngần 
Tưởng hỷ lạc thật chân vi diệu 
Ly dục sanh xưa chịu diệt trừ 
Tưởng do Định sanh, khởi từ 
Vị ấy có tưởng hỷ như diệu huyền 
Do học tập, khởi lên một tưởng 
Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
Như Lai đã nói tỏ rành 
Là sự học tập, thực hành sâu xa. 
Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Lại nữa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 332 


13. 


Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú”, tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo tâm ướt, thắm tuyên tự thân 
Tưởng hỷ lạc định sanh thuở trước 
Sẽ diệt trừ để được tiến xa 
Tưởng Xả Lạc khi khởi ra 
Vị ấy có Tưởng thăng hoa diệu huyền. 


Do học tập, khởi lên một tưởng 
Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
Như Lai đã nói tỏ rành 
Là sự học tập, thực hành sâu xa. 
Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ — tâm vên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ 
Không khổ, lạc ; không giữ niệm gì 
Nên Tưởng xả lạc diệu kỳ 
Xưa kia vị ấy nay thì diệt qua 
Tưởng xả lạc cũng là xả khổ 
Thật vi diệu, tại chỗ khởi lên 
Vị ấy có Tưởng như trên 
Xả lạc, xả khổ rất nên diệu huyền 
Do học tập, khởi lên một tưởng 
Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
Như Lai đã nói tỏ rành 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 333 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 334 


Là sự học tập, thực hành sâu xa. Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
14. Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Suy tưởng : : Như Lai đã nói tổ rành 
Mọi Sắc tưởng vượt thoát từ từ Là sự học tập, thực hành sâu xa. 
Mọi chướng-ngạI-tưởng diệt trừ I6. Này Pốt-Thá-Pa-Đa! Lại nói : 
Tâm tư vị ây như như êm đêm Sự vượt thoát ra khỏi nơi đây : 
Không tác ý đối trên dị tưởng Thức Vô Biên Xứ lìa ngay 
VỊ Tỷ Kheo nghĩ tưởng tương duyên : “Không vật gì có”, vị này nghĩ ra : 
“Hư không vốn là vô biên" VỊ Tỷ Kheo chứng và an trú 
Chứng, trú Xứ Không Vô Biên hiện tiền Nơi Vô Sở Hữu Xứ chẳng chầy 
Nên sắc tưởng xưa liền trừ diệt Thức vô biên Xứ diệt ngay, 
Và khi tưởng chơn thiệt khởi lên Vô Sở Hữu Xứ Tưởng này khởi lên 
Không Vô Biên Xứ làm nền Thì Tỷ Kheo ấy liền có tưởng 
Vị ấy có Tưởng như trên, diệu huyền, Vô Sở Hữu Xứ Tưởng nơi này 


Vi diệu chân thật, thắng ngay 


Do học tập, khởi lên một tưởn \ 
ĐẾTÃ Án O0 HS Vô Sở Hữu Xứ Tưởng đây điệu huyền. 


Do học tập, một tưởng diệt nhanh 


Như Lai đã nói tỏ rành Do học tập, khởi lên một tưởng 
Là sự học tập, thực hành sâu xa. Do học tập, một tưởng diệt nhanh 
I5. Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Lại nói _ Như Lai đã nói tỏ rành 
Sự vượt thoát ra khỏi nơi đây : Là sự học tập, thực hành sâu xa. 
Không Vô Biên Xứ lìa ngay 17. _ Này Pốt-Thá-Pa-Đa ! Suy tưởng : 
Tỷ Kheo lại nghĩ : “Thức này vô biên” Khi Tỷ Kheo khởi Tưởng tự mình 
Chứng và trú Thức Vô Biên Xứ Vị này tiếp tục hành trình 
Tưởng Không vô biên xứ diệt trừ Tưởng này tưởng khác đi tìm cho ra 
Thức Vô Biên Xứ Tưởng này Tưởng tột đỉnh khi mà đạt tới 
Vị diệu chân thật khởi từ duyên trên Vị ấy nghĩ khi mới trải qua ; 
Thì vị ấy dựa trên định hướng “ Tâm còn suy tưởng hại ta 
Thức Vô Biên Xứ Tưởng có liền Tâm không suy tưởng mới là tốt hơn 
Diệt trừ tưởng Không vô biên Nếu ta cứ tiếp vòng suy tưởng 
Thức Vô Biên Xứ chân nguyên diệu huyền. Khi những tưởng ta bị diệt đi 


Do học tập, khởi lên một tưởng Các Thô tưởng khởi tức thì 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 335 


Vậy đừng suy tưởng làm chi cho phiền ”. 
Do không có liên miên suy tưởng 
Nên diệt tận các tưởng trước kia 
Các thô tưởng khác cũng lìa 
Không khởi lên nữa, duyên kia đoạn rày 
Sự diệt tận vị này cảm thọ 
Đạt trí tuệ, theo đó diệt trừ 
Các Tăng thượng tưởng khư khư. 
18.— Pốt-Thá-Pa-Đá ! Suy tư thế nào ? 
Ngươi đã nghe ra sao chứng biết 
Đạt trí tuệ, trừ diệt dần dần 
Các tăng thượng tưởng này chăng ? 
— “ Kính bạch Đại Giác ! Con hằng không nghe 
Nhưng nay con hiểu về lời thật 
Của Thế Tôn giải rất cao siêu. 
19. — Bạch Thế Tôn! Ngài dạy điều 


Một tưởng tuyệt đỉnh hay nhiều tưởng đây? ”. 


— “ Pốt-Thá-Pa-Đa này ! Ta nói 
Đên một tưởng và mọi tưởng này ”. 


— “ Tưởng tuyệt đỉnh, kính bạch Ngài 
Sao Ngài nói đên một và nhiêu hơn ? ”. 


— “ Pốt-Thá-Pát ! Tùy nhơn vị đấy 
Đã cảm thọ sự ấy diệt trừ 
Một tưởng sau tưởng khác như 
Vị ấy đạt được đến từ khác nhau 
Tưởng tuyệt đỉnh tiếp sau tưởng trước 
Tuyệt đỉnh cho đến bước cuối cùng 
Pốt-Thá-Pa-Đá ! Tựu chung 
Ta nói đến một và cùng nhiều hơn ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 336 


20. — “ Bạch Thế Tôn ! Con nhơn xin hỏi 
Tưởng khởi trước Trí mới khởi sau 
Hay là Trí trước Tưởng sau 
Hay Tưởng và Trí cùng nhau khởi đồng ? ”. 


— “ Pốt-Thá-Pát ! Phải thông hiểu tới : 
Tưởng khởi trước Trí mới khởi sau 
Do duyên Tưởng, Trí sinh mau 
Trí sau Tưởng trước, hiểu sâu điều này ”. 


21. —“ Bạch Thế Tôn ! Tưởng này có phải 
Là Tự ngã tuyệt đại người ta 
Hay tự ngã khác tưởng xa 2 ”. 


— “ Với ngươi, tự ngã hiêu ra thê nào 2 ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Nhắm vào tự ngã 
Con hiểu là tự ngã thô-phù 
Có sắc, bốn đại hình thù 
Tựu thành, đoàn-thực phạm trù dưỡng nuôi ”. 


— “ Pốt-Thá-Pát ! Tới lui lần quần 
Nến tự ngã hiểu tận như trên 
Thì với nhận thức nói lên 
Tưởng và tự ngã móng nền khác nhau 
Ta giả sử thô-phù tự ngã 
Có sắc, cả bón đại hình thành 
Và do đoàn-thực dưỡng sinh. 
Nhưng vài tưởng khác khởi hình, diệt đi 
Pốt-Thá-Pát ! Vậy thì nhận thức 
Hiểu tự ngã khác thực Tưởng đây ”. 
22. — “ Bạch Thế Tôn ! Chính điểm này 
Con hiểu tự ngã ở đây do là 
Ý-sở-thành, tạo ra đầy đủ 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 337 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 338 


Mọi chỉ tiết và đủ các căn ”. Hay tưởng khác, tự ngã khác xa ? ”. 
— “ Pốt-Thá-Pát (7) ! Nếu hiểu răng : — “ Pốt-Thá-Pa-Đá ! Thật là 

Tự ngã do Ý-sở-thành, được so Khó cho ngươi biết sâu xa tức thời 
Mọi chỉ tiết nhỏ to đầy đủ Là tự ngã con người là tưởng 
Và các căn đầy đủ một bên Hay tự ngã khác tưởng ra sao 

Thì với nhận thức như trên Vì ngươi dị kiến tin vào 

Tưởng và tự ngã móng nên khác nhau. Có lý tưởng khác, biết nào thiệt hư 
Giả sử Ý-sở-thành tự ngã Khác hạnh nguyện, thiên tư khác biệt ”. 
Đủ chỉ tiết, đủ cả các căn 25. — “ Bạch Thế Tôn ! Khó thiệt cho con 

Nhưng vài tưởng khác khởi tăng Như trên Ngài nói rõ ràng. 

Hay vài tưởng khác đã hằng diệt đi Lại thưa :Thế giới Thường Còn phải không? 
Pốt-Thá-Pát () ! Vậy thì nhận thức Quan niệm này tương đồng đúng thật 
Hiểu tự ngã khác thực tưởng đây ”. Ngoài ra rất mê muội , phải không ? ”. 
—" Bạch Thê Tôn ! Chính điêm này — “* Pốt-Thá-Pát ! Nghe cho thông : 


Con hiểu tự ngã ở đây do là 


ng Am xo Thường còn thế giới : Ta không trả lời 
Tưởng-sở-thành, lại là Vô-sắc ”. 


Không cố chấp ở nơi quan niệm 
23. — ““ Pốt-Thá-Pát ! Nếu thật hiểu rằng : Cho là đúng, khác điểm là ma ”. 
Tự ngã do Tưởng-sở-thành . .. 
Lại là vô sắc, đành rành khác nhau Sau đó Tôt-Thá-Pa Đa ` a 
Tự ngã khác, trước sau Tưởng khác Nhiêu vn đê khác hỏi qua với Ngài 
Giả sử là vô sắc, Tưởng thành Đức Thê ôn biện " Kiến coi 
Nhưng vài tưởng khác khởi nhanh Đã trả lời tự tại, suôt thông : 


Một vài tưởng khác đã hằng điệt đi CC ốc 
Pốt-Thá-Pát ! Vậy thì nhận thức Trị kiên những thứ Ta không trả lời 


Như : Thế giới này thường ? biến đổi ? 
Là vô biên ? Là khối hữu biên ? 
Thân thể & sinh mạng hợp nên ? 
Thân thể & sinh mạng hiện tiền khác nhau ? 


Hiểu tự ngã khác thực tưởng đây ”. 


24. — “ Bạch Thế Tôn ! Xin chỉ bày 
Có thê con hiệu điêu này được chăng 2 


Tưởng là của con người, tự ngã ` NA tố 
27 Như Lai có về sau tôn tại ? 


(1) : Gọi tắt tên vị du sĩ POTTHAP.ÀDA. Không tồn tại sau chết, phải không ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 339 


Hoặc là câu hỏi lòng vòng 
Như Lai tôn tại và không còn gì ? 
Hoặc Như Lai không chi tôn tại 
Và không không tôn tại sau khi 
Như Lai tịch diệt, trà tỳ 2 
Quan điêm đó đúng, còn thì muội mê ? 
Những vấn đề nêu trên được hỏi 
Như Lai không hê vội trả lời ” 
28. —“ Vì sao Ngài không trả lời ? ”. 
— “ Pốt-Thá-Pa-Đá ! Ở nơi tận cùng 
Các câu hỏi này không mang lại 
Đích giải thoát, thanh thái định tâm 
Không thuộc vê pháp cao thâm 


Không thuộc phạm hạnh, không tầm yêm ly 


Không đưa đến tịnh trì, tịch diệt 
Đên thăng trí, tham triệt, Niêt bản 
Không đên giác ngộ hoàn toàn 


Với Ta, nghi vẫn chăng màng đáp chỉ ! ” 


9.— “ Bạch Thế Tôn ! Hợp thì phải lẽ 
& Những điều gì Ngài sẽ trả lời ? ”. 
30. — Pốt-Thá-Pát ! Ta trả lời 

Về các câu hỏi hợp thời lìa mê 
Tứ Diệu Đề hướng về giác ngộ 
Đây là Khô, Tập, Diệt Đề này 
Đạo Đế, con đường thắng ngay 
Đưa đến diệt khổ, chỉ bảy chân tâm 
Pốt-Thá-Pá ! Trong tầm câu hỏi 
Hướng giải thoát, thuộc mọi pháp lành 
Căn bản Phạm hạnh tịnh thanh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 340 


Đưa đến thắng trí, thực hành yêm ly 
Đích Niết bàn chứng tri hướng tới 
Nên vì thế Ta mới trả lời ” 
— “ Bạch đẳng Thầy cả Người Trời (7) ! 
Ngài vừa giảng giải những lời cao minh 
Nhưng đến thời trì bình ngọ thực 
Việc phải làm, Đại Đức tùy nghĩ ! ” 
Đức Phật đứng dậy uy nghi 
Rời khỏi chốn ấy để đi trì bình. 


3I. _ Khi Thế Tôn hoa dinh đi khỏi 
Những du sĩ ở mọi chỗ ngồi 
Xúm đến du sĩ vừa rồi 
Đã nêu nghỉ vấn hỏi thời Thế Tôn 
Họ đồ dồn Pốt-Tha-Pa-Đá 
Những lời lẽ nghiệt ngã, mỉa mai : 
“ Pốt-Thá-Pa-Đá ông này 
Rất là nhu nhược, chỉ hay tán thành : 
“Bạch Thế Tôn ! Ngọn ngành đúng quá !' 
“Bạch Thiện Thệ ! Đúng cả không sai !° 
Trong khi đại chúng nơi đây 
Trông đợi được biết điều này từ xưa : 
Vì Sa Môn nói chưa dứt khoát 
Những vấn đề khuynh loát cõi trần : 
Thế giới Thường Còn vĩnh hằng ? 
Hay vô thường ? hoặc vô ngần vô biên ? 
Hay hữu biên ? ; hoặc là thân thể 
Cùng sinh mạng một thể nương vào ? 
Thân thể & sinh mạng khác nhau ? 


(1) : Thiên Nhân Sư ( Saddhàdevamanussanam ) một trong 
Thập hiệu của Đức Phật do người đời xưng tụng. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 341 


Như Lai tồn tại hay nào còn đâu ? 
Hay vẫn còn và nào tồn tại ? 

Không tôn tại và cũng không không ? 
Là những điều chúng ta mong 
Nhưng Sa Môn đó đã không trả lời ! ”. 
Nghe nói vậy, tức thời đáp trả 

Vị du sĩ Pốt-Thá-Pa-Đa 
Nói với các vị du-g1a : 

— “ Này các Hiền giả ! Vừa qua luận đàm 
VỊ Sa Môn không làm thỏa mãn 
Những vấn đề thích đáng hỏi ra 

Nhưng Sa Môn Gô-Ta-Ma 
Tuyên thuyết phương pháp thật là chánh chơn 
Rất như thực, nguồn cơn dùng Pháp 
Làm căn bản, qui tắc giải trình 
Với lời thuyết giảng cao minh 
Đúng Pháp như thế, sao mình không nghe ? ”. 
32. Vài hôm sau, ngày hè nắng hạ 
Vị du-sĩ Pốt-Thá-Pa-Ða 
Đã cùng đi với Chít-Ta 
Hát-Thi-Sa-Rí-Pút- Ta (7) vị này 
Đi đến chỗ Phật Ngài đang ngự 
Chít-Tá tự đảnh lễ Như Lai 
Xong ngôi một bên gần Ngài 
Pốt-Thá-Pa-Đá nói vài lời thăm 
Rồi cũng tầm chỗ ngồi gần nhứt 
Vị du-sĩ bạch đức Thế Tôn : 
— “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn ! 
Khi Ngài rời khỏi hội môn chắng chầy 


(1): Cữta Hatthisàriputia. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 342 


Các du-sĩ bao vây cật vấn 
Họ trách con gay gắt đành hanh : 
“Chỉ biết vâng phục tán thành 
Không biết hỏi tới ngọn ngành sắt son 
Thế giới này thường còn ? Biến đổi ? 
Là vô biên ? Là khối hữu biên ? 
Thân thể & Sinh mạng hợp nên ? 
Thân thể & Sinh mạng móng nền khác nhau? 
Hoặc thế nào Như Lai tồn tại ? 
Không tồn tại hoặc lại không không ?' 


Con đã đáp lại thật lòng 
Những tri kiến ấy Ngài không trả lời 
Nhưng Ngài đã đúng thời tuyên thuyết 
Một phương pháp chơn thiệt chánh chơn 
Dùng Pháp căn bản nguồn cơn 
Thì người hiểu biết phải luôn tán đồng ”. 
33.—“ Pốt-Thá-Pát ! Số đông du-sĩ 
Họ có mắt cũng chỉ như mù 
Chỉ ngươi mắt sáng đặc thù 
Hiểu được những điểm cho dù chẳng nghe. 
Có những khi nói về tri kiến 
Ta dứt khoát khai triển, trình bảy ; 
Cũng có tuyên thuyết thắng ngay 
Ta không dứt khoát trình bày là chị ? 
Pốt-Thá-Pát ! Những gì Ta nói 
Không dút khoát, về loại viễn vông : 
Trạng thái thế giới thường, không ? 
Sinh mạng & thân thể là đồng ? khác sai ? 
Hay vấn đề Như Lai tồn tại ? 
Không tôn tại sau chết phải không ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 343 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 344 


Cũng tồn tại và cũng không ? Đã thấy, đã biết khắp miền thế gian 
Hay không tôn tại cũng không không còn ? Được hạnh phúc hoàn toàn không nhỉ ?`. 
Các điều đó sáo mòn vô ích Nghe hỏi vậy, họ chỉ nói “không. 


Không hướng đến mục đích tối cần 
Không thuộc phạm hạnh chánh chân 
Không đến ly dục, giác tân, Niết bàn 
Ta trình bày hoàn toàn đơn bạc 


— “Vậy chư vị có tự thân 
Cảm nhận hạnh phúc trong vòng một đêm 
Trong một ngày, nửa đêm, vài khắc ?'. 


Không dứt khoát các pháp nói trên. Các vị này cúi mặt, nói 'không”. 
Pốt-Thá-Pát ! Còn một bên —. Vậy chư vị hãy thật lòng 

Ta lại dứt khoát nêu lên pháp gì ? Cho biệt đạo lộ hoặc phương pháp gì 
Tứ Diệu Đề chứng tri giác ngộ Sẽ đưa đên toàn trí chứng ngộ 
Đây là Khổ, Tập, Diệt Đề này Một quôc độ hạnh phúc hoàn toàn ?`. 

Đạo Đề, con đường thắng ngay Họ trả lời “không”, ngỡ ngàng. 

Đưa đên diệt khô, chỉ bày chân tâm Ta lại hỏi tiếp : “Vậy hàng ngày qua 
Pốt-Thá-Pá ! Trong tầm câu hỏi Chư vị có nghe ra tiếng nói 
Hướng giải thoát, thuộc mọi pháp lành Của Chư Thiên các cõi thảnh thơi 

Căn bản Phạm hạnh tịnh thanh Thế giới hạnh phúc toàn thời ? 

Đưa đên thăng trí, thực hành yêm ly Các chư Thiên ấy thốt lời vinh danh : 
Đích Niệt bàn tu trì chứng đạt “Chúng tôi đã thực hành, trực chứng 
Ta trình bày dứt khoát pháp này. Đã hóa sinh vào đúng cõi an 

34. Pốt-Thá-Pa-Đá! Nghe đây: Thế giới hạnh phúc hoàn toàn !” 

Sa-môn, Phạm-chí họ rày chủ trương : Có nghe Thiên chúng luận bản hay không 2 ”. 

“Sau khi chết thường thường Tự ngã Các vị ấy nói không nghe, thấy. 


XP PSD GEEDANDIỆNHCUDH TỤNH Pốt-Thá-Pát ! Việc ấy thế nào ? 


Ta đến hỏi họ đàng hoảng : Sự kiện này ngươi nghĩ sao ? 
— “ Có phải quý vị chủ trương như vây ? ” Có phải lời họ không sao thuận đông ? 
Các vị này công khai xác nhận Không chính xác cũng không hợp lý ? 
Ta nêu các nghi vân, hỏi liên : 35. Như một người được vi, nói là : 


— “Chư vị đang sống hiện tiền “ Tôi yêu, ái luyên thiệt tha 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 345 


Một cô gái đẹp, nết na vùng này ” 
Có người hỏi : “Hõi này ông bạn ! 
Ông có biết tường tận người yêu ? 
Thuộc giai cấp nào ? giàu nghèo ? 
Quê quán, tên tuổi, mỹ miều ra sao ? 
Người bậc trung hay cao hoặc thấp ? 
Thân ốm ì mập, da dẻ thế nào ? 
Đen sẵm hay là hồng hào ? 
Ở thành hay ở làng nào, gần xa ?° 


Nghe hỏi vậy, anh ta ngơ ngắn 
Trả lời rằng : “Tôi chăng biết chỉ !? 


Có người hỏi lại tức thì : 
— “Có phải anh đã yêu vì thiết tha 
Thật ái luyễn người mà chưa biết 
Chưa từng gặp, cũng tiệt thấy đâu ?” 
Nghe hỏi, anh ta gật đầu. 


Này Pốt-Thá-Pát ! Nghĩ sao việc này ? 
Sự kiện đây, phải chăng người ấy 
Nói vô lý, trật bậy phải không ? ”. 

— “ Vâng phải, bạch đức Thế Tôn ! 
Sự kiện như vậy thật không đúng rồi ! 
Không chính xác, đồng thời vô lý. 

Như sự kiện Phạm-chí, Sa-môn ” 


3. —“Pốt-Thá-Pát! Hợp lý không ? 
Như có một gã cuồng ngông dự trù 
Sẽ xây tại ngã tư đường cả 
Một cái thang để gã lên lầu 
Có người hỏi gã : Lầu đâu ? 
Hướng Nam, hướng Bắc hay lầu hướng Tây 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 346 


Hay lầu ấy được xây phương khác 
Về hướng Đông cho hạp ý mình ? 
Lâu ây cao, thâp, trung bình ? 


Ông ta nghe hỏi, thật tình bảo “không'. 
Họ hỏi tiếp : “Vậy ông muốn dựng 
Một cầu thang đẹp vững lên lầu 

Cái lầu ông chăng biết đâu 

Cũng chưa từng thấy cái lầu phải không ?' 
Nghe hỏi vậy, thì ông xác nhận 
Là không biết, không tận thấy lầu. 

Pốt-Thá-Pát ! Ngươi nghĩ sao ? 

Sự kiện như vậy phải đầu bình thường 
Lời người ấy không tường chính xác 
Không hợp lý, sai lạc phải không ? ”. 
— “ Vâng phải, bạch đức Thế Tôn ! 

Sự kiện như vậy thật không đúng rồi ! 
Không chính xác, đồng thời vô lý ” 


— “ Pốt-Thá-Pát ! Phạm-chí, Sa-môn 
Chủ trương Tự ngã hoàn toàn 
Hạnh phúc, vô bệnh sau màn chết đi. 
Như Lai hỏi những gì cảm nhận 
Bản thân họ hưởng tận lạc an 
Con đường nào dẫn đưa sang 
Thế giới hạnh phúc hoàn toàn, an sinh ? 
Nhân chứng nào chứng minh điều đó ? 
Ai nghe có tiếng nói chư Thiên ? 
Đã được hóa sinh đến miền 
Thế giới hạnh phúc triền miên, hoàn toàn ? 


Nghe hỏi vậy, ngỡ ngàng lúng túng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 347 


Họ trả lời là : “Chúng tôi đây 
Không thấy, không biết điều này”. 
Pốt-Thá-Pa-Đá ! Ngươi rày nghĩ sao ? 
Các Sa-môn và bao Phạm-chí 
Lời nói họ cũng chỉ linh tinh 
Nói không chính xác sự tình 


Nói không hợp lý hợp tình, phải không 2 ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Đúng trong sự kiện. 
Các Phạm-chí, tà kiên Sa-môn 
Lời nói họ không chánh chơn 


Lại không hợp lý, nguồn cơn chẳng hòa ”. 


— “ Pốt-Thá-Pát ! Có ba ngã chấp 
Một : Thô-phù ngã-chấp chỉ rành 
Hai : Ngã-chấp ý-sỏ-thành 
Vô-sắc ngã-chấp sẵn dành thứ ba. 
Thế nào là thô-phù ngã-chấp ? 
Do có sắc, bốn đại hình thành 
Đoàn-thực nuôi dưỡng tốt lành. 
Còn ngã-chấp ý-sỏ-thành là sao ? 
Mọi chỉ tiết nhỏ to đầy đủ 
Lại có sắc, đầy đủ các căn. 
Vô-sắc ngã-chấp hiểu chăng ? 


Không có sắc, Tưởng-sở-thành tạo ngay. 


40. — Pốt-Thá-Pát ! Như Lai thuyết pháp 
Để diệt trừ ngã-chấp thô-phù 
Nếu muốn nhiễm pháp diệt trừ 
Cần phải theo pháp như như thực hành 
Thì tịnh pháp an lành tăng trưởng 
Ngay hiện tại tự hưởng giác thời 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 348 


41. 


42. 


Với thắng trí, chứng đạt rỒi 
An trú trí tuệ sáng ngời, mãn sung. 


Pốt-Thá-Pát ! Thế nhưng có thể 
Nhiều người nghĩ đại để sẽ như : 
“Các nhiễm pháp được diệt trừ 
Tịnh pháp tăng trưởng ngay từ hiện nay 
Tự giác ngộ với đầy thắng trí 
Chứng đạt và an trú ở trong 
Trí tuệ sung mãn mênh mông 
Tuy vậy đau khô vẫn tồn tại đây". 


Pốt-Thá-Pát ! Điều này chớ nghĩ ! 
Khi nhiễm pháp đã bị diệt trừ 
Tịnh pháp tăng trưởng ngay từ 
Tự mình giác ngộ, chứng như trên rồi 
Thời hoan hỷ đồng thời chánh niệm 
Và tỉnh giác, thúc liễm, khinh an 
Cùng với lạc trú hân hoan 
Cũng đồng sanh khởi hoàn toàn lành thay ! 


Pốt-Thá-Pát ! Như Lai thuyết pháp 
Để diệt trừ chấp ý-sở-thành 
Ta cũng thuyết pháp thiện lành 
Vô-sắc ngã-chấp khuyên nhanh diệt trừ. 


Nếu người nào hành như pháp ấy 
Thì nhiễm pháp từ đấy diệt đi 
Tịnh pháp tăng trưởng tức thì 
Giác ngộ hiện tại, tự tri chứng liền 
Với thắng trí, tự nhiên an trú 
Vào trí tuệ đầy đủ, mênh mông 
Thì sanh hoan hỷ trong lòng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 349 


Chánh niệm tĩnh giác cũng đồng khởi sanh 
Hân hoan sanh, cũng sanh lạc trú 
Người thực hành đây đủ pháp này. 


43. Pốt-Thá-Pát ! Nhiều người ngoài 
& Họ từng muốn được Như Lai trả lời : 
44. — “Thưa Tôn Giả ! Thời thời thuyết pháp 
& Các điều Ngài đề cập diệt đi 
45. Thô-phù ngã- chấp là chi ? 
Vô-sắc ngã- chấp là gì có danh ? 
Thế nào Ý-sở-thành ngã chấp ? 
Mà Tôn Giả thuyết pháp thường khuyên 
Người thực hành phải cần chuyên 
Với ba ngã chấp nói trên diệt trừ. 
Nếu hành giả hành như pháp ấy 
Thời nhiễm pháp từ đấy diệt trừ 
Tịnh pháp tăng trưởng tức thì 
Giác ngộ hiện tại, tự tri chứng liền 
Với thắng trí, tự nhiên an trú 
Vào trí tuệ đầy đủ, mênh mông 
Thì sanh hoan hỷ trong lòng 
Chánh niệm tỉnh giác cũng đồng khởi sanh 
Hân hoan sanh, cũng sanh lạc trú 
Người thực hành đầy đủ pháp này". 
Sau khi chúng hỏi Như Lai 
Như Lai xác nhận chẳng ngoài pháp-như 
Ta thuyết pháp diệt trừ ngã chấp 
Cả ba loại huân tập lâu đời 
Người thực hành pháp này thời 
Sẽ được lợi lạc như lời nói trên. 


Pốt-Thá-Pát ! Việc nên như vậy 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 350 


Lời nói ấy ngươi nghĩ thế nào ? 
Chính xác, hợp lý ra sao 2 
4... Này Pốt-Thá-Pát ! Ví vào chuyện đây : 
& _. Như một người muôn xây thang mới 
47. Đề lên lâu từ dưới chân lâu 
Có người hỏi lâu ở đâu ?. 
Hướng nam, hướng bắc hay lâu hướng tây ? 
Hay lâu ây được xây phương khác 
Vệ hướng đông cho hạp ý mình ? 
Lâu ây cao, thâp, trung bình ? 
Chàng ta nghe hỏi, thật tình đáp ngay : 
~ “Này Hiển giả ! Nơi đây đích thị 
Là lâu tôi đê nghị xây thang". 
Pốt-Thá-Pát ! Lời của chàng 
Có phải chính xác, hợp toàn phải không 2 ”. 


— “ Vâng phải, Bạch Thế Tôn Đại Giác ! 
Lời hợp lý, chính xác đáng tin 
Vì chàng ta nói thật tình 
Điều mà có thê xác minh, không lầm ”. 
— “* Pốt-Thá-Pát ! Trong tầm lý luận 
Ta trả lời cho những người ngoài 
Về ba ngã chấp miệt mài 
Ý-sở-thành chấp, chấp đây thô-phù 
Cùng vô-sắc đặc thù ngã-chấp 
Ta thuyết pháp để diệt mọi nơi 
Người thực hành pháp này thời 
Sẽ được lợi lạc như lời kế trên 
Tức là người hành nên pháp ấy 
Thì nhiễm pháp từ đấy diệt đi 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 351 


48. 


Tịnh pháp tăng trưởng tức thì 
Giác ngộ hiện tại, tự tri chứng liền 
Với thắng trí, tự nhiên an trú 
Vào trí tuệ đầy đủ, mênh mông 
Thì sanh hoan hỷ trong lòng 
Chánh niệm tỉnh giác cũng đồng khởi sanh 
Hân hoan sanh, cũng sanh lạc trú 
Người thực hành đầy đủ, thanh cao. 
Pốt-Thá-Pa-Đá ! Nhắm vào 
Sự kiện như vậy, nghĩ sao việc này 2 
Lời nói ấy thăng ngay hợp lý 
Và chính xác hoàn mỹ phải không ? ”. 
— “ Vâng phải, bạch đức Thế Tôn ! 
Lời ấy hợp lý và không sai lầm ”. 
Lúc bấy giờ , trầm ngâm suy nghĩ 
Ông Hát-Thí-Sa-Rí-Pút-Ta 
Thường được gọi tắt Chít-Ta 
Hướng về đức Phật hỏi qua sự tình : 


— “ Bạch Thế Tôn ! Quá trình khi có 


Và cảm thọ ngã-chấp thô-phù 
Phải chăng không có phạm trù 
Vô-sắc ngã-chấp cho dù mỏng manh 
Không có ý-sở-thành ngã chấp 
Chỉ thô-phù ngã-chấp một mình ? 
Hay khi có ý-sở-thành 
Không có hai thứ ngã danh trên này ? 


Có ngã-châp tên nay vô-sắc 
Không có mặt hai loại ngã kia 2 ”. 


— “Này Chít-Tá ! Nếu chẻ chia 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 352 


* Khi có ngã-chấp thô-phù hiện ngay 
Nó không thuộc cả hai ngã-chấp 
Ý-sở-thành, vô-sắc loại này 

Chính khi ấy , ngã-chấp đây 
Thô-phù là nó, mảy may một mình. 
* Khi có ý-sở-thành ngã chấp 

Nó không thuộc hai chấp trên rồi 

Ý-sở-thành ngã-chấp thôi. 

* Vô-sắc cũng vậy, chấp thời chỉ riêng 
Nó không thuộc hai bên ngã chấp 
Là thô-phù và ý-sỏ-thành 

Vô-sắc ngã-chấp một mình 
Chính trong khi ấy tạo thành có ra. 


Này Chít-Tá ! Có người khách lạ 
Hỏi ngươi rằng : “Ông đã sinh tồn 
Ở trong quá khứ hay không ? 
Hay đang tôn tại ở trong hiện thời ? 
Hay là ngươi tương lai tỒn tại ?” 


Được hỏi vậy, ngươi trả lời sao ? ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Nếu người nào 
Hỏi con như thế nhằm vào thời gian 
Con sẽ đáp : “Tôi đang tồn tại 
Thời hiện tại, không phải là sai 
Tôi sẽ tồn tại tương lai 
Tôi đã tồn tại lâu dài trước đây 
Ở quá khứ thời này tồn tại 
Không phải không tồn tại — ba thời” 
Bạch Thế Tôn ! Con trả lời 
Đáp lại câu hỏi về thời gian kia ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 353 


— “ Này Chít-Tá ! Hãy lìa sự ấy 
Nếu có người nào đấy hỏi ngươi : 
“Quá khứ ngã-chấp của ngươi 
Có phải thật có như lời hay không 2 
Chấp tương lai sẽ không tồn tại ? 
Chấp hiện tại cũng lại không còn 2 
Tương tự, ngươi tin sắt son 
Hiện tại ngã-chấp và còn tương lai 
Đều như thế, cả hai ngã-chấp 
Không tôn tại khi có cái kia ?'. 
Này Chít-Tá ! Câu hỏi kia 


Ngươi sẽ đáp trả, chẻ chia thế nào ? ”. 


—“ Bạch Thế Tôn ! Dựa vào câu hỏi 
Con sẽ nói : °Ngã-chấp hiện nay 
Mà tôi hiện có ngã này 
Nó là thật có, hiển bày với tôi 
Còn tương lai và rồi quá khứ 
Không tồn tại, căn cứ làm gì. 
Quá khứ ngã-chấp qua đi 


Tương lai ngã-chấp cũng tùy như trên. 


Thế cho nên cả hai ngã-chấp 
Không tôn tại khi gặp cái kia”. 
Bạch Thê Tôn ! Câu hỏi kia 


Con đã đáp trả, phân chia từng phần ”. 


— “Này Chít-Tá ! Tự thân cảm thọ 
Trong khi có ngã-chấp thô-phù 
Chấp kia không thuộc do từ 
Vô-sắc hay ý-sỏ-thành, cả hai 
Nó chỉ là thô-phù ngã-chấp. 
Cũng như vậy, chấp ý-sở-thành 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 354 


Có nó, không có rõ rành 
Thô-phù, vô-săc hai ngành châp trên. 
Chấp vô-sắc có nên độc lập 
Không do hai ngã-châp thuộc vê. 
Chít-Tá ! Ví dụ gần kề 
Như từ bò cái vô về lớn nhanh 
Có ra sữa rôi thành ra lạc 
Từ lạc sinh ra các sanh tô 
Từ sanh tô sinh thục tô 
Từ thục tô ây, đê hô thành xong. 
Còn là sữa thì không thuộc lạc 
Khác sanh tô cũng khác thục tô 
Cũng không thuộc vê đê hô 
Nó chính là sữa, dạng thô ban đâu. 
Cũng như vậy, khi nào thành lạc 
Nó không thuộc về các loại trên. 
Sanh tô, thục tô thành nên 
Nó cũng không thuộc các tên chăng đông. 
Thành đề hồ thì không thuộc sữa 
Không thuộc lạc, khác lứa sanh tô 
Nó cũng không thuộc thục tô 
Khi ây nó thuộc đê hô mà thôi. 
Này Chít-Tá ! Vừa rồi đề cập 
Khi /hô-phù ngã-cháp có danh 
Nó không thuộc ý-sở-thành 
Không thuộc vô-sắc, chỉ danh thô-phù. 
Cũng như vậy, phạm trù ngã-chấp 
Y-sở-thành có mặt đông cư 
Không thuộc ngã-châp thô-phù 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 355 


34. 


Không thuộc vô-sắc khác từ cái tên. 
Chấp vô-sắc có nên, thành lập 
Thì không thuộc ngã-chấp thô-phù 
Khác ý-sỏ-thành riêng tư 
Chỉ thuộc vô-sắc danh từ mà thôi. 
Này Chít-Tá ! Vậy thời liễu sự 
Chúng chỉ là ngôn ngữ thế gian 
Danh tự, ký pháp thế gian 
Như Lai dùng chúng, không màng là chì 
Không chấp trước những gì ràng buộc 
Vào từ ngữ chỉ thuộc thế gian ”. 


__ Được tận nghe những lời vàng 
Pôt-Thá-Pa-Đá nghiêm trang thưa Ngài : 


— “' Bạch Thế Tôn ! Lành thay ! Vi diệu ! 


Thật hy hữu ! Được hiểu rõ ràng 
Lời Ngài cao quý vô vàn 
Như người dựng đứng vật đang ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lỗi 
Đem đèn sáng vào tối như bưng 
Đề ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bảy 


Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 356 


55. 


Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Cho đên lúc mạng tận, hoại kỳ. 
VỊ Cư sĩ đã cùng đi 
Chít-Tá Hát-Thí-Sa-Ri-Pút-Tà 
Cũng hoan hỷ, thiệt tha bạch Phật : 


— “ Bạch Thế Tôn ! Quả thật lành thay ! 


56. 


Bạch Thiện Thệ ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày 


Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn cho phép con 
Xuất gia Đại Giới vuông tròn vâng theo ”. 


Đức Thế Tôn thuận theo thiện ý 
Cho Hát-Thi-Sa-Rí-Pút-Ta 
Tỷ Kheo Đại giới xuất gia 
Tăng đoàn nhập chúng tịnh hòa đồng tu. 
Tân Đại Đức an nhu, cần mẫn 
Không phóng dật, vượt thắng, nhiệt tâm 
Độc cư rừng vắng âm thầm 
Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu 
Đạt mục tiêu tối cao bậc thánh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 09 : POTTHAPÀDA * MLH - 357 


Người xuất gia chân chánh mong cầu 
Vô thượng phạm hạnh cao sâu 
Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang 
Với thắng trí, trú an, chứng đạt 
Tâm vị ấy an lạc sáng trong 
Dục lậu, hữu lậu thoát xong 
Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày. 
Tự thấu hiểu và ngay lập tức 
VỊ Đại Đức Chít- Tá trở thành 
Bậc A-La-Hán tịnh thanh 
Nhiệt tâm hoằng hóa Pháp lành truyền lưu./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ % 


( Chấm dứt Kinh 09 : POTTHAPÀDA -~ 
Kinh Bồ-Sá-Bà-Lâu ) 


10. Kinh SUBHA 


(Subha Todeyyaputfa — Kinh Tu Bà) 


Như vậy, tôi nghe : 


1. Một thời, A-Nan-Đa Tôn Giả (7) 
Vị thị giả lúc Phật hiện tiền 
Là bậc đa văn uyên nguyên. 

Lúc này Phật đã mãn viên Niết Bản 
Tôn Giả trú tại nơi Kỳ Thọ (2) 
Cấp-Cô-Độc vườn nọ (2), cũng là 

Tỉnh Xá Chê-Tá-Va-Na (2) 

Tại thành Xá- Vệ (3), an hòa tịnh môn 
Lúc bấy giờ, Bàn-môn danh giá 
Su-Pha Tô-Đây-Giá-Pút- Tà 

Đến Sa-Vách-Thi (3) nøụ qua 

Vì vài công việc anh ta đang cân. 


(1) : Đại Đức Ananda là con của Hộc Phạn Vương ( Sukodana ) 
cháu gọi Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) bằng bác ruột, tức là em 
thúc bá với đức Phát ,cũng là vị thị giả thân tín hấu cận Phật. 

(2) : Jetavanavihàra :Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tĩnh Xá ,do Trưởng giả 

Cáp-Cô-Độc ( Anathapindika - tên thật là SUDATTA —Tu-Đạt-Ða) 

mua lại từ khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta ) gân Thành Xá Vệ 

(Savatthi ) dâng cho Đức Phật . Tại đây đức Phật đã nhập hạ nhiêu 

lần và nhiều Kinh quan trọng đã được Phật thuyết ra tại đáy. 

Vì Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã dùng vàng lót trên mặt đất để 
mua cho được khu vườn theo lời thách của Thái Tử Kỳ Đà, nên 
chùa này còn được gọi là Bồ Kim Tự ( chùa trải vàng ).Cảm phục 
tám lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả ,Thái Tử hoan hỷ cúng 
toàn bộ cây trái Irong vườn đến Phật và Tăng chúng nên ngôichùa 
thường được gọi với danh xưng : Jetavana Anathapindikàràma 

Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên ( vườn Cấp- Cô-Độc, cây Kỳ Đà ). 

(3) :Thành Xá Vệ tức Savatthi ( Thắt-La- -Phiệt ) một trung tâm 

thương mại và chính trị quan trọng tại Án Độ đương thời . 


Tr 


2. 


Thề 


ường Bô (Tâp 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 36 





Bàn-môn (7) nhân nghe lời đồn lạ 
Về Tôn Giả ; gọi một thanh niên 
Bà-la-môn ở trong miền, 
Su-Phá nói với thanh niên như vầy : 


— “ Bạn thân mến ! Đến ngay chỗ ngụ 


Của Sa-Môn ưu tú A-Nan 
Thay ta ân cần vấn an 
Ngài có ít bệnh, khinh an, dứt phiền ? 
Hân hạnh thay ! Nhân duyên thù thắng 
Được Tôn Giả từ mẫn thăm qua 
Trú xá thanh niên Su-Pha (2) 
Tức Tô-Đây-Giá-Pút-Tà (2) Bàn-môn ” 


Người thanh niên Bàn-môn (7) đồng ý 
Nhắm Kỳ Viên trực chỉ đi sang 
Khi gặp Đại Đức A-Nan 
Nói lời chúc tụng vấn an thiện hiền 
Rồi ngồi xuống một bên, thưa lại 
Những thỉnh cầu được phái nhờ qua. 


Nghe vậy, ngài A-Nan-Đa 
Nói với chàng nọ, từ hòa an nhiên : 


— “ Này thanh niên ! Nay không phải lúc 


Ta mới vừa uống thuốc tức thì 
Sáng mai bần đạo sẽ đi 
Thời gian như vậy hợp nghi hợp thời ” 
Thanh niên từ nơi ngôi đứng dậy 
Từ giã, vê thưa lại Su-Pha : 
— “ Tôi gặp Ngài A-Nan-Đa 


(1) : Bàn-môn hay Phạm-chí tức là Bà-La-Môn. 
(2) :Thanh niên Bà-la-môn tên Subha Todeyyapurta. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) *MLH - 361 


Thưa lại tất cả điều mà anh g1ao. 
Nhưng tất tiếc gặp không đúng lúc 
Ngài vừa mới uống thuốc hôm nay 

Ngài đã hẹn đến sáng mai 
Sẽ đến trú xá, không sai lời mời ”. 
s.... Khi đêm mãn, bầu trời tươi mát 
Đức A-Nan mang bát, đắp y 
Với vị Tỷ Kheo cùng đi 
( Xứ Chê-Ti-Giá — quê vì Tỷ Kheo ) 
Đến trú xá thể theo lời thỉnh 
Của Bàn-môn danh tính Su-Pha 
Tức Tô- -Đây- Giá-Pút-Ta 

Đến nơi, ngôi chỗ soạn ra cho Ngài. 
Bà-la-môn Su-Pha hoan hỷ 
Nói những lời hoa mỹ xã g1ao 

Chúc tụng thân hữu đón chào 

Rồi lấy ghế thấp ngồi vào một bên. 
Chàng Su-Phá hỏi lên lập tức : 

— “ Thưa Đại Đức ! Lúc trước Ngài là 
Thị giả đức Gô-Ta-Ma 

Ngài biết Tôn Giả Thích Ca dạy gì 
Những Pháp chi Phật thường tán thán 
Đã khích lệ, khuyến tán mọi người 

Y chỉ vào Pháp như lời 

Sẽ được lợi lạc, nhiều đời vui an ? ”. 

6.— “ Này Su-Phá ! Lời vàng Phật Bảo 
Thường tán thán, khuyến đạo mọi người 
Y chỉ vào Pháp như lời 

Sẽ được lợi lạc. Pháp thời có ba : 

Thánh Giới uẫn, hai là Định uẫn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 362 


Thánh Tuệ uần là pháp thứ ba ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Xin giảng qua 
Về Thánh Giới uẫn cao xa ; điều mà 
Đã được Gô-Ta-Ma Tôn Giả 
Thường tán thán và cả răn khuyên 
Y chỉ thánh uẩn, cần chuyên 
Muôn phần lợi lạc, tâm hiền trí minh ? ”. 


7.— “ Này Su-Phá ! Chúng sinh trôi nồi 


Trong sáu đường ba cõi sĩ mê 
Tham sân, phiền não nặng nề 
Vô minh, triền phược mọi bề phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rôi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thây Nhân Thiên. 


Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dãy đây trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 363 


Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyền, bỏ cửa nhà 
Ba y một bát, xuất g1a tu hành. 


Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bôn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 
Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 
Biết tri túc, giữ các căn 
Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 
Này Su-Phá ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 
Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 
Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm, 
Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 


(1) : Paimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thục giới 
(trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 364 


Quyết không lấy của không cho 
Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh, dâm ác thấp hẻn 
Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì 
Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn. 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nông. 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khồn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 365 


Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 
Dù ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 
Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 
Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Tỷ Kheo chân chánh thì không 
Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ them. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sông rất phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miền trải qua 
Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 366 


Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông giải trí đu đương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cò trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tĩnh 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giông băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa 
Thú giải trí sa đà thụ hưởng 
Mất thì giờ, ngất ngưởng ngày qua. 
Giải trí tà vạy tránh xa 
Giới Luật của bậc xuất gia giữ gìn. 
Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phèẻ phỏn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trãi giường băng len 
Miền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 
Nệm bằng da của sơn đương 
Ghế dài có gối chân, thường bằng da 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 367 


Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sống rất vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu 
Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viên cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phân 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 


Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tầm thường 
Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không. 
Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 368 


Vẫn sông bản luận tranh đương 
Như nói :“Ngươi biết chuyện thường này không ? 
Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 
Ta rất rành những thứ luật này. 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây ” 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


Các Sa-Môn, lợi tài Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới để vương, đại thần 
Đưa tn tức, thân gần Phạm-Chí, 
Sát-Đế-Ly, Gia chủ gần xa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 


Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siêm nịnh muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 369 


Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cần 
Trong Giới Luật, tĩnh tấn thọ trì. 

Đời sống thanh tịnh ; trong khi 


Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai , tế lửa, 
Tế thục tô, tế lúa, tế dẫu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là... 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 


Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 370 


Tướng dê, cừu, chim cú, căc kè, 
Tướng trâu, cun cút, gậy que, 
Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 


Vị chân chánh xuất gia thì khác 
Có giới hạnh an lạc uy nghi 
Nằm trong Giới Luật thanh quy 
Ty Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. 


Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 
Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui. 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Tránh xa suy đoán ngụy tà đua tranh. 


Các Sa-Môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông chẳng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) *MLH -— 371 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 372 


Sẽ có động đất, sắm trời : Thiên cơ Để được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng Các điều đã hứa, làm sai 
Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an Đề được dương thịnh, trong nhà chở che 
Kết quả xảy trong không gian Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Có giới hạnh, chăng cho ác khởi Làm cho mửa, xổ trong mình 
VỊ Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu Bài tiết nhơ bần, sạch tinh cả người 
Không sống tà mạng lún sâu, Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 


Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 
Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa. 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Y Giới Luật, thanh thản thọ trì. 


Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Không hồ thẹn, lại còn đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 


Sẽ được mùa hay là mùa mất — Này Su-Phá ! Hãy tường tri 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Các nghề như đếm ngón tay Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 


Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 
Ty Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thăng ngay 
Giới Luật ấy đủ đầy cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ vững bên. 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro. 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng dưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 


Thờ đại địa cầu mong có phước 8. — Này Su-Phá ! Những điều trên 
Thờ mặt trời để được quang huy Là Thánh Giới uẫn làm nền tảng riêng. 
Phun ra lửa, thỏa sân s1 Sự cao thượng, thắng duyên giải thoát 
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thần tài. Mà Thế Tôn tán thán răn khuyên 


Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật Nhưng đây pháp uân đâu tiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 373 


Còn Thánh uân khác cân chuyên hành trì ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Diệu kỳ hy hữu Ï! 
Vị diệu thay ! Thành tựu Pháp đây 
Thật là viên mãn, tròn đầy 
Chưa từng nghe thấy điều này từ nơi 
Các Phạm-chí, Sa-môn ngoại giáo. 
Nhưng nếu những ngoại đạo vị này 
Được nghe thấy Thánh uân đây 
Cũng sẽ thỏa mãn ; ý này tư duy : 
“Thật đầy đủ, hành trì như vậy 
Chứng đạt vậy, đầy đủ vuông tròn 
Là mục đích hạnh Sa-môn 
Nên rất cao thượng, không còn gì hơn". 
Nhưng Thánh uẫn còn hơn pháp ấy 
Xin Tôn giả giảng giải đủ đầy ”. 
- “Này Su-Phá ! Chính pháp đây 
Là Thánh Định uẫn, pháp này cao minh 
Mà Thế Tôn đinh ninh khích lệ 
Thường tán thán, khuyên đề thực hành 
Này Su-Phá ! Nên hiểu rằng 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ? 
Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chắng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 374 


Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Này Su-Phá ! Thời thời tỉnh giác 
Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 
Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Này Su-Phá ! Thế nào biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tê 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 
Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 
Thánh Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 375 


Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 
Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng. 


Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Này Su-Phá ! Người nghèo mắc nợ 

Liền chọn nghề, không sợ khó khăn 

Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 

Có tiền dư, nợ mau trả dứt 

Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 

Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


— Này Su-Phá ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dân 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 376 


Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Này Su-Phá ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rỒi 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 


— Này Su-Phá ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Này Su-Phá ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiễm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH _— 377 


Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an, 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 
— Này Su-Phá ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, bệnh hay ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao 
Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Ty Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tức thời. 
— Này Su-Phá ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vào trong thau 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 378 


Rồi dùng bột ấy nhỏi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt. 


Cũng như vậy, với một Tỷ Kheo 
Tâm nhuận, sủng ướt, thắm theo 
Toàn thân không có chỗ nào còn khô 
Cũng như thế, sanh do ly dục 
Hỷ lạc cũng đẫm suốt tâm đây. 


Thánh Định uân, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thây Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại theo điều nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo ấy đã thâm nhuằn 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 
Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nảo hỷ lạc chắng nhuần. 


— Này Su-Phá ! Tại cội nguồn 

Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lễ thoát nước chảy ra 

Suỗi nước mát lạnh phun ra 

Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tắm ướt 
Không chỗ nào không được tràn dâng. 


Tỷ Kheo ấy đã thâm nhuần 
Tâm ướt, sung mãn khắp thân của mình 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 379 


Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nào hỷ lạc chăng đây. 
Thánh Định uấn, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại theo điều nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuân tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô. 


— Này Su-Phá ! Như hồ sen trăng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu 
Toàn thân gốc ngọn thấm sâu 
Tỷ Kheo vị ấy thắm nhuần giống y 
Với lạc thọ, không đi với hỷ 
Đã thắm kỹ, sung mãn tràn đầy 
Thánh Định uân, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại theo điều nữa 
VỊ Tỷ Kheo vào cửa định thiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 380 


Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Và trong sáng, trong chính thân này. 


Này Su-Phá ! Những điều đây 
Là Thánh Định uấn đủ đầy chu viên 
Rất cao thượng, thắng duyên giải thoát 
Mà Thế Tôn tán thán răn khuyên 
Thánh uẫn này không chỉ riêng 
Còn Thánh uân khác cần chuyên hành trì. 


— “ Thưa Tôn giả ! Diệu kỳ hy hữu ! 


VỊ diệu thay ! Thành tựu Pháp đây 
Thật là viên mãn, tròn đầy 
Chưa từng nghe thấy điều này từ nơi 
Các Phạm-chí, Sa-môn ngoại giáo 
Nhưng nếu những ngoại đạo vị này 
Được nghe thấy Thánh uẫn đây 
Cũng sẽ thỏa mãn ; ý này tư duy : 
“Thật đầy đủ , hành trì như vậy 
Chứng đạt vậy, đầy đủ vuông tròn 
Là mục đích hạnh Sa-môn 
Nên rất cao thượng, không còn gì hơn” 
Nhưng Thánh uẫn còn hơn pháp ấy 
Xin Tôn giả giảng giải đủ đầy ”. 
— “Này Su-Phá ! Chính pháp đây 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 381 


Là Thánh Tuệ uấn, pháp này cao siêu 
Mà Thế Tôn nhiều điều khích lệ 
Thường tán thá , khuyên để thực hành 

Này Su-Phá ! Hãy tịnh thanh 
Lăng tâm suy nghĩ ngọn ngành điều đây : 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 


Phần toái, hoại diệt. Nhưng nương thân nảy. 


Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ây, lệ thuộc như vây'. 


Thánh Tuệ uấn thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thây Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Ta nêu thí dụ : 
Một trại chủ cầm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 
Rồi nghĩ : “Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra. 


Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiêm sáng lòa, quý thay ! 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 3§2 


Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra. 
Hay như con rắn lột da 
Đây là con rắn, đây là vỏ da 
Vỏ da rắn không là con rắn 
Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tảy Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nảo. 


— Này Su-Phá ! Như vây thí dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhồi nhuyễn, người này làm ra 
Đồ gia dụng tùy qua sở thích 
Hay thợ ngà thực đích lành nghề 
Khéo đẻo chạm với tay nghề 
Đồ ngà tùy thích mọi bề làm ra 


Hay như là thợ vàng rất khéo 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 383 


Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức băng vàng 
Thật là tính xảo, đẹp sang như vây. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 
Đi được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 
Với các loại thần thông đây 
Vị ấy có thể đêm ngày triển khai. 


— Này Su-Phá ! Như vây thí dụ : 
Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầm bồng du dương 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH - 384 


Tiêng trong, tiêng đục, âm vương vân hoài. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chăng phiền chẳng ưu 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : Người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày. 


Thánh Tuệ uấn, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thây Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại theo thí dụ : 

Có một người thiếu nữ, hay là 

Thanh niên, đàn ông, đàn bà 
Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 

Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 

Thấy mặt mình, biết được thế nảy : 
Có tỳ vết thì biết ngay 

Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH -— 3§5 


Tâm nỗi Sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
— Này Su-Phá ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 
Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 
Đến làng bên, gặp người ta 
Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi ấy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao. 
Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 
Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hằng ngày. 
— Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 386 


Nhu nhuyến, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chăng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời chửa lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi Ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo. 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rồi 
VỊ Tỷ Kheo nhờ nơi không vọng 
Nhớ đến nhiều đời sống an bài. 
Thánh Tuệ uần, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thầy Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại nêu thí dụ : 
Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này Ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy rõ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 
Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 3§7 


Những người khác đến từ nhiều hướng 
ĐI giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời 
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 3§8 


Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giỗng nhau này. 


Thánh Tuệ uân, thật lành thay ! 
Đó là hạnh nguyện của thây Tỷ Kheo. 


— Này Su-Phá ! Lại theo thí dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cầu nhiễm, sạch trắng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò, hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị ấy nghĩ răng. 
Nhờ mắt sáng thấy vô ngần điều hay. 


Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tĩnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 389 


Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 

Việc cần làm, đã thực hành 

Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiền bày. 


Này Su-Phá ! Pháp này cao thượng 
Thánh Tuệ uấn tư tưởng cao siêu 
Thế Tôn tán thán rất nhiều 
Ngài luôn khích lệ mọi điều tịnh thanh 
Nên y chỉ, thực hành pháp ấy 
Không pháp nào cần phải hành trì 
Người thực hành nên thuận tùy 
Vào ba Thánh Uẫn không chi hơn này ”. 


— “ Bạch Tôn giả ! Lành thay ! Thành tựu 
Hy hữu thay ! Trường cữu pháp đây 
Thật là viên mãn , tròn đầy 
Chưa từng nghe thấy điều này từ nơi 
Các Phạm-chí, Sa-môn ngoại giáo 
Không pháp nào hoàn hảo hơn đây. 


Bạch Tôn Giả ! VI diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Đề ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Tôn Giả giải đáp, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đức Phật, nương ngay Pháp mầu 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 10 : SUBHA (Tu-Bà) * MLH — 390 


Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Tôn Giả nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung ”. 


Từ đó Su-Pha hết lòng 
Thực hành Giáo pháp Đại Hùng Thê Tôn ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


x 
x* % 


(Chấm dứt Kinh 10 : SUBHA - Kinh Tu Bà ) 


11.Kinh KEVADDHA 
(Kevaddha-sutta — Kinh Kiên Cổ) 


Như vậy, tôi nghe : 


I. _ Một thời, đức Thế Tôn an trụ 
Pa-Va-Ri-Kam-Pá (7), vườn hoa 
Tại địa phương Na-Lan-Đà (2) 
Lúc ấy có Kê-Vách-Tha (3) vị này 
Là Cư sĩ đẹp trai tuổi trẻ 
Đến tịnh địa, đảnh lễ Thế Tôn 
Sau khi ngồi xuống một bên 
Chàng Kê-Vách-Thá này liền thưa ngay : 


— “ Bạch Thế Tôn ! Chốn này phồn thịnh 
Na-Lan-Đà uy tín là nơi 
Dân chúng đông đúc, thảnh thơi 
Tín kính Tam Bảo, vâng lời Thế Tôn. 
Lành thay ! Nếu Thế Tôn chỉ định 
Một Tỷ Kheo hiển chính thần thông 
Hiện thượng-nhân-pháp ngoài trong 
Nhờ đó, dân chúng hết lòng kính tin 
Vào Phật Pháp uy linh cao cả 
Đệ tử Phật biến hóa thần thông ”. 
Nghe nói vậy, đức Thế Tôn 
Nhìn chàng tuổi trẻ, ôn tồn nói ngay : 
— “ Kê-Vách-Thá ! Như Lai không dạy 
Các Tỷ Kheo hiển đại thần thông 
Như người áo trắng ước mong 


(1) & (2): Vườn Pavàrikampa tại Nalanda. 
(3) : Cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 392 


2. 


Thượng-nhân-pháp ấy ta không dạy làm ”. 


Lần thứ hai, Thiện nam lại thỉnh 
Nhưng Thế Tôn kiên định khước từ 
Về thượng-nhân-pháp huyễn hư 
Những sự biến hóa do từ thần thông. 


Lần thứ ba, với lòng mong đợi 
Cư sĩ lại thưa với điêu trên : 


— “ Bạch Thế Tôn ! Xin tùy duyên 
Con cũng không muốn nhiễu phiên Thế Tôn 
Nhưng xứ con, Na-Lan-Đà ấy 
Nơi uy tín và lại phôn vinh 
Nhiều người bền vững đức tin 
Cung kính đức Phật, Pháp minh, Tăng-g1à 
Luôn cư xử thuận hòa, chân thật 
Là thăng địa vùng đất dân đông 
Nếu Thế Tôn chỉ định xong 
Tỷ Kheo thi triển thằn-thông nhiệm mầu 
Thượng-nhân-pháp thâm sâu cao thượng 
Nhiều người tin, quy ngưỡng Phật môn ”. 


Đức Phật trả lời nhu ôn : 


— “Này Kê-Vách-Thá ! Ấn tôn bên trong 


Có ba pháp thằn-thông hiền lộ 
Ta tự mình chứng ngộ viên thông 
Đó là : Biến hóa thân thông 
Cùng với Giáo hóa thần thông thâm trầm 
Và Tha tâm thần thông tiêu biểu. 


4.— “ Kê-Vách-Thá ! Phải hiểu thế nào ? 


“Biến hóa thần thông” là sao ? 
Như Tỷ Kheo nọ chứng vào thân thông 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 393 Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 394 


Nên có thể ngoài trong thi triển Chuyện những kẻ chú thuật trau dồi 
Những thần thông hóa hiện khi cần. Người kia có thể trả lời 
5 Một người có lòng tín thành Với người tín kính những lời thê không 1”. 
Nói với người chẳng lòng thành kính tin : — 7 Bạch Thê Tôn ! Hoàn toàn có thê. 
— * Bạn thân mến ! Quả tình vi diệu I — “ Kê-Vách-Thá ! Vì thế Như Lai 
Thật hy hữu ! Tiêu biểu vô ngần Thấy sự nguy hiểm việc này 
Sa-môn có sức oai thân . Nên Ta nhàm chán, ghê thay trong lòng 

Có đại oai đức hiên thân khi cân. ˆ Thấy hồ thẹn thần thông biến hóa 

Tỷ-kheo ây chánh chân huyền biên Cùng đồng hạng chú thuật dùng vảo. 


Dùng thân thông thi triển nhiều lần : 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 
ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 


6. “Tha tâm thần thông” là sao ? 

Này Kê-Vách-Thá ! VỊ nào siêu nhiên 
Như Tỷ Kheo thấy, liền nói đến 
Tâm người khác hay các hữu tình 

Nói lên tâm sở chúng sinh 

Đọc được tư tưởng hữu tình suy tư : 
“Tâm của ngươi suy tư như thế ! 
Ý của ngươi nghĩ thế phải không ?' 


Với tay chạm mặt trời, trăng N Có người tín thành trong lòng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh Nói với người nọ vôn không tín thành : 
Hoặc có thể tự mình bay tới — “ Bạn thân mên ! Thiện lành vi diệu Ï 
Cõi Phạm Thiên vời vợi, thiện lành ”. Thật hy hữu ! khó hiêu khó trông 


Sa-môn có đại thần thông 
Có đại oai đức, biết lòng chúng sinh 
Nói lên tâm hữu tình các loại 
Ý người khác biết nói ra ngay ”. 


Nghe nói, người không tín thành 
Bảo răng : “ Điều ấy chăng danh giả gì 
Chú thuật Ganh-Tha-RlI (7) huyền biến 
Nhờ chú thuật hiển hiện điều mong 


Như những biến hóa thần thông Người không tín thành ở đây 
Mà Sa-môn nọ hoài công thực hành ”. Bảo răng : ” Điêu ây chăng hay ho gì 
— Kê-Vách-Thá ! Nếu sanh sự thể Ma-Ni-Kô (/) huyện vi chú thuật 


(1) : Chú thuật ngoại đạo Gandhàri . (1) : Chủ thuật ngoại dạo Maniko. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 395 


8. 


Luyện chú này đến mức mình mong 
Thì có Tha tâm thần thông 
Mà Sa-môn nọ hoài công thực hành ”. 
— Kê-Vách-Thá ! Nếu sanh sự thê 
Chuyện những kẻ chú thuật trau đồi 
Người kia có thê trả lời 


Với người tin kính những lời thế không ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Hoàn toàn có thể ”. 
— “ Kê-Vách-Thá ! Vì thế Như Lai 


Thấy sự nguy hiểm việc này 
Nên Ta nhàm chán, ghê thay trong lòng 
Với tha tâm thần thông, hồ thẹn 
Vì cùng hạng chú thuật luyện dùng. 


Thế còn một loại thần thông 

Đó là “giáo hóa thần thông” thế nào ? 
Kê-Vách-Thá ! Nhắm vào thiên hạ 
Có Tỷ Kheo giáo hóa thắng ngay : 

Hãy suy tư như thế này 

Đừng nghĩ như vậy, điều này lầm sai 

Hãy tác ý thế này mới phải 

Đừng tác ý có hại thế kia 

Điều này trừ bỏ, xa lìa 

Chứng đạt, an trú điều kia mới cần" 
Kê-Vách-Thá ! Với thần thông đó 
Vị ấy có Giáo hóa thần thông. 


^ 


Kê-Vách-Thá !' Hãy lắng lòng 
Suy gâm cặn kẽ đục trong tận tình : 
Vì nghiệp lực, chúng sinh trôi nồi 
Trong sáu đường ba cõi sĩ mê 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 396 


Tham sân, phiền não nặng nề 
Vô minh, triền phược mọi bề phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, (7) 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư (7) 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, (/) 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng (2), Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 


Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dãy đây trói buộc não phiền 
Luân hồi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 


(1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phát : Araham 
(Úng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đăng 
Chánh Giác), Vi]]àcaranasampamno (Minh Hạnh Túc), Sugato 
(Thiện Thệ), Lokavidù (Thể Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sỹ, 
Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus- 
sànam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phát hay Phát-Đa), Bhagavà 
(Thé Tôn) . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH -_ 397 


Cuộc sống thế gian chất chồng 

Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn". 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 

Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 

Ba y một bát, xuất gia tu hành. 

Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bốn Pa-Tí-Mốc-Kha (1) 

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 

Biết tri túc, giữ các căn 

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 
Kê- Vách-Thá ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 

Có tâm hồ thẹn là Tàm 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 


(1) : Patinokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
( Trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH -_ 398 


Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tổn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Trong khi đó, hãy nhìn kẻ khác 
Bà-la-môn hoặc các Sa-môn 
Dù ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn làm hại thường thường cỏ cây 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH -_ 399 


Hạt từ rễ, hạt này từ đất 
Từ chiết cây, hạt thật sinh ra 
Tỷ Kheo chân chánh xuất gia 
Không hề làm hại cỏ hoa, cây trồng. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn cất chứa khôn lường 
Món ăn, đồ uống, Vải, lường, ngựa xe 
Chứa hương liệu, hoa hòe — thụ hưởng 
Cốt sao mình sung sướng, hanh thông. 
Tỷ Kheo chân chánh thì không 
Chẳng hề cất chứa, chất chồng nợ them. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


* Sa-môn ngoại đạo các vì 
Bà-la-môn nọ trí tri không tường 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn còn sông rất phô trương 
Múa hát, nhạc kịch, diễn tuồng thần tiên 
Đấu bò đực, đẫu chim cun cút 
Đấu ngựa voi, vun vút đấu quyền 
Diễn binh, dàn trận liên miên 
Tụng chú, ngâm vịnh khắp miễn trải qua. 
Vị chân chánh xuất gia không thế 
Sống thanh tịnh, giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 400 


Vẫn sông giải trí du đương 
Những trò cờ bạc chủ trương ăn tiền 
Cờ trên không, cờ trên mặt đất 
Tám hình vuông hoặc đặt mười hình 
Trò chơi quăng thẻ cho tĩnh 
Chơi banh, đoán chữ đoán hình trên lưng 
Đoán tư tưởng, trông chừng bắt chước 
Theo điệu bộ sao được giông băng 
Súc sắc, kèn lá, chơi khăng 
Những trò tiêu khiển họ hằng mê sa. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Giải trí tà , xa tránh đường tu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông phèẻ phỏn, cao lương 
Giường cao, chăn âm, trải giường bằng len 
Mền lông thú, hai bên đính ngọc 
Tắm khảm quý che bọc đỉnh giường 
Nệm bằng da của sơn đương 
Ghế dài có gối chân, thường bằng da. 
Vị Tỷ Kheo xuất gia chân chánh 
Không hưởng thụ lạc cảnh phù du 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống nếp sông vô lương 
Thường dùng mỹ phẩm, xông hương, thoa dầu, 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 401 


Đeo trang sức với đầu tóc giả 
Gậy câm tay với cả lọng, gươm 
Phất trần, vải trắng viên cườm 
Đắm bóp, tắm, đập, soi gương cả ngày 
Kem thoa mặt với đầy son phấn 
Những kẻ này mê mẫn bướm hoa. 
Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa trang sức, lượt là cũng không. 


* Các Sa-môn, số đông Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn nói vô ích, tằm thường 
Nói toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng. 


Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, sự thường hay không. 
Chân Tỷ Kheo thì không như thế 
Hạnh Sa-môn giới thể toàn chu 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 


* Các Sa-môn, bất minh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống bản luận tranh đương 
Như nói :°Ngươi biết chuyện thường này không ? 
Pháp và luật ngươi thông không chứ 2 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh II: KEVADDHA * MLH - 402 


Ta rất rành những thứ luật này . 
Ngươi phạm tà kiến tội dày 
Ta thật chánh kiến, lời đầy tương ưng 
Điều nói sau ngươi từng nói trước 
Điều nói trước lại được nói sau 
Chủ kiến ngươi bị phủ đầu 
Ngươi bị thuyết bại, hãy cầu giải vây'. 
Những kẻ này luận bày tranh chấp 
Quyết ăn thua cao thấp, gần xa. 


Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Từ bỏ biện luận, tránh xa tranh tài. 


* Các Sa-môn, lợi tài Phạm-chí (7) 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông rất đáng coi thường 
Đứng làm môi giới đế vương, đại thần 
Đưa tin tức, thân gần Phạm-Chí, 
Sát-Đề-Ly, Gia chủ gần xa. 


Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Không làm môi giới ngụy tà ô danh. 
* Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống một cách bất lương 
Lừa đảo, siễm nịnh, muôn đường đáng khinh 
Nói gợi ý, bất minh cầu lợi 
Hoặc dèm pha cho tới phân ly 
Tư cách ấy chăng ra gì. 
Tỳ Kheo chân chánh nhu mì trực ngôn 
Với giới hạnh bảo tồn nghiêm cần 


(1): Bàn-môn hay Phạm-chí tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 403 


Trong Giới Luật, tĩnh tấn thọ trì 
Đời sông thanh tịnh ; trong khi 


* Sa-môn, Phạm-chí vô nghì bất lương 
Không hồ thẹn, dương dương đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà hạnh tầm thường 
Xem tướng, đoán mộng, phô trương biệt tài 
Phun hạt cải, tế khoai, tế lửa, 
Tế thục tô, tế lúa, tế dâu, 
Tế máu cho đến khoa cầu 
Cầu thần ban phước hoặc cầu quỷ ma 
Khoa xem mộng lẫn khoa địa lý 
Khoa thuốc độc cho chí khoa chim 
Khoa đoán số mạng, cầu tìm 
Chiêm tướng, triệu tướng, khoa ngừa bắn tên 
Khoa bồ cạp hay tên khoa rắn 
Khoa chim quạ, chuột cắn... những là... 


Chân chánh Tỷ Kheo xuất gia 
Tránh xa ác hạnh ngụy tà ô danh. 


* Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng vô lường 
Xem tướng hòn ngọc, kiếm gươm, áo quần 
Tướng mũi tên, cây cung, võ khí 
Tướng đàn bà cho chí đàn ông 
Thiếu nam, thiếu nữ, nhi đồng 
Đầy tớ trai gái, tướng trong gia cầm 
Tướng voi, ngựa ; sưu tầm tướng thú 
Tướng dê, cừu, chim cú, cắc kè 
Tướng trâu, cun cút, gậy que 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 404 


Bò đực, bò cái, lập lòe tướng ma. 


Vị chân chánh xuất gia thì khác 
Có giới hạnh an lạc uy nghi 
Nằm trong Giới Luật thanh quy 
Tỷ Kheo chân chánh thọ trì tịnh thanh. 


* Các Sa-môn, lợi tránh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng như thường 
Đoán rằng : “Vua sẽ kiên cường tấn công 
Vua ngoại bang thế cùng triệt thoái 
Vua bản xứ rồi lại thu quân 
Bên này thắng trận mấy lần 
Bên kia đại bại, thất thần rút lui. 
Những kẻ này không nguôi hiếu động 
Cứ đoán mò, thực mộng chăng sao Ì 
Chân chánh Tỷ Kheo thanh cao 
Tránh xa suy đoán hoạt đầu hám danh. 


* Các Sa-môn, lợi tranh Phạm-chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sông chẳng được thiện lương 
Bằng những tà mạng, đủ phương thức tà 
Lòng ham muốn xa hoa hưởng thụ 
Nên tìm đủ mọi cách điêu ngoa 
Tiên đoán sẽ có xảy ra 
Nguyệt thực, nhật thực hoặc là sao băng 
Đoán mặt trời, mặt trăng đi lệch 
Hoặc đi đúng, không chệch bầu trời 
Sẽ có lửa cháy các nơi 
Sẽ có động đất, sắm trời : Thiên cơ 
Các tinh tú sẽ mờ, sẽ sáng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 405 


Hay lặn, mọc ; có nạn nguy, an 
Kết quả xảy trong không gian 
Những kẻ hiếu sự lan man đoán mò. 
Có giới hạnh, chăng cho ác khởi 
Vị Tỷ Kheo Luật Giới làm đầu 
Không sống tà mạng lún sâu 
* Như các Phạm-chí, hoạt đầu Sa-môn 
Không hồ thẹn, lại còn đắc chí 
Dù đã ăn tín thí cúng dường 
Vẫn sống tà mạng bất lương 
Đoán mưa, đại hạn, bất tường xảy ra 
Sẽ được mùa hay là mùa mất 
Sẽ có bệnh hoặc gặp họa tai 
Các nghề như đếm ngón tay 
Kế toán, cộng số, làm theo thế tình, 


Hoặc sắp đặt ngày lành tháng tốt 
Để rước dâu, đón một rễ hiền 
Hòa giải, chia rẽ, tiêu tiền 
Đòi nợ, bùa chú người liền rủi ro 
Dùng bùa chú làm cho cóng lưỡi 
Để phá thai, cứng đưới quai hàm 
Khiến cho bị điếc, bị câm 
Hỏi gương soi, hỏi nữ nam phù đồng 
Thờ đại địa cầu mong có phước 
Thờ mặt trời để được quang huy 
Phun ra lửa, thỏa sân sĩ 
Bùa chú, cầu nguyện Si-Ri thân tài. 


Hoặc tà mạng dùng ngay tà thuật 
Đề được yên, khỏi chuốc nạn tai 
Các điều đã hứa, làm sai 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 406 


Đề được dương thịnh, trong nhà chở che 
Tìm đất tốt, phước về nhà mới 
LỄ rửa miệng, ca ngợi hy sinh 
Làm cho mửa, xổ trong mình 
Bài tiết nhơ bẩn, sạch tỉnh cả người 
Thoa dầu tai, soi ngươi nhỏ mắt 
Làm thầy thuốc mô cắt bệnh nhân 
Chữa bệnh con nít xa gần 
Các loại cây rễ, lượng phân dùng bừa. 
Chân Tỷ Kheo ngăn ngừa ác hạnh 
Y Giới Luật, thanh thản thọ trì. 


— Kê-Vách-Thá ! Hãy tường tri 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 
Như Sát-Đề-Ly (7) một vì 
Làm lễ quán đảnh (2), trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 


(1) : Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giai cấp bắt di bất dịch : 
Bà-la-môn (giai cấp đứng đầu giữ phần nghỉ lễ tế tự), Sát-Đế-Ly 
(giai cấp Vua chúa, quan quyên), giải cấp Phệ-Xá (Thương gia), 
giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh rẻ nhất là Thủ-Đà-La hay 
Chiên-Đà-La. l 

(2) : Theo tập tục Ẩn-Độ xưa, khi chính thức tuyên cáo địa vị kế 
thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 
biển rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tứ., Do đó Thái-tử cũng được 
gọi là “Quán đỉnh vương tử ` ` Điều đó có ý rằng sau này Vị Vương 
tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển . 
(Xem kinh Ambattha phần nói về vị Chuyển Luân Thánh Vương ). 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 407 


Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Kê-Vách-Thá ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thê nào 2? 


Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chăng nắm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chị ? 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Kê-Vách-Thá ! Thời thời tỉnh giác 
G1ữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn Hinh: biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Kê-Vách-Thá ! Thế nào biết đủ ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 408 


Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tê 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực đễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 
Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 
Với Giới uân chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng nh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma, 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham áI, hận sân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 409 


Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Kê-Vách-Thá ! Người nghèo mắc nợ 
Liền chọn nghề, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tỉnh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 
Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 
— Kê-Vách-Thá ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dân 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 


— Kê-Vách-Thá ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 


— Kê-Vách-Thá ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 410 


Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này, 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Kê-Vách-Thá ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiễm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


— Kê-Vách-Thá ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao 
Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 41I 


Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tức thời. 


— Kê-Vách-Thá ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vào trong thau 
Rồi dùng bột ấy nhỏi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt 


Cũng như vậy, với một Tỷ Kheo 
Tầm nhuận, sủng ướt, thắm theo 
Toàn thân không có chỗ nào còn khô. 
Cũng như thế, sanh do ly dục 
Hỷ lạc cũng đẫm suốt tâm này. 
Giáo hóa thần thông là đây 


Sa-môn biêu hiện đêm ngày cân chuyên. 


Kê-Vách-Thá ! Tiếp liền điều nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài tầm, tứ 
Do định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo hỷ lạc thắm nhuần 
Hỷ lạc thấm ướt khắp thân của mình. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA * MLH - 412 


Do Định sinh, tràn đầy hý lạc 
Không chô nào hỷ lạc chăng nhuân. 


— Kê-Vách-Thá ! Tại cội nguồn 
Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lễ thoát nước chảy ra 
Suỗi nước mát lạnh phun ra 
Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tắm ướt 
Không chỗ nào không được tràn dâng 
Tỷ Kheo hý lạc thắm nhuần 
Do Định, tâm ướt khắp thân của mình. 


Kê-Vách-Thá ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nảo trên thân 
Mà lạc thọ đó không phần thấm vô. 


— Kê-Vách-Thá ! Như hồ sen trắng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ góc rễ đẫm ướt tới đầu. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 413 


Ty Kheo với lạc thọ sâu 
Không đi với hỷ, thâm mau tràn đây. 


Kê- Vách-Thá ! Lành thay, tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Và trong sáng, trong chính thân này. 
Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày, lành thay ! 
— Kê-Vách-Thá ! Như vây thí dụ : 
Với tư duy hãy thử nghĩ suy : 
Có một hòn ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tâm mặt, đã được khéo mài 
Chắng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, SỢI trắng, đỏ, xanh 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chăng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 


Thấy được màu sắc long lanh ngọc nảy. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 414 


* Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này 
Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ấy, lệ thuộc như vây. 
Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày, lành thay ! 
— Kê-Vách-Thá ! Như vây thí dụ : 
Một trại chủ cầm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 
Rồi nghĩ : Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra. 
Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay ! 
Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra. 
Hay như con rắn lột da 
Đây là con răn, đây là vỏ da 
Vỏ da rắn không là con rắn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 415 


Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra. 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nào. 


— Kê-Vách-Thá ! Như vây thí dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhồi nhuyễn, người này làm ra 
Đồ gia dụng tùy qua sở thích 


Hay thợ ngà thực đích lành nghề 
__ Khéo đẻo chạm với tay nghê 
Đô ngà tùy thích mọi bê làm ra 


Hay như là thợ vàng rất khéo 
Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức bằng vàng 
Thật là tỉnh xảo, đẹp sang như vây. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 416 


Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thô, trồi lên đất giồng 
Đi được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 
Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày cần chuyên. 
* Vị Tỷ Kheo tâm tuyên thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyễn, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chăng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : Người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rảy. 


Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biêu hiện đêm ngày cân chuyên. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 417 


* Vị Tỷ Kheo tâm tuyên thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiên 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiên 


Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng tâm đên với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm S1 hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
* Vị Tỷ Kheo ôn nhu, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời, 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 418 


Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo... 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm tồi. 
VỊ Tỷ Kheo nhờ nơi không vọng 
Nhớ đến nhiều đời sống an bài. 
Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày cần chuyên. 
* Vị Tỷ Kheo tâm tuyên thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 419 


Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thẳng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giỗng nhau này. 


Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày cần chuyên. 
* Vị Tỷ Kheo tâm tuyên thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiên 


Bình thản như vậy, chăng phiên chăng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu-hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 
Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA * MLH - 420 


Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày. 


Kê-Vách-Thá ! Đủ đầy lợi lạc 
Khi Tỷ Kheo hành các pháp này 


Giáo hóa thần thông là đây 
Sa-môn biểu hiện đêm ngày cân chuyên. 


ø. Kê-Vách-Thá ! Kế trên, ba pháp 
Thần thông này chứng đạt đinh ninh 
Như Lai chứng ngộ tự mình 
Tuyên thuyết đến chúng hữu tình, nhân thiên. 


Kê-Vách-Thá ! Căn nguyên thuở trước 
Có Tỷ Kheo chứng được thân thông 
Khởi lên nghi vấn trong lòng : 
“Tứ đại : Thủy, hỏa, địa, phong bốn hàng 
Đi đâu khi hoàn toàn biến diệt ?° 
Nên Tỷ Kheo nhập định, tư duy 
Và trong định tâm chuyên vì 
Con đường Thiên giới tức thì hiện ra. 
68. — VỊ Tỷ Kheo đi qua Thiên giới 
Tứ Thiên Vương — Khi tới đúng phương 
Hỏi rằng : “ Thưa Tứ Thiên Vương 
Cả bốn đại chủng, con đường đi đâu 
Khi tứ đại này sau khi diệt 2 ” 
Bốn Thiên vương được biết nguyên nhân 
Điều vị Tỷ Kheo này cần 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh II: KEVADDHA_ * MLH - 421 


Bồn Thiên vương đã quan tâm trả lời : 
— “ Này Tỷ Kheo ! Chúng tôi không biết. 
Nhưng có thể được biết từ nơi 
Tứ Đại Thiên Vương cõi trời 
Các Ngài có thể trả lời thắng ngay ”. 
69.  Kê-Vách-Thá ! Vị này đi lại 
Và liền hỏi Tứ Đại Thiên Vương : 
— “ Này các Hiền giả ! Có tường 
Sau diệt, tứ đại có đường đi đâu ? 
Nghe hỏi vậy, lắc đầu không biết 
Bồn Đại vương chỉ tiếp cõi thiên : 
— “Này Tỷ Kheo ! Ở trên miền 
Cõi trời Tam Thập Tam Thiên các vì 
Với câu hỏi phạm vi như vậy 
Chư Thiên ấy có thể trả lời ”. 


70. Tỷ Kheo bay lên cõi trời 
Băm ba (Đao Lợi) vì lời chỉ trên 
Nhưng các vị chư Thiên tại đó 
Nói rằng họ cũng chăng biết chi. 
— “Này Tỷ Kheo ! Ông hãy đi 
Đến gặp Thiên Chủ trị vì, đảm đương 
Là Sắc-Ká — Thiên vương Đề Thích (1) 
Ưu thế hơn, toàn bích hơn nhiều ”. 
71. Nhắm hướng có tiếng tiêu thiều 
Tỷ Kheo đến gặp, hỏi điều trên đây 
— “ Kính thưa Ngài Thiên vương Đề Thích 
Là chủ tịch cai quản Băm ba 


(1) : Vua Trời Đề Thích ( Sakka ) cai quản cung trời Ba mươi ba 
(Tam thập tam thiên ) hay còn gọi là cõi trời Đao Lợi. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 422 


Cung trời Đao Lợi cũng là, 
Chắc Ngài hiểu rõ ràng và suốt thông : 
Bốn đại chủng : Địa, phong, thủy, hỏa 
Sẽ đi đâu khi đã diệt rồi ? ”. 
Nghe hỏi, Đề Thích trả lời : 
— “ Tôi cũng không biết chúng rồi đi đâu. 
Nhưng chư Thiên ở đầu trên nữa 
Trời Dạ-Ma (7) tích chứa phước hơn 
Ưu thể và thù thăng hơn 
Có thể giải đáp vuông tròn điều trên ”. 
72. Tỷ Kheo ấy bay lên thiên giới 
Cõi Dạ-Ma hỏi với chư Thiên 
Về điều thắc mắc kể trên 
Dạ-Ma thiên chúng ấy liền nói ngay : 


— “Này Tỷ Kheo ! Điều này, quả thiệt 
Chúng tôi đây không biệt đâu là ! 
Nhưng Thiên Tử Su-Da-Ma (2) 
Ngài có thê biệt, nói ra rõ ràng ”. 
73. _ Kê-Vách-Thá ! Vội sang thiên giới 
VỊ Tỷ Kheo đi tới Thiên vương 
Su-Da-Ma, hỏi cho tường 
Nhưng lại được chỉ đên phương khác vời : 
74. —““ Tu-S1- Ta — cÕI trời Đâu Suất (3) 
Hy vọng đây thông suôt điêu này ”. 
Các vị chư Thiên ở đây 
Cũng nói không biết, chỉ ngay một đường : 
75.— “ Đên Thiên vương Sanh-Tu-S1-Tá (4) 


(1) & (2) : Cõi trời Yàma (Dạ Ma) và Vua trời Dạ-Ma: Suyàma . 
(3) & (4) :Cõi trời Đáu Suát ( Tusita ) và vị Vua trời Santustta . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH - 423 


76. 


71. 


78. 


79. 


Ngài ưu thắng hơn cả chúng tôi ”. 
Tỷ Kheo lại tìm đên nơi 


Nhưng lại được chỉ cung trời cao hơn : 
— “ Hóa Lạc Thiên nhiêu hơn phước trí 


Niêm-Ma-Na-Ra- Tí (7) chư thiên 
Các Ngài sẽ giải thích liền ”. 

Tỷ Kheo lại đến cõi Thiên Cung này 
Hóa Lạc Thiên nơi đây Thiên chúng 
Đồng nói là họ cũng bó tay 

Điều đó thật là khó thay ! 

Họa may ông hãy đi ngay đến tìm 
VỊ Thiên Tử Su-Niêm-MI- Tá (2) 
Ngài ưu thắng hơn cả chúng tôi ”. 

Ty Kheo lại đến tận nơi, 

Su-Niêm-MI-Tá trả lời là không 
Lại khuyến khích bền lòng, chớ ngại 
Trời Tha Hóa Tự Tại hãy qua 

Nơi Pa-Rá-Niêm-MI-Ta- 


Va-Sa- Vách- Tí (3) nguy nga cung trời . 


Nhưng đến nơi, họ không biết rõ 
Nên giới thiệu vị họ nề vì : 
Thiên Tử Va-Sa-Vách- T1 (4) 

Tỷ Kheo đến hỏi tức thì Thiên vương 
Ngài trả lời : “ Vô phương biết tới 
Hãy đến với nơi giỏi hơn ta 

Là Bram-Ma Ka-DI-Ka 


(1) :Cõi trời Hóa Lạc Thiên ( Ninmànardfi ) . 


(2) : Vua trời Sunimmita của cối trời Hóa Lạc Thiên. 
(3) : Tha Hóa Tự Tại Thiên ( Paranimmitavasavafii ). 


(4) : Vua trời Tha HóaTự Tại Thiên : Vasavafi. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 424 


Các Phạm Thiên ấy rất là thắng ưu ”. 


80.  Kê-Vách-Thá ! Tỷ Khưu nhập định 
Trong định tâm, đến chính Phạm cung 
Phạm Thiên giới (7), cõi ung dung 
Tỷ Kheo đi đến hỏi cùng chư Thiên 


Nhưng chư Thiên đáp liền : “ Không biết 
Sau khi đã biến diệt hoàn toàn 
Cả bốn đại chủng cưu mang 
Đất, nước, gió, lửa đi sang nơi nào. 
Nhưng tại sao Tỷ Kheo không gặp 
Đại Phạm Thiên là bậc Toàn Năng 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng Đề, Sáng tạo, sinh tồn chúng sinh 
Ngài ưu thế, thông minh, thù thắng 
Cha muôn loài, chắc chắn biết rành 
Hãy đến hỏi Ngài chân thành 
Ngài sẽ giải thích ngọn ngành điều trên ”. 
Kê-Vách-Thá ! Tỷ Kheo liền hỏi : 
— “Này Hiền giả ! Xin nói cho hay : 
VỊ Đại Phạm Thiên Vương này 
Là đắng Thượng Đế, hiện Ngài ở đâu ? 
— “ Này Tỷ Kheo ! Không sao biết trước 
Chỉ khi nào triệu tướng hiện ra 
Hào quang xuất hiện chói lòa 
Đại Phạm Thiên ấy hiện ra tức thì ”. 


si. _ Kê-Vách-Thá ! Duyên kỳ tương hội 


(1) : Cõi trời Phạm T' hiện Brahma Kayikà với vị Phạm Tì hiện 
( Brahma ) được nhiễu tôn giáo coi là đẳng Thượng Đề 
sáng tạo muôn loài vạn vật. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 11: KEVADDHA_ * MLH - 425 


82. 


Không bao lâu, sáng chói hào quang 
Đại Phạm Thiên hiện rõ ràng 
Chung quanh vị ấy hàng hàng chư Thiên. 
Vị Tỷ Kheo hỏi liền không ngại : 


— “ Thưa Hiền giả ! Bốn đại chủng là : 


Đất, nước, gió, lửa điều hòa 
Sau khi biến diệt, đi qua nơi nào ? ”. 
Kê-Vách-Thá ! Không vào câu hỏi 
Đại Phạm Thiên lại nói đỡ liền : 
— “ Ta chính là Đại Phạm Thiên 
Biến nhãn, Tối thắng, Thượng Tiên, Sinh tồn 
Sáng Tạo chủ, Đại Tôn, Thượng Đề 
Bậc Toàn Năng, Chủ Tế Phạm cung 
Tổ Phụ của chúng sinh chung 
Định mạng chúng đã sinh cùng sẽ theo ”. 


Nghe như vậy, Tỷ Kheo bất mãn 
Nói lại rằng : “ Tôi chẳng hỏi Ngài 
Đại Phạm Thiên ây là ai 
Chỉ có câu hỏi đề tài chưa an : 
“Khi Tứ đại hoàn toàn biến diệt 
Sẽ đi đâu, Ngài biết hay không ?? 
Đại Phạm Thiên lại lòng vòng 
Nói rằng :“ Ta đã tinh thông, thường hằng 
Sáng Tạo chủ, Toàn năng, Thượng Đề 
Hóa Sanh chủ, Chúa Tế Phạm cung 
Biến nhãn, Tối thắng, Cha chung 
Tổ Phụ muôn loại, Vô cùng Thượng tiên ”. 


Lần thứ hai, Phạm Thiên cứ nói 
Còn câu hỏi thì cứ tảng lờ. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 426 
83. 


Kê-Vách-Thá ! Lúc bấy giờ 
Tỷ Kheo vị ấy chăng chờ dứt câu 
Lại nói nữa : “ Tôi đâu có hỏi 
Về Phạm Thiên, mà nói dông dài 
Lần thứ ba, tôi hỏi Ngài : 
Sau diệt, bốn đại chủng này đi đâu ? ”. 
* Kê-Vách-Thá ! Không sao đừng được 
Đại Phạm Thiên vội bước xuống tòa 
Kéo vị Tỷ Kheo ra xa 
Nói nhỏ : “ Ông đã hỏi ta điều mà 
Đến chính ta cũng không biết cả 
Nhưng tại Bram-Ma Ká-Di-Ka 
Chư Thiên ngưỡng nộ nơi ta 
Cho rằng không có gì ta không tường 
Bậc Toàn năng muôn phương, Toàn trí 
Thì phải thấy, biết kỹ mọi điều 
Nên trước mặt họ trong triều 
Nếu nói không biết, thật nhiều hỗ ngươi. 


— Này Tỷ Kheo ! Là người tu tập 
Theo Thế Tôn, bậc Thập Lực này 
Tại sao ông lại lên đây 
Mà ông không hỏi nơi Ngài Thế Tôn ? 
Biết bao nhiêu Pháp môn vi diệu 
Bậc Đại Giác đã liễu ngộ rồi 
Tuyên thuyết độ sinh mọi thời 
Sao ông không hỏi, hỏi nơi xa vời 2 
Hãy trở về, lựa lời thưa thỉnh 
Sẽ được nghe từ chính Thế Tôn 
Và hãy thọ trì, bảo tồn 
Những gì mà đức Thế Tôn dạy rảnh ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA_ * MLH -_ 427 
84. 


85. 


Kê-Vách-Thá ! Thật nhanh, dũng mãnh 
Như lực sĩ duỗi cánh tay liền 
Biến mất ở cõi Phạm Thiên 
Ty Kheo xuất hiện, đứng liền một bên 
Hướng Thế Tôn, ông liền đảnh lễ 
Rồi ngồi xuống, ông kế những nơi 
Mà ông đến các cõi trời 
Hỏi về Tứ Đại, chẳng nơi nào tường. 
Vị Tỷ Kheo còn đương thắc mắc 
Lại xin Phật giải thích đuôi đầu 
— “Bạch Thế Tôn ! Sẽ đi đâu 
Đất, nước, gió, lửa ngay sau diệt rồi ?'. 


Kê-Vách-Thá ! Nghe thời câu hỏi 
Ta đã nói với vị Tỷ Kheo : 
— “Này Tỷ Kheo ! Vào thuở xưa 
Hải thương các vị muốn mua bán gì 
Khi vượt biển phải đi thuyền đại 
Thường đem theo một loại chim trời 
Có thể thấy bờ mọi nơi. 
Khi thuyền ra đến ngoài khơi xa bờ 


Các hải thương đợi chờ khi ấy 
Thả con chim trông thấy bờ này 
Con chim bay về hướng tây 
Hướng đông,hướng bắc rồi quày hướng nam 
Hướng trung gian, hướng trên bay tới 
Nếu thấy bờ, nó vội bay vào 
Nếu không trông thấy bờ nào 
Nó liền bay lại thuyền, mau cấp kỳ. 


Này Tỷ Kheo ! Ngươi vì thắc mắc 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh I1: KEVADDHA * MLH - 428 


Đã tìm khắp đến các cõi trời 
Nhưng không có câu trả lời 
Nên ngươi trở lại cối đời tìm Ta. 
Này Tỷ Kheo ! Nói qua câu hỏi 
Không nên hỏi :“ Tứ đại đi đầu 
Sau khi biến diệt qua mau ”, 
Câu hỏi phải nói như sau, thuận đồng : 


“ ~ Chỗ nào mà địa, phong, thủy, hỏa 


Dài, ngắn, thô, tế cđ tịnh, dơ 
Không có chân đứng bao giờ ? 


— Chõ nào danh, săc hoàn toàn diệt tiêu 2 ”. 


Đây là điều trả lời câu ấy : 
“Thức là không thể thấy, vô biên 
Biến thông hết thảy xứ miền 
Ở đây địa đại và liền hỏa, phong 
Cả thủy đại đều không chân đứng 
Tịnh, bất tịnh, dài, ngăn, tế, thô 
Cũng không chân đứng dựa vô, 
Danh và sắc cũng tiêu vô hoàn toản, 
Khi Thức diệt, mọi đàng hết hắn 
Mọi thứ đều diệt tận, luật chung ”. 


Khi Thế Tôn, đắng Đại Hùng 
Thuyết giảng như vậy, vô cùng uy nghiêm 
Kê- Vách- Thá một niềm hoan hỷ 
Tín thọ lời tôn quý, tịnh thanh 
Đảnh lễ Thế Tôn chí thành 
Tự nguyện tinh tấn thực hành Pháp môn /- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L) 


xi *k 


( Chấm dứt Kinh 11 : KEVADDHA - Kinh Niên Cố ) 


Thi hóa Trường Bộ Kinh ( Tập I) * TMLH - 429 


NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG : 


Thể Tôn lời dạy tỉnh tường 
Năm điều Quán Tưởng phải thường xét ra : 
— Ta đáy phải có sự Già 
Thé nào tránh thoát lúc qua canh tàn ! 
— Ta đáy Tát Bệnh phải mang 
Thể nào tránh thoát, được an, mạnh lành ! 
— Ta đây sự Chết sẵn dành 
Thể nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ! 
— Ta đáy phải chịu Chia Ly 
Nhân, vật quý mến tức thì biệt xa ! 
— Ta đi với Nghiệp của ta 
Dù cho tốt xấu, tạo ra tự mình 
Theo ta như bóng theo hình 
Ta hưởng họa phúc phân mình, đúng thời. 


+: % 


12.Kinh LOHICCA 
(Lohicca-sutta — Kinh Lô-G1à) 


Như vậy, tôi nghe : 
I. _ Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng (1) 
Du hành cùng Đại Chúng tịnh, hòa (2) 
Khoảng năm trăm vị Tăng-Già 
Đi đến tại Kô-Sa-La (3) nước này 
Sa-La-Vá-Ti-Ka (4) làng ấy 
Vì quanh làng trồng dãy Sa-la. 


Lúc bấy giờ, Lô-Hích-Cha 
Danh gia vọng tộc thuộc Bà-la-môn 
Đang sống tại một thôn có được 
Cây trái nhiều, ao nước rộng sâu 
Lúa gạo phong phú, dồi dào 

Đó là Thái-ấp nhờ vào hoàng gia 
Kiểu-Tất-La (3), vua Ba-Tư-Nặc 
Tức Pa-Sê-Na-ĐI (3), ban ân 

Cho Lô-Hích-Chá hưởng phần 
Rất nhiều lợi tức, không cần lo chi. 


2. Với tư duy ông Lô-Hích-Chá 
Khởi ác kiến quái lạ, tuyên ngôn : 
“ Ở đời, Sa-môn, Bàn-môn 
Chứng được thiện pháp, bảo tồn riêng tư 
Không nên nói cho người khác biết 





(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ủng Cúng) 
và Bhagavà (Thé Tôn). 
(2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp . 
(3): Vua Pasenadi ( Ba-Tư-Nặc ) trị vì nước Kosala (Kiêu-Tất-La). 
(4): Làng Bà-la-môn Sàlavatikà . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 432 


Ta không nên chịu thiệt vì ai 
Chắng nên giúp đỡ cho ai 
Ví như người nọ cắt giây buộc ràng 
Lại tự làm giây mang trói buộc 
Cho chính mình, tự chuốc họa riêng 
Với ta, thành tựu là phiền 
Chính là ác pháp ; ai điên giúp người ! ” 
3. Cứ tuần tự, giòng đời êm ả 
Bà-la-môn nhàn nhã trong thôn 
Một hôm ông ta nghe đồn : 
Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là 
Gô-Ta-Ma Thích Ca Tôn Giả 
Đang ờ đây với cả Tăng-GI1à 
Khoảng năm trăm vị tịnh, hòa 
Tại Sa-La-Vá-T1-Ka ngôi làng 
Những tiếng đồn đã lan từ đó : 
Sát-Đế-Ly giòng họ Thích Ca 
Xuất thân vương tộc, xuất gia 
Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu 
Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên 
Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 
Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 433 


5; 


Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mâu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 

Trình bày Phạm hạnh từ đây 


Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 


Thật đáng quý nếu tìm yết kiến 
Đại La-Hán thị hiện cõi đời. 
Lô-Hích-Chá liên cho vời 
Gã Phê-Si-Ká (7), một người thiện nhân 
Thợ hớt tóc ở gần đó tới 
Lô-Hích-Chá nói với anh ta : 
— “Này thiện nhân Phê-Si-Ka 
Hãy đi đến Gô-Ta-Ma vị này 
Thay ta đây hỏi thăm Tôn Giả 
Có ít bệnh, ít não, khinh an ? 
Có lạc trú, sung mãn chăng ? 
Và ngươi thay mặt thưa răng : “ Bàn-môn 
Lô-Hích-Chá kính tôn đức cả 
X4n thỉnh mời Tôn G1ả ngày mai 
Cùng với Tỷ Kheo các ngài 
Đến Lô-Hích-Chá nhà này thọ trai ” 
Phê-S1-Ka người này vâng lệnh 
Hướng tịnh môn đi đến tức thời 
Thi lễ Thế Tôn xong rồi 
Anh ta ngồi xuống, mở lời thưa ngay : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài thứ miễn 
Lô-Hích-Chá danh tiếng Bàn-môn 
Không tự thân gặp Thế Tôn 


(1) : Người thợ hót tóc tên Bhesika. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 434 


Vấn an sức khỏe Thế Tôn mọi đàng 
Có ít bệnh, khinh an, đầy đủ ? 
Ít phiền não và lạc trú không ? 
Và kính cung thỉnh Thế Tôn 
Cùng với Đại Chúng Sa-môn đến nhà 
Của ông ta, ngày mai đúng ngọ 
Thỉnh chư vị đến thọ cúng dường ” 


Phật nhận lời, như lệ thường 
Băng cách 1m lặng, cát tường nghiêm dung. 


Phê-SI-Ka vô cùng hoan hỷ 
Đảnh lễ Phật, hữu nhiễu (7), cáo từ 
Anh ta trở lại nhà tư 
Của Lô-Hích-Chá và thưa lại rằng 
Đã hoàn thành việc ông giao phó 
Phật, Chúng Tăng sẽ thọ cúng dường. 


Hôm sau, khi ánh triêu dương 
Bắt đầu ló dạng đông phương huy hoàng 
Bà-la-môn sẵn sàng trần thiết 
Chuẩn bị đề nghĩnh tiếp Thế Tôn 
Sai thiện nhân đến tịnh môn 
Đề báo thời khắc Bản-môn thỉnh mời. 
Đức Thế Tôn từ nơi tịnh thất 
Ngài đắp y mang bát uy nghi 
Ty Kheo đại chúng cùng đi 
Thắng đến tư xá của vì Bàn-môn. 


ĐI sau lưng Thế Tôn Thiện Thệ 
Phê-SI-Ká đã kê về ông : 


(1) : Theo phong tục Ấn Độ xưa, khi từ giả bậc đáng kính trọng, 


người ta chắp tay đi quanh vị ấy ba vòng theo hướng tay mặt . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 435 


— “ Lô-Hích-Chá Bà-la-môn 
Là người cô chấp bảo tồn ý riêng 
Gây bắt an não phiền người khác 
Khởi ác kiến lầm lạc, tuyên ngôn : 
*“Ở đời, Sa-môn, Bàn-môn 
Chứng được thiện pháp, bảo tồn riêng tư 
Không nên nói cho người khác biết 
Ta không nên chịu thiệt vì ai 
Chắng nên giúp đỡ cho ai 
Ví như người nọ cắt giây buộc ràng 
Lại tự làm giây mang trói buộc 
Cho chính mình, tự chuốc họa riêng 
Với ta, thành tựu là phiền 
Chính là ác pháp ; ai điên giúp người !' 
Xin Thế Tôn dùng lời thánh thiện 
Giúp Bàn-môn ác kiến diệt trừ ”. 
— “ Phê-Si-Ká ! Thật thắng hư 
Ác kiến có thể diệt trừ dễ thôi !” 
ọ. . Khi Thế Tôn đến nơi tư xá 
Ngài an tọa tại chỗ nghiêm trang 
Tự tay chủ nhân hân hoan 
Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời 
Món thượng vị loại mềm và cứng 
Hàng quyến thuộc thì đứng sẵn sàng 
Ân cần phục vụ Chư Tăng. 


Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi 
Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế 
Kê thấp hơn và để một bên. 
Thế Tôn hỏi Bàn-môn trên : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 436 


— “ Có phải ngươi đã khởi lên ý này 
Là ác kiến ngươi đây cô chấp 
Lại tuyên ngôn với khắp quận thôn : 
*“Ở đời, Sa-môn, Bàn-môn 
Chứng được thiện pháp, bảo tồn riêng tư 
Không nên nói cho người khác biết 
Ta không nên chịu thiệt vì ai 
Chắng nên giúp đỡ cho ai 
Ví như người nọ cắt giây buộc ràng 
Lại tự làm giây mang trói buộc 
Cho chính mình, tự chuốc họa riêng 
Với ta, thành tựu là phiền 
Chính là ác pháp ; ai điên giúp người ! ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Đúng lời như vậy 
Nhưng điều ấy là sở kiến riêng ”. 
10. —“Lô-Hích-Chá ! Ngươi ở yên 
Nơi nhà mình tại trong miền phải không 2 ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Đúng là như vậy ”. 


— “ Lô-Hích-Chá ! Ngươi thấy ra sao 
Nếu có người đã nói vào : 
“Ông Lô-Hích-Chá biết bao phước nhà 
Sa-La-Vá-TI1-Ka sản vật 
Hãy đề ông hưởng tất một mình 
Không cho một ai hưởng dành 
Người nói như vậy định danh thế nào ? 
Đó là người gây bao chướng buộc 
Cho những người tùy thuộc vào ngươi 2 ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Kẻ nói lời 
Đã đem chướng ngại cho người thân con ”. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 437 Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 43§ 


— “ Lô-Hích-Chá ! Người còn gây hại Họ ngăn ngừa những người thân thuộc 
Thì người đó có phải từ tâm ? Có phải họ không chút từ tâm ? 
Nghĩ đên lợi ích người thân Là người an trú hại tâm 2? 
Thường sông tùy thuộc, rât cân đên ngươi ? ”. Họ là tà kiên sai lâm phải không ? ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Là người gây khó — “ Thưa Tôn Giả ! Con đồng ý cả ”. 
T00 HEUDI DĐ) RHĐHE ĐEILH-ĐHI 0c. — * Lô-Hích-Chá ! Cái họa kiến tà 
— “ Lô-Hích-Chá ! Không từ tâm Có hai đường dữ phải sa 
Người ây an trú hại tâm hay từ 2 ”. Khô cảnh địa ngục hay là súc sinh. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Không từ tâm đủ 12. Lô-Hích-Chá ! Quả tình nếu có 
Thì người ây an trú hại tâm ”. Một người nọ đã nói rõ là 
_ “Lô-Hích-Chá ! Trú hại tâm „ _ Bà-lamôn Lô-Hích-Cha 
Đó là chánh kiến hay lầm tà đây 2 ”. Ở Sa-La-Vá-Tï-Ka nơi này 


Mọi sản phẩm nơi đây dự trữ 


— “ Thưa Tôn Giả ! Người này tà kiên ”. Phải dành riêng mọi thứ riêng ông 


— “ Lô-Hích-Chá ! Tà kiến người này Những kẻ quyến thuộc, tùy tòng 
Sẽ sinh hai đường dữ đây : Dù ai đi nữa cũng không được gì ! 

Hoặc vào địa ngục hay đày súc sinh. Người nói vậy tức thì chướng buộc 

11.— “ Lô-Hích-Chá ! Cung đình ngự nghỉ Cho những người tùy thuộc vào ông 
z HQ E0 SE Người ây lòng từ cũng không 
Vua Pa-Sê-Na-Đí phải là Hai tô Ki chín kiến t 
Tại Ka-SI Kô-Sa-La 2”. ạI tamm an tru, ChIm trong kien ta. 
Art v35 ` l0 s2 5 
—“ Kính bạch Tôn Giả ! Chính là tại đây 2 13. Lô-Hích-Chá ! Như là ƯƠI khác 


Đã nói rằng : “Có các Sa-môn 
Hay là các Bà-la-môn 
Chứng được thiện pháp, bảo tồn riêng tư 
Không nên nói cho người khác biết 
Ta không nên chịu thiệt vì ai 
Chắng nên giúp đỡ cho ai 
Ví như người nọ cắt giây buộc ràng 
Lại tự làm giây mang trói buộc 


— “ Lô-Hích-Chá ! Xảy ngay sự cô 
Có một người tuyên bồ điều đây : 
“Tất cả sản phẩm nước này 
Chỉ để vua hưởng đủ đây riêng thôi 
Khắp thân quyến, bây tôi cả thảy 
Không một ai hưởng lấy thứ gì 
Người nói như thế gây nguy 
Có phải chướng ngại thân tùy của vua ? 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 439 


Cho chính mình, tự chuốc họa riêng 
Với ta, thành tựu là phiền 
Chính là ác pháp ; ai điên giúp người !' 
Lô-Hích-Chá ! Chính người nói vậy 
Gây chướng ngại hết thảy những ai 
Thiện nam, tín nữ, gái trai 
Đến với Pháp, Luật Như Lai giảng bày 
Đề được chứng đủ đây, thù thắng 
Dự Lưu quả (1), tiến thắng Nhất Lai (2) 
Rồi chứng đạo quả Bất Lai (3) 
Chứng A-La-Hán (4) quả này viên thông 
Được giác ngộ, thoát vòng sinh tử. 


Người nói vậy, tương tự hại người 
Tu tập thành tựu ở đời 
Để sinh lên các cõi trời an vui. 
Đã là người chuyên gây chướng ngại 
Thì người ấy chăng phải từ tâm 
Là người an trú hại tâm 
Là người tà kiến sai lầm, phải sa 
Vào súc sinh hay là địa ngục 
Chịu vô cùng khổ cực, đau thương. 


14&15. Lô-Hích-Chá ! Về quốc vương 
Pa-Sê-Na-ĐI sông thường Ka-S1 


* Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sotàpatri ) 
hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thể gian 7 lân) 
(2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần) 
(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời 

Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dư Niết Bàn. 
(4) : A-ka-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh, Vô Học, Ủng 
Cúng, sau khi mạng chung sẽ tắn nhập Vô Dư Niết Bàn. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 440 


Có một người đã đi nói khắp : 
“Hãy để vua hưởng tất sản phần 
Không một aI khác cận thân 
Được hưởng sản phẩm chỉ dành quốc vương". 
Người nói ấy khôn lường nguy hiểm 
Không tìm kiếm hạnh phúc trong tầm 
Là người an trú hại tâm 
Là người tà kiến mê lầm, phải sa 
Vào súc sinh hay là địa ngục 
Chịu vô cùng khổ cực, đau thương. 


I6. — Lô-Hích-Chá ! Đời nhiễu nhương 
Đạo Sư ba hạng vẫn thường bị chê 
Người chỉ trích không hề có lỗi 
Chê bai bởi hợp lý, thuận từ. 
Thế nào ba hạng Đạo sư 2 
*: Này Lô-Hích-Chá ! Đạo sư vị nào 
Đã không chứng đạt vào mục đích 
Của Sa-môn tịch tịnh xuất gia 
Từ bỏ thân quyến cửa nhà 
Hướng đến đạt được Quả Sa Môn này. 
Không chứng đạt, lại bày thuyết pháp 
Cho đệ tử tu tập theo lời : 
“Đây là lợi ích cho ngươi 
Đây là hạnh phúc các người hưởng an". 
Nhưng đệ tử các hàng lơ đãng 
Không lăng tai nghe giảng từ thầy 
Không trú tâm hiểu biết này 
Và sông trái ngược lời thây giảng ra. 


Hạng Đạo sư này là bất xứng 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 441 


Vì chăng chứng mục đích Sa-môn 
Mà lại chỉ dạy pháp môn _ 
Đệ tử cũng chăng kính tôn lời thây. 


Cũng như người dằng dai tán tỉnh 
Một cô gái chăng thích anh ta 
Ta nói cử chỉ ấy là 
Ác pháp, tham pháp ; ai mà giúp ai ! 
Lô-Hích-Chá ! Như vây thứ nhất 
Hạng đạo sư quả thật đáng chê 
Những người chỉ trích hay chê 


Cũng vẫn hợp pháp, không hề lỗi chi. 


17. * Lô-Hích-Chá ! Có vì sư trưởng 
Không chứng đạt lý tưởng xuât gia 
Của người từ bỏ cửa nhà 


Hướng đến mục đích Quả Sa Môn này. 
Không chứng đạt, lại bày thuyêt pháp 


Cho đệ tử tu tập theo lời : 
“Đây là lợi ích cho ngươi 


Đây là hạnh phúc các người hưởng an". 


Những đệ tử các hàng chăm chú 
Lăng tai nghe và trú tâm ngay 
Phát xuât từ hiêu biệt này 


Nhưng sống trái ngược lời thầy giảng ra. 


Đây cũng là đạo sư đáng trách 


Không chứng đạt, bày cách dạy bừa 


Như người nông phu sớm trưa 


Không chịu nhô cỏ ruộng dưa của mình 


Lại nhồ cỏ tận tình ruộng khác 
Bỏ ruộng mình tan tác luông qua 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 442 


Ta nói cử chỉ ấy là 
Ác pháp, tham pháp ; ai mà giúp ai ! 
Lô-Hích-Chá ! Như vây là hạng 
Đạo sư đáng chỉ trích thứ hai 
Những người chỉ trích, chê bai 
Không hề có lỗi, điều này chánh chân. 


* Lô-Hích-Chá ! Lại nhân hạng khác 
Vị đạo sư chăng đạt điều mà 
Những người từ bỏ cửa nhà 
Hướng đến mục đích Quả Sa Môn này. 
Không chứng đạt, lại bày thuyết pháp 
Cho đệ tử tu tập theo lời : 
“Đây là lợi ích cho ngươi 
Đây là hạnh phúc các người hưởng an". 


Những đệ tử các hàng chăm chú 
Lăng tai nghe và trú tâm ngay 
Phát xuất từ hiểu biết này 
Họ sống theo đúng lời thầy giảng ra 
Nhưng các điều đem ra ứng dụng 
Gây tai hại, tâm cũng bất an 
Như người cắt giây buộc ràng 
Lại làm giây khác, tự mang trói mình 
Cử chỉ ấy quả tình ác pháp 
Là tham pháp ; aI giúp cho aI Ï 
Hạng đạo sư thứ ba này 
Đáng bị chỉ trích, chê bai tỏ bày 
Mà những người chê bai chỉ trích 
Đều hợp pháp, không chút lỗi lầm ”. 


Bàn-môn nghe vậy trâm ngâm 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 443 


Rồi ông bạch Phật với tâm chân thành : 


— “ Thưa Tôn Giả ! Tỉnh anh cõi thế 
Đạo sư nào không thê chê bai 2 ”. 


— “ Lô-Hích-Chá ! Suốt khứ lai 
Ở đời có vị vượt ngoài khen chê ” 


— “ Thưa Tôn Giả ! Mọi bề toàn bích 
Đạo sư nào chỉ trích không nên 2 ”. 


— “ Lô-Hích-Chá ! Cõi không bền 
Vô minh triền phược tức liền phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 


Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 


Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dẫy đầy trói buộc não phiền 
Luân hôi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 444 


Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 

Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn”. 
Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 

Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà 

Ba y một bát, xuất gia tu hành. 

Sóng chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bôn Pa-Tí-Mốc-Kha (¡) 

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 

Biết tri túc, giữ các căn 

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 

— Lô-Hích-Chá ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 
Đại từ tâm, bình đăng, nhẫn kham 

Có tâm hồ thẹn là Tàm, 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp saI 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 

Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 


(1) : Patimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới . 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 445 


Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn 
Không nói dối trá đua chen 
Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 
Sống đời chân thật sớm khuya 
Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 
Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì. 


Cả đến hạt giống, cỏ cây 
Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 
Sống thanh đạm, tránh xa hoa 


Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng. 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 
Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 
Đó là giới hạnh đặc thù 
Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Luôn trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Hiểu Nghiệp lực chi phối mọi thì 


— Lô-Hích-Chá ! Hãy tường tr1 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 446 


Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chăng chút sợ gì 

Như Sát-Đế-Ly một vì 

Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng. 

Tỷ Kheo chân chánh cũng không 

Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Lô-Hích-Chá ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thê nào 2? 


Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chẳng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 
Mũi ngửi hương, nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 
— Lô-Hích-Chá ! Thời thời tỉnh giác 
Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tỉnh giác , trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 447 


Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Lô-Hích-Chá ! Thế nào biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực đễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 


Với Giới uẫn chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma. 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 448 


Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử , hôn trầm 
Gột rửa tham áI, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Lô-Hích-Chá ! Người nghèo mắc nợ 
Liền chọn nghè, không sợ khó khăn 
Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 
Có tiền dư, nợ mau trả dứt 
Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 
Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 
— Lô-Hích-Chá ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dân 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 
Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thể lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành. 
— Lô-Hích-Chá ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 449 


Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rỒi 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 
— Lô-Hích-Chá ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này 
Quá hoan hý, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Lô-Hích-Chá ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiễm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 
Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 


— Lô-Hích-Chá ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 459 


Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao, 
Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 

Chừng nào khi quán tự thân 

Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 

Lạc thọ sinh do khinh an 

Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 

Trạng thái hỷ lạc tự tâm 

Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 

Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thấm quanh tức thời. 


— Lô-Hích-Chá ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vào trong thau 
Rồi dùng bột ấy nhi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt. 
Cũng như vậy, với một Tỷ Kheo 
Tâm nhuận, sủng ướt, thắm theo 
Toàn thân không có chỗ nào còn khô 
Cũng như thế, sanh do ly dục 
Hỷ lạc cũng đẫm suốt tâm đây. 
— Lô-Hích-Chá ! Đạo sư này 
Có những đệ tử chứng ngay Nhất Thiên 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 451 


26. 


Quả thù thắng, mãn viên mục đích 
Thì không thể chỉ trích Đạo Sư. 
Nếu ai chỉ trích chắng từ 
Là không xác thực, suy tư sai lầm. 
Lô-Hích-Chá ! Chú tâm tới nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm. 


— Lô-Hích-Chá ! Tại cội nguồn 
Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lỗ thoát nước chảy ra 
Suối nước mát lạnh phun ra 
Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tắm ướt 


Không chỗ nào không được tràn dâng. 


Tỷ Kheo hỷ lạc thắm nhuần 
Do Định, tâm ướt khắp thân của mình. 
— Lô-Hích-Chá ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 
Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm tuyển tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 452 


Không một chỗ nảo trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phân thâm vô. 


— Lô-Hích-Chá ! Như hồ sen trắng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu. 
Ty Kheo với lạc thọ sâu 
Không đi với hý, thắm mau tràn đây. 


— Lô-Hích-Chá ! Lành thay ! Tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thắm sâu, ướt đầm 
Được thấm nhuằn với tâm thuần tịnh 
Và trong sáng, trong chính thân này. 


— Lô-Hích-Chá ! Đạo sư đây 
Có những đệ tử chứng ngay Nhị Thiền 
Chứng Tam Thiền, chứng Thiền Đệ Tứ 
Quả thù thăng tròn đủ như như 
Không thể chỉ trích đạo sư 
Nếu ai chỉ trích dù từ vô tâm 
Không xác thực, sai lầm, không đúng 
Vì đệ tử hành đúng lời thầy 
Chứng được những quả vị này 
Tâm minh trí sáng, đêm ngày an nhiên. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 453 


— Lô-Hích-Chá ! Hãy liền ví dụ : 
Với tư duy, ngươi thử nghĩ suy 
Có một hòn ngọc lưu ly 
Rất là quý giá, sánh bì bảo châu 
Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt 
Có tâm mặt, đã được khéo mài 
Chắng trầy trụa, rực rỡ thay ! 
Lắp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng 
Các sợi giây xâu từng lần một 
Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh 
Một người đôi mắt tinh anh 
Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu 
Là báu vật chăng đâu thấy có 
Các sợi giây vàng, đỏ, trăng, xanh 
Được xâu lần lượt khéo rành 
Thấy được màu sắc long lanh ngọc nảy. 


* Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyến, vững chắc theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 
Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này 


Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ây, lệ thuộc như vây. 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 454 


Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 


— Lô-Hích-Chá ! Hãy liền ví dụ : 
Một trại chủ cầm một cây lau 
Rút lau ra khỏi vỏ lau 
Rồi nghĩ :? Đây vỏ, đây lau ; khác rồi 
Cây lau khác, vỏ thời khác đó 
Nhưng cây lau từ vỏ rút ra”. 


Cũng như vỏ kiếm nạm ngà 
Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay ! 
Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó 
Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra. 


Hay như con rắn lột da 
Đây là con rắn, đây là vỏ da 
Vỏ da rắn không là con rắn 
Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra. 
Đây những thí dụ thấy qua 
Cái này từ cái kia mà có đây. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tảy Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 455 


Toàn thân không thiêu một căn chi nảo. 


— Lô-Hích-Chá ! Như vào ví dụ : 
Thợ gốm hay đệ tử người này 
Là người thợ rất khéo tay 
Đất sét nhồi nhuyễn, người này làm ra 
Đồ gia dụng tùy qua sở thích, 


Hay thợ ngà thực đích lành nghề 
_ Khéo đẻo chạm với tay nghê 
Đô ngà tùy thích mọi bê làm ra, 


Hay như là thợ vàng rất khéo 
Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang 
Các loại trang sức bằng vàng 
Thật là tỉnh xảo, đẹp sang như vây. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 
ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 456 


Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 
— Lô-Hích-Chá ! Hãy liền ví dụ : 
Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trồng rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầm bồng du dương 
Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài. 


* Vị Tỷ Kheo nghiêm oai, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : Người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 
— Lô-Hích-Chá ! Hãy liền ví dụ : 
Có một người thiếu nữ, hay là 
Thanh niên, đàn ông, đàn bà 
Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 
Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 457 


Thấy mặt mình, biết được thế này : 
Có tỳ vết thì biết ngay 
Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng tâm đên với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác, cả hàng trí, ngu. 
— Lô-Hích-Chá ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 
Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 
Đến làng bên, gặp người ta 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 458 


Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi Ấy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao 
Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 
Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hằng ngày. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi Ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nào 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm tồi. 
Lô-Hích-Chá ! Như thời ví dụ : 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 459 


Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy TỐ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 
Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 
Những người khác đến từ nhiều hướng 
ĐI giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời 
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 460 


Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 

Sau khi thân hoại mạng chung 

Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời. 


Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giông nhau này 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 


— Lô-Hích-Chá ! Hãy liền ví dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cầu nhiễm, sạch trắng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò, hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị ấy nghĩ răng 
Nhờ mắt sáng thấy vô ngần điều hay. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 461 


Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu hoặc là đây 
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường. 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm, đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày. 


— Lô-Hích-Chá ! Như vầy hoàn hảo 
Các đệ tử vị Đạo Sư này 
Đã chứng những quả vị đây 
Cao thượng, thù thắng, tròn đây suốt thông 
Bậc Đạo Sư ấy thì không thể trách 
Nếu chỉ trích thì thật lỗi lầm 
Không xác thực, không chân tâm 
Vì hàng đệ tử trú tâm, thực hành 
Đã mang lại đành rành lợi ích 
Không thê nào chỉ trích Đạo Sư. 
78. Vừa nghe từ đắng Đại Từ 
Trình bày khúc chiết , thực hư vấn đề 
Lô-Hích-Chả như mê sực tỉnh 
Trước lý giải chân chính trực ngôn 
Hoan hỷ bạch đức Thế Tôn : 
— “ Như một lực sĩ sức hơn mọi người 
Nắm được tóc một người sắp sửa 


Trường Bộ (Tập 1) Kinh 12: LOHICCA * MLH - 462 


Rơi thắng vào vực lửa ngục hình 
Nhâc bông người đang hãi kinh 
Đưa lên mặt đât an bình liên ngay. 


Cũng như vậy, Như Lai cứu sống 
Nắm tóc con nhắc bồng khỏi rơi 
Địa ngục tà kiến đời đời. 
Thật là vi diệu những lời ngọc châu 
Với Giáo Pháp nhiệm mầu tôi thượng 
Đáng cho con quy ngưỡng Như Lai. 


Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã năm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày. 


Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mâu, 
Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung 
Tín thành nương đắng Đại Hùng 
Thực hành Giáo Pháp muôn trùng cao thâm ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


3x + 


( Chấm dứt Kinh I2: LOHICCA - Kinh Lô Già ) 


13.Kinh TEVLIJA 
(TeviJja-sutta — Kinh Tam Minh) 


Như vậy, tôi nghe : 


I. Một thời, đức Thế Tôn, Ứng Cúng (/) 
Du hành cùng Đại Chúng tịnh, hòa (2) 
Khoảng năm trăm vị Tăng-Già 

Cùng đi đến Kiều-Tất-La (3) nước này 
Làng Bàn-môn (4) nơi đây mộc mạc 
Có vườn xoài rợp mát mọi thì 

Sông A-Chi-Ra-Va-T1 (4) 

Ở sát bên cạnh phạm vi vườn xoải 
Thuộc phía bắc làng này êm ả 
Ma-Na-Sa-Ka- Tá (4) tên làng. 

Phật cùng Đại Chúng trú an 
Vườn xoài thanh tịnh, nghiêm trang sáu thời. 


2. Lúc bấy giờ, gần nơi vườn ấy 
Nhiều Bàn-môn thông thái, trứ danh 
Nhiều đại phú hào khôn lanh 
Ở tại làng ấy, tiếng lành đôn xa : 
Ta-Rút-Kha (5), Chân-Ky (5) Phạm-chí 
Pốt-Kha-Ra-Sa-Tí (5s) Bàn-môn 
Hay Tô-Đây-GIa (5) Bàn-môn 





(1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Củng) và 


Bhagavà (Thế Tôn).(2):Bản thể Tăng Già là thanh tịnh và hòa hợp. 
(3): Vua Pasenadi ( Ba-Tw-Nặc ) trị vì nước Kosala (Kiêu-Tắt-La). 


(4) : Làng Bà-la-môn Manasàkata, có sông Aciravafi. 
* Bàn-môn hay Phạm-chí tức là Bà-la-môn. 
(2): Các vị Bà-la-môn :Tàrukkha (Đa-lê-xa), Canki (Thương-già), 
Pokkharasàti (Phí-già-la-bà-la), Todeyya (Đạo-đê-đa). 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 464 


Cha-Nút-Sô-NI (7) Bàn-môn... các nhà 
Cùng Phạm-chí (2), Phú gia nhiêu nữa. 


„ 


Lúc bấy giờ, trang lứa thanh niên 
Cùng nhau tản bộ hoa viên 
Vừa đi vừa nghĩ sự duyên đáng bàn 
Rồi hai chàng Bàn-môn (2) anh tuấn 
Đã nghị luận chánh đạo hay tả 
Khởi lên giữa Va-Sết-Tha (3) 
Cùng với Pha-Rát-Va-Cha (3) hùng hôn. 
4. Va-Sết-Tha Bàn-môn thì bảo : 
“ Đây con đường trực đạo chấp trì 
Của Pốt-Kha-Rá-Sa-Ti (4) 
Dẫn đến cộng trú với vì Phạm Thiên ” 


5... Nhưng thanh niên Bàn-môn ý khác 
Là Pha-Rát-Va-Chá bảo rằng : 
* Con đường trực đạo, chánh chân 
Dẫn đến cộng trú vĩnh hăng Phạm Thiên 
Ta-Rút-Khá (4) trí hiền Phạm-chí 
Đã giảng dạy, dẫn chỉ thực hành ”. 
6. Với ý kiến của mỗi anh 
Không ai chấp nhận, chỉ dành ý riêng. 
7. Sau, thanh niên tên Va-Sết-Thá 
Bảo Pha-Rát-Va-Chá ý này : 
“ Này bạn, tôi nghe gần đây 
Sa-Môn Thích Tử đủ đầy tinh hoa 


(1) : Bà-la-môn Jànussomi (Sanh Lậu). 

(2) :Bàn-Môn hay Phạm-Chí tức là Bà-la-môn . 

(3) : Hai thanh niên Bà-la-môn : Vàseftha và Bharadvàja. 
(4) : Hai vị thây Bà-la-môn : Pokkharasàti và Tarukkha . 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 465 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 466 


Giòng Thích-Ca, xuất gia chứng ngộ Trong khi tản bộ hàn huyện 
Gô-Ta-Ma là họ của Ngài Đồng thời trong ý cũng liền tư duy 
Hiện đang trú tại vườn xoài Tôi thì nói : “Đường đi ngay thắng 
Thuộc về phía bắc làng này không xa Dẫn sông chung với đẳng Phạm Thiên 
Gần sông A-Chi-Ra-Va-Tí Do Bà-la-môn trí hiền 
Cùng với năm trăm vị Tỷ Kheo Vệ Đà ba tập tỉnh chuyên tụng trì 
Đệ tử ngưỡng mộ vâng theo Pốt-Kha-Ra-Sa-Ti truyền giảng'. 
Trí và Giới đức thảy đều nghiêm minh NHữne anh bañ Phá Rit;Vä-Cha 


Mười tôn hiệu uy linh diệu ngữ : 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, _ : 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, : Tôi lo Pha-Rát-Va-Cha 
Do sự chứng ngộ tự Ngài Đêu cho ý kiên mình là đúng thôi 
Xứng đáng cho chúng ta đây thân hành Thưa Tôn Giả ! Thê rôi tranh biện 
Đến yết kiến hỏi rành nghĩa lý Sự bât đông ý kiên xảy ra ”. 
Ngài trả lời, ta chỉ thọ trì ”. g... —“ Va-Sết-Thá ! Nếu như là 
8. Anh kia đồng ý tức thì Điều ngươi vừa kể, trải qua bất đồng 
Hai Bàn-môn trẻ cùng đi đến vườn. Sự tranh biện chưa xong luận châp 
Gặp Thế Tôn, thông thường chào hỏi Nhưng luận châp về vân đê gì? 
Lời chúc tụng họ nói xã giao. Bât đông ý kiên điêu chỉ ? 


Lại bảo : “Con đường thắng qua 
Phạm Thiên cộng trú chính là chủ trương 
Một học thuyết hiện đương truyền bá 

Ta-Rút-Khá Phạm-chí giảng ra'. 


ganchi cả Hai đã chào Hãy nói cho rõ sở tri các người ! ” 
Đến chỗ ngồi xuống, hỏi vào sự duyên 10.—“ Thưa Tôn Giả ! Trên đời nhiều ý 
Va-Sêt- Thá thanh niên bạch hỏi : Chánh - tà đạo, nhiêu vị Bàn-môn 
— “ Thưa Tôn Giả ! Cơ hội khởi lên Thuyêt dạy khác nhau, tuyên ngôn 


Nhiều đường sai khác, Bàn-môn các nhà 
Như At-Tha-Ri-Da (7) Phạm-chí 
Bà-la-môn Tí(-Tí-Ri-Da (2) 


Một cuộc nghị luận dựa trên 
Chánh đạo, tà đạo hai bên chưa rôi 
Hai chúng tôi đêu đưa ý kiên 


Lại khác nhau vê chuyện nói trên * Các vị Bà-la-môn danh tiếng :(1) : Addhàriyà. (2) : Tiwiriyà.. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 467 


Bà-la-môn Chanh-Đô-Ka (¡) 
Bà-la-môn Chan-ĐÐa-Va (2), cùng là 
Bram-Má-Cha-RiI-Da (3) Phạm-chí... 
Các vị này đều chỉ con đường 
Dẫn đến Đại Phạm Thiên Vương 
Đề được cộng trú, ai đương thực hành. 


Thưa Tôn Giả ! Như gần làng nọ 
Hay thị trấn, đã có nhiều đường 
Khác nhau do từ nhiều phương 
Nhưng các đường đó đều vươn vào làng. 
Cũng như thế, các hàng Phạm-chí 
Đã kể trên, đều chỉ nhiều đường 
Nhưng tất cả các con đường 


Chúng đều dẫn đến sống cùng Phạm Thiên ”. 


11.—“ Va-Sết-Thá ! Ngươi liền vừa nói 
“Chúng dân đên", Ta hỏi phải không ? ” 
— “ Thưa Tôn Giả ! Tôi thật lòng 
Nói “chúng dân đên", chính trong ý phân ”. 
Đức Thế Tôn ba lần hỏi tận 
Va-Sêt-Thá xác nhận cả ba. 
UY Ngài hỏi lại Va-Sết-Tha : 
— “ Có vị nào đó trong Bà-la-môn 
Ba Vệ Đà tỉnh thông, quán triệt 
Sự hiệu biết họ rât tinh chuyên 
Các Bàn-môn này hiện tiên 
Có ai đã thây Phạm Thiên rõ ràng 2 ”. 
—“ Thưa Tôn Giả ! Các hàng Phạm-chí 


(1): Chandokà. (2) : Chandavà. (3) : Brahmacariyà. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 468 


Chưa một ai thấy vị Phạm Thiên ”. 


— “ Va-Sết-Thá ! Vậy truy nguyên 
Tôn Sư đời trước, hiện tiền Bàn-môn 

Vốn tinh thông Vệ Đà ba tập 

Có tận mắt thây được Phạm Thiên 2 ”. 


— “Thưa Tôn Giả ! Nếu truy nguyên 
Cũng chưa ai thây Phạm Thiên bao giờ ! ”. 


— “ Vậy bảy đời Tôn Sư thuở trước 
Của Bàn-môn thấy được hay không ? 
Dù cho các vị thảy đồng 
Vệ Đà ba tập thuộc lòng, tính thông 2 ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Thật không ai thấy ”. 


13.— “ Va-Sết-Thá ! Như vậy từ nơi 
Những vị Tu Sĩ cổ thời 
Thuộc Bàn-môn hệ nhiều đời đã qua 
Ba Vệ Đà tính thông mọi thứ 
Hoặc sáng tác thần chú bí truyền 
Trì tụng, ngâm vịnh, hát lên 
Ngày nay Phạm-chí vẫn bên lòng tin 
Vẫn trì tụng, giảng bình, ngâm vịnh 
Như danh tiếng của chính các vì 
Bà-la-môn hệ danh tri 
Sưu tầm thánh cú, chú trì tụng qua : 
Át-Tha-Ka, Va-Ma-Đê-Vá, 
Va-Ma-Ká, Vết-Sa-Mít-Ta, 
Da-Ma-Tắc-Ghi, Pha-Gu, 
Âng-Ghi-Ra-Sá, Pha-Rà- Va-Cha, 
Va-Sết-Tha và Káp-Sa-Pá, 
Những vị này đều đã nói lên : 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 469 


“Chúng tôi biết, đã có duyên 
Thây được chỗ ở Phạm Thiên chính ngài 
Và đã thây chô ngài đi, đên'. 
Sụ việc ây xảy đên hay không 2 ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Quả tình “không' ! ” 


14.—“ Này Va-Sết-Thá ! Vậy trong lời mình 


Chính ngươi đã xác minh sáng tỏ 
Là không có Phạm-chí Tôn Sư 
Hoặc là các Đại Tôn Sư 
Cho đến Tu Sĩ cổ từ căn nguyên 
Các thần chú bí truyền sáng tác 
Được tụng tán, ngâm vịnh, hát lên 
Vẫn được truyền lại vững bền 
Tuy nhiên tất cả vị trên chưa từng 
Đến tận nơi Phạm Cung chiêm bái 
Tận mắt thấy vị Đại Phạm Thiên. 


Các Bà-la-môn thường chuyên 
Vệ Đà ba tập mối giềng tỉnh thông 
Đã nói : “Chúng tôi không biết rõ 
Không thấy được sáng tỏ con đường 
Cộng trú Phạm Thiên hăng thường", 


Nhưng lại thuyết dạy về đường ấy ra : 
“Đây đường thắng, đây là đường chánh, 
Dẫn sông chung với đẳng Phạm Thiên 

Cho ai thực hành cân chuyên". 


Này Va-Sết-Thá ! Sự duyên vậy thời 
Có phải lời Bàn-môn các vị 
Không chính xác, vô lý hay không ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Quả tình “không” ! ”. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 470 


15.—“ Này Va-Sết-Thá ! Bàn-môn các nhà 
Dù tính thông Vệ Đà, quán triệt 
Nhưng không thấy, không, biết con đường 
Cộng trú Phạm Thiên hăng thường 
Mà lại thuyết dạy con đường ây ra 
Thì không thể có qua sự kiện 
Cũng giống chuyện ví dụ như sau : 
Chuỗi người mù ôm lưng nhau 
Người trước không thấy, người sau chăng tường 
Cả đoàn người không phương hướng tới 
Cứ lần quần, chới với xoay tròn. 


Giống như vậy, Bà-la-môn 
Trì tụng chú thuật, tĩnh thông Vệ Đà 
Nhưng trải qua, người đầu không thấy 
Cũng không thấy đến kẻ cuối cùng 
Vậy những người ấy, nói chung 
Lời nói mù quáng, mông lung sai lầm. 
Lời những người uyên thâm Phạm-chí 
Lại đáng bị chỉ trích, chê cười 
Vì họ chỉ có những lời 
Nói suông, không tưởng ; những lời rỗng không ! 


I6  Va-Sết-Thá ! Tinh thông ba tập 
Kinh Vệ Đà như khắp Bàn-môn 
Những vị này số rất đông 
Vừa đi quanh tụng với lòng lành ngay 
Vừa cầu khẩn, chắp tay tán thán 
Rồi đảnh lễ về mạn đông, tây 
Nơi mọc và lặn hằng ngày 
Mặt trăng buổi tối, ban mai mặt trời. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 471 


Họ có thấy mặt trời phía trước 
Hay mặt trăng thây được hay không ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả ! Các Bàn-môn 
Vệ Đà ba tập tinh thông trên đời 

Cũng giống như mọi người đây đó 

Cũng thấy rõ trăng lẫn mặt trời ” 


17. — “ Va-Sết-Thá ! Vậy theo ngươi 
Những Bàn-môn nọ trên đời tinh anh 
Đã thấy rành mặt trời, trăng tỏ 
Vị này có thuyết giảng con đường 
Đi đến nguyệt điện, thái dương 
Hay là chỉ dạy : “Con đường thắng đây 
Là đường chánh hướng ngay cộng trú 
Với mặt trời, tính tú, mặt trăng, 
Họ có thể chỉ được chăng ? ”. 
— “ Kính thưa Tôn Giả ! Không hằng được đâu ”. 


18. —“ Va-Sết-Thá ! Với câu nói ấy 
Ngươi xác nhận không thấy VỊ nào 
Trong số Bàn-môn tôi cao 
Vệ Đà thông hiểu biết bao tột vời 
Dầu đã thấy mặt trời, trăng đó 
Nhưng không thể chỉ rõ con đường 
Cộng trú nguyệt điện, thái dương. 


Và như ngươi nói câu thường vô tư 
Rằng các Đại Tôn Sư Phạm-chí 
Không tận mắt thấy vị Phạm Thiên 

Bảy đời Phạm-chí tiền hiền 

Tu Sĩ thời cổ lưu truyền thánh gia : 

Át-Tha-Ká (¡), Va-Ma-Đê-Vá (2) 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 472 


Va-Ma-Ká (3), Vết-Sa-Mít-Ta (4) 
Da-Ma-Tắc-Ghi (5), Pha-Gu (6) 
Âng-Ghi-Ra-Sá (7), Pha-Rà-Va-Cha (8) 
Va-Sết-Tha (9) và Káp-Sa-Pá (70) 
Thì tất cả những vị nói trên 
Không ai nói : Thấy Phạm Thiên 
Hoặc : “Chúng tôi biết? Phạm Thiên cơ mầu 
Từ đâu đến, đi đâu, nơi ở 
Các vị ấy không rõ con đường 
Cộng trú Phạm Thiên hằng thường. 


Như vậy Phạm-chí các phường tỉnh thông 
Kinh Vệ Đà suốt trong ba tập 
Nói không thấy, không gặp con đường 
Dẫn đến cộng trú vĩnh trường 
Với Phạm Thiên đó, nhưng thường thuyết ra 
“Đây đường thắng, đây là đường chánh 
Dẫn sông chung với đẳng Phạm Thiên 
Cho ai thực hành cân chuyên". 
Này Va-Sết-Thá ! Sự duyên vậy thời 
Có phải lời Bàn-môn các vị 
Không chính xác, vô lý hay không ? ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Quả tình “không” ! ” 


— “Này Va-Sết-Thá ! Thuận đồng, lành thay ! 
Những Bàn-môn giỏi hay, quán triệt 
Nhưng không thây, không biệt con đường 


* Các vị Tu Sĩ thời cổ của Bà-la-môn : (1) :Atthaka (A-sá-ca), 
(2): Vamadeva (Bà-ma- đề-bà). (3) : Vàmaka (Bà-ma). 
(4) : Vessàmifta. (5) : Yamatfaggì. (6) : Bhagu (Bà-Cứu) . 
(7): Angirasa (Uơng-kỳ-1a). (8) : Bhàradvdja (Bqr-la-đà-phan- 
xà). (9): Vàsettha (Bà-tát-sá). (10) : Kassapa (Ca-Diếp). 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 473 


Sống chung Phạm Thiên hằng thường 
Mà lại thuyết dạy: “Đây đường chánh chuyên 
Cộng trú với Phạm Thiên miên viễn 
Cho những ai thực hiện chẳng trừ”. 
Đây là sự kiện huyền hư 
Không bao giờ có, suốt từ khứ lai. 
19. Va-Sết-Thá ! Như Lai ví dụ 
Có một người thường cứ nói là : 
“Tôi yêu, ái luyến thiết tha 
Một cô gái đẹp, nết na vùng này). 
Có người hỏi : “Hỡi này ông bạn ! 
Ông có biết tường tận người yêu ? 
Thuộc giai cấp nào ? giàu nghèo ? 
Quê quán, tên tuổi, mỹ miều ra sao ? 
Người bậc trung hay cao hoặc thấp ? 
Thân ôm mập, da dẻ thế nào ? 
Đen sẫm hay là hồng hào ? 
Ở thành hay ở làng nào, gần xa 2". 


Nghe hỏi vậy, anh ta ngơ ngân 

Trả lời rằng : “Tôi chăng biết chỉ !” 
Có người hỏi lại tức thì : 

“Có phải anh đã yêu vì thiết tha 

Thật ái luyễn người mà chưa biết 

Chưa từng gặp, cũng tuyệt thấy đâu ?° 
Nghe hỏi, anh ta gật đầu. 

— Này Va-Sết-Thá ! Nghĩ sao việc này ? 
Sự kiện đây, phải chăng người ấy 
Nói vô lý, trật bậy phải không ? ”. 
— “ Vâng phải, bạch đức Thế Tôn ! 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 474 


Sự kiện như vậy thật không đúng rồi ! 
Không chính xác, đông thời vô lý ”. 


20. — “ Cũng như vậy, các vị Bàn-môn 
Ba tập Vệ Đà tình thông 
Không thê tận mắt thấy trông tận tường 
VỊ Phạm Thiên vĩnh trường, phúc lạc. 
Đại Tôn Sư của các vị này 
Bảy đời Tôn Sư bậc thây 
Tu Sĩ thời cổ đến nay lưu truyền 
Các thần chú luyện chuyên, sáng tác 
Mãi bây giờ vẫn hát, tụng, ngâm 
Nhưng khắp các vị uyên thâm 
Không vị nào thấy một lần Phạm Thiên 
Không một ai nói liền : “Tôi biết, 
Chúng tôi thấy siêu việt Phạm Thiên 
Ngài từ đâu đến tùy duyên 
Và sẽ đi tới một miễn vui an". 
Va-Sết-Thá ! Khách quan ngươi nghĩ 
Lời của những Phạm-chí uyên thâm 
Trên đây đề cập trọng tâm 
Là không hợp lý, sai lầm phải không ? ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Thật không chính xác 
Không hợp lý trong các việc này ! ”. 
— “Này Va-Sết-Thá ! Lành thay ! 
Những Bàn-môn nọ kỳ tài, tinh thông 
Ba Vệ Đà thuộc lòng, quán triệt 
Nhưng không thấy, không biết con đường 
Cộng trú Phạm Thiên hằng thường 
Mà lại thuyết dạy: “Đây đường chánh chuyên 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 475 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 476 


Cộng trú với Phạm Thiên miên viễn 22.— ““ Va-Sết-Thá ! Hãy nghĩ điều mà 
Cho những ai thực hiện chẳng trừ' Bàn-môn tinh thông Vệ Đà 
Đây là sự kiện huyễn hư Dẫu từ quá khứ suốt qua nhiều đời 
Không bao giờ có, suốt từ khứ lai. Đại Tôn Sư các thời Phạm-chí 
— Va-Sết-Thá !' Như Lai ví dụ: SA Do TU ben lo 
Sáng tác thần chú tụng trì 


Một người chuyên hưởng thụ, lông bông 
Một hôm chợt nghĩ trong lòng 
Nẵy ra ý tưởng cuồng ngông, dự trù 
Sẽ xây tại ngã tư đường cả 
Một cái thang để gã lên lầu 
Có người hỏi gã : Lầu đâu ? 
Hướng Nam, hướng Bắc hay lầu hướng Tây 
Hay là lầu được xây phương khác 
Về hướng Đông cho hạp ý mình ? 
Lầu ấy cao, thấp, trung bình ? 


Ông ta nghe hỏi, thật tình bảo “không' . 


Tất cả vị ấy chẳng chi không tường. 
Nhưng không biết con đường ; không thấy 
Sự cộng trú với Đại Phạm Thiên 
Không dám nói mình có duyên 
Đã thấy, đã biết Phạm Thiên đủ điều 
Nhưng thuyết dạy : “Đây chiều đi thắng 
Dẫn cộng trú với đắng Phạm Thiên". 
Vậy khách quan với ý riêng 
Ngươi nghĩ sự kiện tương duyên thế nào ? 
Lời các vị biết bao mâu thuần 
Không hợp lý, không chuẩn phải không ? ”. 
Họ hỏi tiếp : “Vậy ông muốn dựng — “* Thưa Tôn Giả ! Chính là không 
Một cầu thang đẹp vững lên lầu Vô lý, dù họ tỉnh thông Vệ Đà ”. 
Cái lầu ông chăng biết đâu 


Cũng chưa từng thấy cái lầu phải không ?' 23.—” Va-Sêt-Tha ! Lành thay ý tưởng 


Lời của ngươi đúng hướng, vô tư 
Đây là sự kiện huyền hư 
Không bao giờ có, suôt từ khứ lai. 


Nghe hỏi vậy, thì ông xác nhận. 
Là không bit, không tận thây lâu. 


Va-Sết-Thá ! Ngươi nghĩ sao ? 24. Va-Sết-Thá ! Như vầy được ví 
Sự kiện như vậy phải đầu bình thường A-Chi-Ra-Va-Tí sông đầy 


Lời người ấy không tường chính xác 


: Con quạ đứng trên bờ này 
Không hợp lý, sai lạc phải không ? ”. 


Có thể uống nước được ngay dễ dàng. 
— “ Vâng phải, bạch đức Thế Tôn ! Có một người muốn sang phía trước 

Sự kiện như vậy thật không đúng rồi ! Bờ bên kia cho được gấp liền 
Không chính xác, đồng thời vô lý ”. Nhưng sông lại chăng có thuyền 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 477 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 478 


Anh ta bèn gọi : 'Cảm phiền bờ kia ! Đến sau khi duyên tận mạng chung 
Hãy qua đây, hãy lìa bên ấy Những Bàn-môn ấy có cùng 
Giúp cho ta qua đấy đi nảo ! °. Phạm Thiên một cõi sống chung không nào? ” 
Va-Sết-Thá ! Ngươi nghĩ sao ? — “ Thưa Tôn Giả ! Không sao thể đạt 
Có phải vì sự khẩn cầu, van xin Sự kiện ấy dứt khoát là không ” 
Mà bờ kia nề tình qua đến 26. — “ Va-Sết-Thá ! Như bờ sông 
Vâng theo lệnh người ấy không nào ? ”. Nước tràn ngập cả, lại không có thuyền 


Một người nọ muốn liền sang bến 
Bờ bên kia, đi đến khác miền 
Gã bèn câu khân, ước nguyên 


— “ Thưa Tôn Giả ! Dâu van câu 
Sự kiện ây chăng thê nào xảy ra ” 


5.—” Va-Sêt-Thá ! Vệ Đà ba quyên Bở bên kia hãy qua liền bên đây 
Những Bàn-môn quán triệt, tinh anh Để giúp gã đi ngay cho dễ 
Loại bỏ những pháp tác thành Sự kiện ấy không thê xảy ra. 


Bả-la-môn hệ, lại dành tuân theo 
Không tác thành Bàn-môn các pháp 
Những vị này khoác lác nói là : 


27 — Cũng vậy, này Va- Sết-Tha ! 
Có năm pháp. khiến Dục 1a tăng dần 
Năm pháp ây trong phần Giới luật 


„_ Chúng tôi cầu khân Inh-Dra () Xem như thuộc giây thắng, giây chuyền 
Câu Va-Nê-Ná (2) & Sô-Ma (3) phù trì Thế nào là năm thứ riêng ? 
Y-Sa-Na (4) chứng trị gia bị Mắt cảm nhận Sắc có duyên, mỹ miều 
Câu Pa-Cha-Pa-Tí (5) chủ sanh Rất hấp dẫn, yêu kiều, khả ái. 
Cầu nguyện Phạm Thiên (6) thượng tầng Tiếng do Tai cảm thấy du dương 
Là đẳng tối thắng vô ngần uy nghĩ Điệu trằm bồng, 2 n0 Af? vương. 
Cầu nguyện Ma- -Hít-Thi (7) cứu độ Hương thơm do Mũi ngửi thường đắm say. 
Câu Dạ-Ma () gia hộ an lành. Vị do Lưỡi hằng ngày cảm nhận. 
Loại bỏ những pháp tác thành Sự ngon ngọt, cay, đăng, mặn, nông. 
Những Bản-môn nọ chỉ dành cầu xin Xúc do Thân cảm nhận xong 
Thì với sự van xin cầu khẩn Liền thấy thích thú, trong lòng hân hoan. 


(1) : Indra (Nhân-đàả-la). (2) : Vanena (Bà-lưu-va). (3) : Soma Khi tin nhận mộ TẠNG năm loại 
(Tô-ma). (4) : lsàna. (5): Pajàpati (Sanh Chủ) . (6): Brahma Câu hữu với Dục, Ai lạc liên 
(Phạm Thiên). (7) : Mahiddhi (Ma-hi-đê). (8) : Yama. Dục lạc tăng thịnh liên miên 


Trường Bô (Tâp 1) Kinh 13:  TEVLJJA 


28. 


29. 


Từ năm pháp, giống giây chuyên lưu thông 
Giống giây thắng trong vòng Giới luật 
Bậc Thánh nhân thông, suốt giữ gìn. 

Các Bàn-môn vẫn đắm mình 

Năm pháp dục lạc mặc tình say mê 
Bị trói buộc, không hè thấy sợ 
Sự nguy hiểm từ đó sinh ra. 


Do vậy , này Va-Sết-Tha ! 

Những Bàn-môn đã loại ra không hành 
Với những pháp tác thành Phạm-chí 
Không tác thành tuân kỹ pháp sinh 

Người Bàn-môn chắng đáng hành 

Họ chỉ chấp trước, thực tình đắm mê 
BỊ trói buộc, không hề nhận thức 
Sự nguy hiểm, không dứt buộc ràng 

Sau khi chết lại mong sang 

Sống chung trong cõi mỹ toàn Phạm Thiên 
Sự kiện ấy dĩ nhiên không có. 

Cũng giống như người nọ muốn mau 

Sang bờ đối diện sông sâu 

Nhưng người ấy lại trùm đầu ngủ say 
Vậy bao giờ người này qua hăn 
Bờ bên kia như hắn mong chờ ? ”. 

— “ Thưa Tôn Giả ! Không bao giờ Ï 
Người ấy không thể có cơ hội rồi ! ”. 
—“ Va-Sết-Thá ! Năm thời chướng ngại 

Năm Triền Cái, cũng gọi màn che 


Hay năm triỀền phược nặng nề 
Trong vòng Giới luật thuộc vê Thánh nhân 


* MLH - 479 


Trường Bô (Tâp 1) Kinh 13:  TEVLJJA 


31. 


Sao được gọi là năm Triền Cái ? 
Là Dục cái, Sân cải, hôn trầm, 
Trạo hồi, Nghỉ cái trong tâm 
Gọi năm chướng ngại hay năm cái màn 
Các Bàn-môn hoàn toàn quán triệt 
Rất tinh thông lý thuyết Vệ Đà 
Nhưng bị trói buộc, che lòa 
Do Dục, trạo hối, nghi và Sân điên 
Cùng “hôn trầm thụy miên” chướng ngại, 
Nên đã loại những pháp tác thành 
Tuân theo pháp không tác thành 
Bà-la-môn hệ phải hành theo đây. 


Những ai bị phủ vây, chướng ngại 
Năm Triển Cái vướng phải, vẫy vùng 
Đến khi thân hoại mạng chung 
Lại mong cộng trú vui cùng Phạm Thiên 
Sự kiện ấy dĩ nhiên vô lý. 
Va-Sết-Thá ! Ngươi nghĩ ra sao ? 
Có nghe những Bàn-môn nào 
Niên cao lạp trưởng thuộc vào Tôn Sư 
Hay các Đại Tôn Sư bàn chuyện 
Về đức hạnh uy hiển Phạm Thiên ? 
Nay ta hỏi về căn nguyên 
Đức tánh của đấng Phạm Thiên phô đồng : 


— “ Đức Phạm Thiên có & không Dục ái 2 ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Dục ái thì không ” 


— “Phạm Thiên có hận tâm không ? ”. 


— “ Kính thưa Tôn Giả ! Hận không ẩn trầm ”. 
— “ Vậy Phạm Thiên sân tâm vẫn có 2”. 


* MLH - 4§0U 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 481 


— “ Thưa Tôn Giả ! Không có sân tâm ”. 
— “ Vậy Phạm Thiên có nhiễm tâm ? ”. 


— “ Kính thưa Tôn Giả ! Nhiễm tâm không còn ”. 


— “ Phạm Thiên có hay không tự tại ? ”. 
— “Thưa, Phạm Thiên tự tại an nhiên ”. 
32. — “Này Va-Sết-Thá ! Còn riêng 
Các Bàn-môn vôn tinh chuyên Vệ Đà 
— Có Dục ái hay là không có 2 
— Thưa Tôn Giả ! Họ có dục tâm. 
— Có hay không có hận tâm ? 
— Kính thưa Tôn Giả ! Hận tâm vẫn còn. 
— Với sân tâm họ còn hay mất ? 
— Thưa Tôn Giả ! Sân tất mọi thời. 
— Họ có nhiễm tâm đầy vơi ? 
— Nhiễm tâm vẫn có trong đời Bàn-môn. 
33.— “ Va-Sết-Thá I Vẫn còn nghe, thấy 
Các Bàn-môn đây dây tánh hư 
Tham, sân, si, mạn chăng từ 
Dục áI, phiên não... không trừ thứ chi 
Trong khi ây khoan thư tự tại 
Đâng Phạm Thiên dứt ái, dục không 
Sân, hận, ô nhiêm cũng không. 
Bàn-môn ô nhiễm muốn đồng sống chung 
Với Phạm Thiên khoan dung, từ ái 
Sự việc này có xảy ra không ? ”. 
— “ Thưa Tôn Giả ! Chính là “không ”. 
34.— “ Này Va-Sết-Thá ! Thuận đồng, lành thay ! 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 482 


Như vậy thì điều đây chứng tỏ 
Dù Bàn-môn thông rõ Vệ Đà 
Tĩnh thông, quán triệt cả ba 
Mạng chung, mong được an hòa sống chung 
Với Phạm Thiên thật không thê có. 


3s. Nhưng với họ, vẫn tự dối mình 
Các vị này ngồi tự tin 
Thế nhưng thật sự đang chìm bùn nhơ 
Và khi đang vật vờ chìm đắm 
Trong bùn lầy, thật lắm dở dang 
Vẫn tưởng mình đến cảnh an. 
Do vậy đối với những hàng Bàn-môn 
Sự tính thông gọi là sa mạc 
Không có nước, chết khát ở trong 
Ta cũng gọi sự tinh thông 
Chính là rừng rậm mênh mông mịt mù 
Không lỗi ra muôn thu, được sánh 
Sự tỉnh thông bắt hạnh cũng là ”. 


57, Khi nghe Thế Tôn giảng qua 
Bà-la-môn Va-Sết-Tha bạch rằng : 
— “ Thưa Tôn Giả ! Nghe răng Tôn Giả 
Biết con đường, diễn tả rõ liền 
Đưa đến cộng trú Phạm Thiên ? ”. 
— “Này Va-Sết-Thá ! Căn nguyên có người 
Đã sinh trưởng lâu đời, chăng lạ 
Ma-Na-Sa-Ka-Tá làng này 
Chưa bao giờ rời khỏi đây 
Có người hỏi gã chỉ bày đường đi 
Các con đường phạm vì làng đó 
Chắc với gã chẳng khó khăn gì ? ”. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH _ 483 


— “ Thưa Tôn Giả ! Chắng ai nghi 
Vì gã thông thuộc phạm vi cả làng ” 


s.—“ Va-Sết-Thá ! Hoàn toàn rất lạ 


39. 


Nếu có người với gã nghi ngờ 
Khi hỏi đường làng bấy giờ. 

Với ta, không có nghi ngờ, khó khăn 
Về Phạm Thiên, muốn đăng cảnh giới 
Và con đường đưa tới Phạm Thiên 

Như Lai biết rõ căn nguyên 

Về Phạm Thiên giới, tới liền cõi đây ” 

Nghe đến đây, thanh niên bạch Phật : 


— “ Thưa Tôn Giả ! Quả thật lành thay ! 


Nếu Ngài hoan hỷ dạy ngay 
Con đường cộng trú lâu dài Phạm Thiên ” 


— “ Va-Sết-Thá ! Hãy chuyên chú ý 


Lăng nghe kỹ, Ta nói vân đề : 
Cõi trần phiền não nặng nề 
Vô minh triền phược mọi bê phủ vây 
Bỗng xuất hiện bậc thầy quảng đại 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Chánh Đăng Chánh Giác đại từ uy linh 
Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc, 
Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, 
Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Truyền dạy Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 484 


Có gia trưởng trong miền thôn ấp 
Hoặc một người giai cấp tiện dân 
Duyên lành nghe pháp thậm thâm 
Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như 
Tự suy nghĩ : “Đời như cát bụi 
Sống dẫy đầy trói buộc não phiền 
Luân hôi sinh tử triền miên 
Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa 
Ta nay phải xuất gia viên mãn 
Đời xuất gia phóng khoáng hư không 
Cuộc sống thế gian chất chồng. 
Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìnˆ. 


Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa 
Biệt gia quyền, bỏ cửa nhà 

Ba y một bát, xuất g1a tu hành. 

Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh 
G1ữ oal nghi, tự tánh sáng lòa 
Giới bôn Pa-Tí-Mốc-Kha (¡) 

Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà 
Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh 
Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm 

Biết tri túc, giữ các căn 

Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường. 

— Va-Sết-Thá ! Sao tường thuần thục 
Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ? 

Phải thấy nguy hiểm mọi chiều 

Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần 
Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hắn 


(1) : Patimokkhasanvarasila : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới . 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 485 


Đại từ tâm, bình đăng, nhân kham 
Có tâm hồ thẹn là Tàm, 

Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai 
Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh 
Không trộm cướp, chăng tính so đo 

Quyết không lấy của không cho 

Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều. 
Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát 
Không tà hạnh, dâm ác thấp hèn 

Không nói dối trá đua chen 

Không nói hai lưỡi chê khen đối lòng 
Không lường gạt cũng không ly gián 
Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia 

Sống đời chân thật sớm khuya 

Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm. 

Là giới hạnh trong tầm Giới Luật 
Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì 
Cả đến hạt giống, cỏ cây 

Cũng đều thắm nhuận đức dày Sa-Môn 
Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc 
Không múa hát, trang sức, kịch ca 

Sống thanh đạm, tránh xa hoa 
Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng 


Lại cũng không giường nằm cao rộng 
Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng 
Nô tỷ trai, gái — từ nan 
Đàn bà, con gái — không màng lưu tâm 
Cùu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa, 
Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần 
Từ bỏ gian lận bằng cân 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 486 


Từ bỏ môi giới, không phần gian tham 
Không áp bức, không làm thương tổn 
Không câu thúc, vây khốn, cừu thù 

Đó là giới hạnh đặc thù 

Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn. 
Luôn trưởng dưỡng đức tin vững chắc 
Hiểu Nghiệp lực chi phối mọi thì. 


— Va-Sết-Thá ! Hãy tường tri 
Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu 
Được hộ trì nhờ vào Giới Luật 
Tâm kiên cương chắng chút sợ gì 
Như Sát-Đế-Ly một vì 
Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san 
Đã hàng phục lân bang thù địch 
Không còn sợ đột kích biên phòng 
Tỷ Kheo chân chánh cũng không 
Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thắng ngay 
Giới Luật ấy đủ đây, cao quý 
Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm. 


— Va-Sết-Thá ! Hãy lắng tâm 
Tỷ Kheo bảo hộ các căn thê nào 2 


Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng 
Tướng chung, riêng chẳng năm giữ gì 
Mắt không chế ngự tại chi 
Khiến bắt thiện pháp ưu bi khởi vào 
Nên tham ái dâng trào đủ thứ 
Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân 
Hộ trì tích cực nhãn căn 
Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần 
Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 487 


Mũi ngửi hương , nhận thức : Ý căn 
Tỷ Kheo hộ trì các căn 
Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 


— Va-Sết-Thá ! Thời thời tỉnh giác 
Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm 
Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm 
Đều giữ tĩnh giác, trong tâm biết liền 
Khi tới, lui ; biết mình lui, tới 
Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm 
Hay khi co duỗi tay chân 
Mặc y, đi bát hay cần uống ăn 
Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác 
Đại, tiểu tiện, nhồ khạc : Biết mình 
Như vậy Tỷ Kheo tâm minh 


Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao. 


— Va-Sết-Thá ! Thế nào biết đủ ? 
Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề 
Bằng lòng ba y để che 
Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng 
Y và bát luôn gần bên cạnh 
Cũng như chim, đôi cánh luôn mang. 
Đó là Tỷ Kheo giới toàn 


Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn. 


Với Giới uấn chánh chơn cao quý 
Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì 
Chánh niệm tỉnh giác trí tri 
Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn. 
Trang bị đủ những gì cao quý 
Vị ấy lựa vị trí lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 488 


Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 
Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thắng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm. 
Gột rửa tham ái, hận sân. 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


— Va-Sết-Thá ! Người nghèo mắc nợ 

Liền chọn nghề, không sợ khó khăn 

Nhờ sự nỗ lực, tinh cần 
Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu 

Có tiền dư, nợ mau trả dứt 

Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn 
Người ấy nhờ vậy giàu sang 

Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên. 


— Va-Sết-Thá ! Bệnh duyên người nọ 
Rất đau đớn, lại khó uống ăn 
Thể lực suy yếu dần dần 
Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày 
Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH _ 489 


Dứt hắn bệnh, ăn uống tiêu thông 
Thê lực khôi phục như mong 
Hoan hỷ, sung sướng, sông trong an lành. 


— Va-Sết-Thá ! Một anh bị nhốt 
Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra 
Đau đớn, sợ hãi tối đa 
Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi 
Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án 
Xét vô tội, xóa án thả mau 
Tài sản không bị tốn hao 
Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi 
Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại 
Quá sung sướng, thanh thái hân hoan. 


— Va-Sết-Thá ! Một thời gian 
Có người nô lệ của hàng chủ nhân 
Không tự chủ, bản thân lệ thuộc 
Mắt tự do, ràng buộc khó khăn 
Bỗng một hôm, vị chủ nhân 
Tuyên bồ trả tự do thân người này 
Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng 
Người nô lệ tận hưởng niềm vui. 
— Va-Sết-Thá ! Có một người 
Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn 
Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm 
Thiếu lương thực, khan hiểm nước dùng 
Sợ hãi trong bước đường cùng 
Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều 
Mấy hôm sau, lại điều may khác 
Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng 
Vô sự, sung sướng, vui an 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 4090 


Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ. 
— Va-Sết-Thá ! Chính nhờ quán niệm 
VỊ Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri 
Năm Triền Cái chưa xả ly 
Như là món nợ, Bệnh hay Ngục đường, 
Như nô lệ, con đường sa mạc, 
Nay trả dứt hết các nợ nần 
Khỏi cơn bệnh dữ hành thân 
Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao, 
Năm Triền Cái chừng nào chưa diệt 
Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần. 
Chừng nào khi quán tự thân 
Với năm Triền Cái đã cần xả ly 
Do xả ly, tức thì hoan hỷ 
Do hoan hỷ, tâm được khinh an 
Lạc thọ sinh do khinh an 
Đạt được như thế, tâm an định liền 
Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục 
Chứng và trú vào mục Nhất Thiền 
Trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên 
Đệ Nhất Thiền, Ty Kheo thấm nhuận 
Như tắm ướt, sung mãn, tràn nhanh 
Hỷ lạc do ly dục sanh 
Với Tầm, với Tứ thắm quanh tức thời. 


— Va-Sết-Thá ! Như người hầu tắm 
Thật lão luyện, lo sắm sửa mau 
Rắc bột tắm vào trong thau 
Rồi dùng bột ấy nhỏi vào nước trong 
Nhào trộn ướt, nhưng không chảy giọt 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 491 


Cũng như một Tỷ Kheo thắng ngay 
Do sanh ly dục đủ đây 
Hỷ lạc cũng đầm ướt ngay như vây. 


56.  Va-Sết-Thá ! Lành thay ! Lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Diệt Tầm, diệt Tứ được yên 
Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai 
Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Tỷ Kheo ấy đã thấm nhuần 
Tầm ướt, sung mãn khắp thân của mình 
Do Định sinh, tràn đầy hỷ lạc 
Không chỗ nảo hỷ lạc chắng nhuân. 


— Va-Sết-Thá ! Tại cội nguồn 
Có một hỗ nước, nước tuông dâng đầy 
Cả nam, bắc, đông, tây các chỗ 
Không có lỗ thoát nước chảy ra 
Suối nước mát lạnh phun ra 
Làm cho đẫm ướt, thắm qua dâng tràn 
Thỉnh thoảng mưa, hồ càng tắm ướt 
Không chỗ nào không được tràn dâng 
Tỷ Kheo hý lạc thắm nhuần 
Do Định, tâm ướt khắp thân của mình. 


— Va-Sết-Thá ! Hành trình tiếp nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền 
Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú” tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 4092 


Tỷ Kheo đẫm ướt, thắm nhuần tự thân 
Sự lạc thọ, không cần có hỷ 
Lạc thọ ấy thắm kỹ toàn thân 
Không một chỗ nào trên thân 
Mà Lạc thọ đó không phần thắm vô. 


— Va-Sết-Thá ! Như hồ sen trắng 
Cả sen hồng chen lẫn sen xanh 
Những hoa sen ấy đều sanh 
Từ trong hồ nước, lớn nhanh từng ngày 
Nhưng chúng vẫn chưa ngoi khỏi nước 
Từ gốc rễ đẫm ướt tới đầu. 
Ty Kheo với lạc thọ sâu 
Không đi với hý, thắm mau tràn đây. 


— Va-Sết-Thá ! Lành thay ! Lại nữa 
Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền 
Xả lạc, xả khổ ; tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao 
Như Tỷ Kheo ấy thấm sâu, ướt đầm. 


* Vị Tỷ Kheo với tâm thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
VỊ Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới 
Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy 
Biết rằng : “Thân của ta đây 
Chính là Sắc pháp, thân này do sanh 
Do bốn đại tác thành hoàn hảo 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH _ 493 


Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường 
Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương 
Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này 
Thức tánh ta bị giây trói buộc 
Trong thân ấy, lệ thuộc như vây. 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 


* Vị Tỷ Kheo cần chuyên, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo Thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời 
Do ý làm ra tức thời 
Tạo một thân khác từ nơi thân này 
Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp 
Do ý sinh, đủ các căn phần 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân 
Toàn thân không thiếu một căn chi nào. 


* Vị Tỷ Kheo thanh cao, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 494 


ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này, 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 


— Va-Sết-Thá ! Hãy liền ví dụ : 
Có một người chăm chú qua đàng 
Bỗng nghe tiếng trồng rộn ràng 
Trồng lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh 
Tiếng xập xóa, tiếng loa, tiếng kiếng 
Người ây nghe và hiểu tận tường 
Âm thanh trầm bồng du dương 
Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài 


* Vị Tỷ Kheo nghiêm oai, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần 
Với Tai thanh tịnh siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày. 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 
— Va-Sết-Thá ! Hãy liền ví dụ 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 495 


Có một người thiếu nữ, hay là 
Thanh niên, đàn ông, đàn bà 
Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương 
Thật sáng trưng, hay trong chậu nước 
Thấy mặt mình, biết được thế này : 
Có tỳ vết thì biết ngay 
Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 


Bình thản như vậy, chăng phiền chăng ưu. 


VỊ Tỷ Khưu hướng tâm đên với 
THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay 
Tâm của người khác hằng ngày 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 
Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác, cả hàng trí, ngu. 
— Va-Sết-Thá ! Ví như một gã 
Từ làng mình đi quá làng bên 
Từ làng bên lại đi lên 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 496 


Đến một làng khác rồi bèn trở lui 
về làng mình, bùi ngùi nhớ lại 
Cuộc hành trình đã trải đi qua 
Đến làng bên, gặp người ta 
Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con 
Tại nơi Ấy, ta còn kỷ niệm 
Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao 
Rời làng ấy, ta lại vào 
Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn 
Gặp người lớn, trẻ con thôn ấp 
Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi 
Trở về làng cũ của tôi 
Lại rất nhiều chuyện nồi trôi hằng ngày. 
* Vị Tỷ Kheo thăng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyên, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH -— 497 


Có tên tuổi, giòng họ thế nào 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm tồi. 
— Va-Sết-Thá ! Như nơi ví dụ : 
Một tòa lầu có đủ kiều phù 
Lầu này Ở giữa ngã tư 
Một người mắt sáng đến từ phương xa 
Lên thượng đải, anh ta thấy TỐ 
Người ra vào các ngõ bốn phương 
Nhiều người qua lại trên đường 
Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư 
Những người khác đến từ nhiều hướng 
Đi giữa đường hoặc đứng nhìn chơi 
Chỉ băng đôi mắt sáng ngời 
Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay. 


* Vị Tỷ Kheo thăng ngay thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 


Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 
Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH —_ 498 


Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thẳng thúc nạn taI. 
* Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời. 


Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giông nhau này. 
Hành trình vị ấy thắng ngay 
Con đường giải thoát mở bày an nhiên. 


— Va-Sết-Thá ! Hãy liên ví dụ : 
Dãy núi lớn đầy đủ nước trong 
Không cầu nhiễm, sạch trắng bong 
Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ 
Những hòn sạn, con sò, hòn đá 
Những con hến, đàn cá tung tăng 
Trong tâm vị ấy nghĩ răng 
Nhờ mắt sáng thấy vô ngần điều hay. 


* Vị Tỷ Kheo thắng ngay, thuần tịnh 
Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền 
Nhu nhuyền, vững chắc — theo thiền 
Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu. 
Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 499 Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH — 500 


LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành Với Từ câu hữu, với tâm thoát trần. 
Lậu Tận Trí, biêt ngọn ngành Va-Sét-Thá ! Không sân, dục ái, 
Đây là sự Khô, nguyên nhân đưa vào Không hận, nhiễm, tự tại an nhiên 
Đây Khô Diệt, đường nào diệt khô Chính là con đường nhãn tiền 
Biệt như thật lậu-hoặc loại này Dẫn đến cộng trú Phạm Thiên rõ ràng. 


Nguyên nhân lậu-hoặc là đây 


_ Ti _ % : : Á N z Ị ` ` 2 
Diệt trừ lậu-hoặc, biệt ngay con đường. 78. Va-Sêt-Thá ! Hoàn toàn cảm thụ 


VỊ Tỷ Kheo an trú muôn phương 


Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức Cùng khắp thế giới vô lường 
Tâm vị ây rầt mực sáng trong Biến mãn, câu hữu thường thường với Bi 
Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong Cũng như thế, đồng thì với Hỷ 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn Rồi với Xả ; thì vị Tỷ Kheo 
Liên hiệu rõ : “Tự thân giải thoát An trú biến mãn duyên theo 
Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành Với tâm câu hữu cũng đều với Bi 
Việc cân làm, đã thực hành Trú biến mãn khắp vì Hỷ, Xả 
Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiện bày. Không hận, sân, rộng cả, vô biên. 
7ø... Tâm vị ây đủ đây, an trú 79. Va-Sết-Thá ! Như hiện tiền 
Biên mãn tâm câu hữu với Từ Có người lực sĩ thôi lên tù-và 
Bôn phương : nam, bắc, đông, tây Khắp bốn phương gần xa nghe tới 
Hướng trên, hướng dưới cũng tày bê ngang Không khó khăn việc thôi tù-và 
Khăp phương xứ vị này an trú Cũng vậy, này Va-Sết-Tha ! 
Biên mãn tâm câu hữu với Từ Hình thức sự sống trải qua muôn chiều 
Quảng đại, vô biên như như Không một ai Tỷ Kheo bỏ sót 
Không sân, không hận, tâm Từ vui tươi. Không biến mãn, giải thoát suy tầm 
71 Va-Sết-Thá ! Như người lực sĩ Cùng khởi Tứ Vô Lượng Tâm : 
Thôi tù-và đích thị dễ dàng Từ, BI, Hỷ, Xả diệu thâm vô lường. 
Muôn phương nghe tiêng vang vang. Đây chính là con đường đưa tới 
Tỷ Kheo cũng vậy, trải sang mọi điêu Để cộng trú cùng với Phạm Thiên. 


Mọi hình thức, muôn chiêu sự sông 
Không bỏ sót ai, chóng quên lâm 
Mà không biên mãn rộng thâm 


80. Va-Sết-Thá ! Việc như trên 
Tỷ Kheo vị ây, ngươi nên nghĩ gì ? 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 501 


— Có hay không chấp trì Dục ái ? 
— “Thưa Tôn Giả ! Dục ái thì không ” 
— Có sân, hận tâm hay không ? 
— “ Vị ấy không hận và không sân tà ” 
— Có nhiễm tâm hay là không có ? 
— “* Thưa Tôn Giả ! Không có nhiễm tâm ” 
— Vị ấy tự tại hay không ? 
— “ Vị ấy tự tại, cõi lòng an nhiên ” 
§I.— Va-Sết-Thá ! Phạm Thiên, ngươi nói : 
Không dục ái , không hận, không sân 
Có tự tại, không nhiêm tâm. 
Ty Kheo vị ây : hận, sân không còn 
Cũng tự tại, không còn dục ái. 
Giữa Tỷ Kheo với Đại Phạm Thiên 
Đã có một sự tương duyên 


Có thể cộng trú một miền được không ? ”. 


— “ Thưa Tôn Giả Ì Tương nà như thế 
Sự việc ấy có thê xảy ra ° 


— Lành thay, này Va-Sết-Tha ! 

Tỷ Kheo vị ấy khi mà mạng chung 
Với Phạm Thiên sống cùng một cõi 
Khi đức hạnh đại loại giống nhau 

Còn những Bà-la-môn nào 

Dù tỉnh thông, giỏi đến đâu chăng là 
Ba Vệ Đà thuộc lòng, quán triệt 
Nhưng thân, tâm chưa diệt lỗi lầm 

Dục ái, sân, hận, nhiễm tâm 

Không có tự tại, phù trầm tử sinh 


Trường Bộ (Tâp 1) Kinh 13:  TEVIJJA * MLH - 502 


82. 


Thì làm sao định ninh hư vọng 
Dạy con đường chung sông Phạm Thiên ? ”. 


Vừa nghe xong, hai thanh niên 
Bà-la-môn vốn tinh chuyên Vệ Đà 
Va-Sết-Tha, Pha-Ra-Va-Chá 
Đều hoan hý khôn tả, nói ngay : 
— “Thưa Tôn Giả ! Vị diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Để ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu 
Cũng như thế, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày. 


Chúng con quy ngưỡng từ nay 
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng, thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận chúng con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kể từ nay đến lúc mạng chung 
Nguyện theo lời đẳng Đại Hùng 
Thực hành Giáo Pháp vô cùng cao thâm ”./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


*%#*% 


( Chấm dứt Kinh 13: TEVIJJA — Kinh Tam Minh ) 


- HÉT TẬP I - 


Thơ Kinh Trường Bộ ( Tập I) *_ MLH — 503 


KINH SÁCH THAM KHẢO : 


— TRƯỜNG BỘ KINH 
( Hòa Thượng Thích Minh Cháu dịch ) 


X 
- ĐỨC PHẬT và PHẬT PHÁP Ph ân 
[ The BUDDHA and HIS TEACHINGS ] 
( Hòa Thượng NARADA - Phạm Kim Khánh dịch ) 


- LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT TỎ CÓ-ĐÀM 
( Mahà Thong Kham Medhivongs ) 


- THIÊN TỨ NIỆM XỨ - MINH SÁT TUỆ PHU LUỤUC 
® ® 


( Hòa Thượng Thiên Sư Giới Nghiêm — Thitasìlo Mahàthero ) 


- MI-TIÊN VẤN ĐÁP - MILANDAPANHÀ 
( Hòa Thượng Giới Nghiêm — Thitasìlo Mahàthero soạn dịch ) 


— PHẬT HỌC QUẢN NGHI 
( HT. Thích Thánh Nghiêm . Thây T. Minh Quang dịch ) ( Vở Kịch Thơ về đạo : “ 41-Dục Vương - 
~ ĐẠI TỰ ĐIỄN TIÊNG VIỆT hay : “ Thán người bát tịnh ” ) 


( Nguyễn Như Ý chủ biên - NXB Văn Hóa Thông Tin VN ) 


— TƯ TƯỞNG XÃ HỘI trong Kinh Điền PHẬT GIÁO 
NGUYEN THUY - HT. Thích Chơn Trí ( Nguyên Siêu ) 


— PHẬT GIÁO NAM TÔNG tại ĐÔNG NAM Á 
( Giáo sư Trần Quang Thuận ) 


- PHẬT GIÁO CHÁNH TÍN (H7. Thích Trí Nghiêm ) 


— Tìm hiểu & Học tập KINH PHÁP CÚ Tập I 
( Cư-sĩ THIỆN NHỤT phiên dịch và ghi chú ) 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ? * MLH_— 505 





Kịch Thơ : 


A DỤC VƯƠNG 
(hay: Thân người bất tịnh ) 


HTr. MAI LẠC HỎNG soạn. 


+ 
+ ®% 


LỜI DẪN CHUYỆN : 


Sau khi đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn khoảng hơn 200 
năm, tại Ấn Độ đã xuất hiện một vị Vua nồi tiếng, đó là Vua Ạ Dục 
tức ASOKA Đại Đé. Vì ông có thân hình đen đủi, xấu xí, da sân sùi, 
nên ông bị vua cha hất húi, đa số triểu thân đều chê bai, chế nhạo 
ông. Nuôi hận nên sau đó ông đã giết anh ruột là Thái tử Susima 
để Cướp ngôi. Sau khi lên ngồi, Ông trở thành một vị vua cùng hung 
cực ác : Giết những đại thân và tắt cả những ai trước đây đã từng 
chế nhạo, khinh khi ông ; đem quân chỉnh phục các nước và tàn sát 
hết những ai chống cự lại. 


Nhưng một buổi chiêu. trên chiến địa Kalinga, Vua đứng lặng 
nhìn bãi chiến trường ngôn Igang xác chết của quân lính hai bên, 
ông bông dâng lên niềm xúc động. Sau đó có cơ duyên gặp vị 
Thánh Tăng thuyết giảng cho Vua nghe về tội phước, nghiệp báo 
và đo túc duyên từ kiếp trước nên Vua đã hồi đầu hướng thiện, quy 
y Tam Bảo và trở thành một vị Nhân Vương Hộ Pháp vô cùng đắc 
lực của Phát Giáo. 


Chính từ trong bóng lối của Vô Minh, thấy được ánh sáng 
huyễn diệu của Đạo Vàng nên Vua sau khi trở về với Chánh Pháp, 
hết lòng cung kính và ủng hộ Tam Bảo. Nhưng công đức cao quỷ 
và fo lớn nhất của ông như nhận định chung của nhiều Sử gia, 
nhiều nhà nghiên cứu Đạo Phật là việc đã cho thành lập nhiễu 
đoàn truyền giáo đến các nước lân bang, đề từ đó lan rộng khắp 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * MLH — 506 


năm châu bón bề. Chính từ việc Giáo Pháp đã được truyền bá sâu 
rộng đến nhiều nơi, mà sau khi Phật Giáo bị bách hại do người 
Hải Giáo cuồng tín đốt phá chùa chiễn, tàn sát Tăng Ni vô cùng dã 
man, PG tại Ấn Độ hầu như sụp đổ ; thì PG tại nhiễu nước đã đâm 
chối bén rễ và ngày càng phát triển khắp năm châu. 


Đại Đề ASOKA - A-Dục còn có công lớn trong việc lưu lại cho 
hậu thế những công trình kiến trúc tại những di tích liên quan đến 
cuộc đời Đức Phật tại Bốn Thánh tích : nơi Phật Đản sinh, Thành 
đạo, Chuyển Pháp luân và Nhập Niế-bàn. Riêng tại Thánh địa 
Lumbimi ( nơi Phát đản sinh ), Vua cho dựng trụ đá và khắc nhiễu 
bia đá kỷ niệm nơi ra đời của Bậc Đại Trí Đại B¡ Thích Ca Mãu 
Ni. Chính bia đá ấy được các nhà khảo cô Tây phương mệnh danh 
là “bản khai sinh của Đức Phật” và từ đó thế giới công nhận Đức 
Phật Thích Ca là nhán vật có thật và bộ Tam Tạng đồ sộ với giáo 
nghĩa thâm diệu là của Ngài thuyết ra. 


Sự sùng kính đối với Tam Bảo được thể hiện qua việc Nhà Vua 
hể gặp Chư Tăng bắt cứ nơi đâu, Vua đều xuống kiệu quỳ mọp sát 
đất đề đảnh lễ. ( Nhưng cũng do sự tôn kính Tăng-đoàn nên Vua đã 
ra lệnh trục xuất khỏi Tăng-đoàn hàng vạn người giả tu, mượn 
chùa chiên làm nơi mưu câu danh lợi, hoặc Giới luật không 
nghiêm trì, hoặc không giữ gìn oai nghỉ tế hạnh của bậc Xuất gia, 
không xưng đáng đứng trong hàng ngũ bậc Chúng Trung Tôn ). 


Sự sùng kính đối với Tăng Bảo của Vua không phải là không 
gặp sự chống đổi từ các Đại thân không có đức tin nơi Phật Pháp, 
hay từ những người ngoại đạo, mà hình ảnh Đại Thân DA-TÁT 
trong vở Kịch Thơ này là một tiêu biểu Nhưng Vua đã dùng 
phương tiện diệu dụng đề hướng dẫn họ quay đâu về nẽo Giác. 


( Người soạn : Giới Lạc — Mai Lạc Hồng ) 





CÁC VAI: 
- Vua A-DỤC. - Đại thần DA-TÁT. 


— VỊ Sa-môn Và một sô Cận thân, quân sĩ hâu cận. 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * MLH_— 507 
CẢNH 1: 


( Vua A-Dục, Đại thân Da-Tát và vài vị cận thán và quân sĩ hộ giá 


cùng đi ra, thong thả thưởng ngoạn phong cảnh ) 


VUA : - Này Bá Quan ! Hãy xem kia phong cảnh 


ˆ 


Thật hữu tình như dệt gầm thêu hoa 
Hôm nay Trẫm có dịp dạo chơi để tìm hiểu gần xa 
Đời sống của trăm họ có thuận hòa, an ôn ? 

( Trầm ngâm, rồi tiếp ) 

Nghĩ lại Trẫm trước đây... Ôi dày tội ! 
Khắp nơi nơi gọi Trẫm là A-Dục Ác Vương 
Bởi tính hung tàn, hiếu sát— chẳng xót thương 
Coi tính mạng người người như cỏ rác. 
Nhưng... một chiều kia, một mình ta đứng lặng 
Giữa bãi thây người của chiến-địa Ka-Ling-Ga 
Chợt từ thâm tâm, một nỗi ân hận xót xa ! 
Ôi ! Thù hận đã choán mờ kim cổ ! 
Chiến thắng sinh hận thù, làm sinh linh đau khổ 
Rồi được gì với mỗi phú quý, bã hư danh ? 
Thế rồi nhân duyên gặp được bậc Thánh Tăng 
Đã chuyên hóa Trẫm thành Hiền Vương A-Dục. 


Thật mâu nhiệm, cao siêu lời Phật dạy : 
Chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình ” 
Rồi từ đó Trẫm quy y, nương Giáo Pháp cao minh 
Mang Phật đạo ứng dụng vào nên cai tri. 

( Ngưng một lát, rồi tiếp ) 
Nhân lúc nhàn du, Vua tôi hoan lạc 
Bá quan có điều gì muốn trình tấu cùng ta 2 


DA-TÁT : 


Tâu Thánh Thượng ! Xin Cửu Trùng lượng thứ 
Cho những điêu thân hạ sắp trình tâu. 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * MLH_— 508 


Quả thật là nhờ nơi Phật Pháp cao sâu 

Mà Thánh Thượng đã trở thành Minh-quân uy đức. 
Nhưng... theo thiên ý hạ thần từng thao thức 

Chờ dịp nào thuận tiện để tâu Vua. 

Nên hôm nay thần đánh bạo xin thưa : 

Mong Thánh Thượng hãy cao minh xét lại : 

Những chỉ phí để cúng đường... đáng ngại ! 

Nào xây chùa, xây Đại bảo tháp ở bốn chỗ động tâm 
Nào cung dưỡng Chư Tăng hàng vạn vị các Tùng-lâm 
Hao tồn công nho, sợ dân tình ta thán. 

Xin Thánh Thượng... 


VUA : .... Khá khen khanh thắng thắn. 


Nhưng những việc Trẫm làm chưa hề tạo khó khăn. 

Không bao giờ Trẫm muốn muôn dân nghèo đói, 
nhọc nhẳn. 

Khiến đời sống trăm họ phải lầm than cơ cực, 

Mà trái lại, dân chúng âu ca, chung lòng hợp sức 

Xây dựng một quôc gia Đạo đức rạng ngời. 

Ánh Đạo Vàng trải rộng khắp nơi nơi 

Đem thịnh vượng, đem thanh bình an lạc. 


(Chợt nhìn thấy một Nhà Sư chấm rải bước ra, đang đi khất thực) 


Ô ! Nhân buổi nhàn du lại gặp bậc Sa-Môn . 
Thân tướng trang nghiêm, an lạc tâm hồn 

Hạnh nguyện độ tha ngày ngày khất thực 
Nguyện xả ly, các ngài luôn thực hành Tỉnh thức, 
Đem tình thương xoa dịu mọi đau thương. 


( Bước tới trước vị Sa-môn, chí thành đảnh lễ ) 


— Bạch Đại Đức ! Đệ tử xin kính thành đảnh lễ 


Nguyện muôn loài được ân cảm đức Từ Bi 
Không tham lam, tật đỗ, chăng mê si 
Hành Chánh Đạo để thoát vòng sinh tử. 

( Vị Sa-Môn chỉ chấp tay niệm Phật rồi đi vào ) 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * NMLH_— 509 


DA-TÁT : 
Tâu Thánh Thượng ! Ngài quá tôn sùng Tăng-lữ 
Đã hạ mình, không kê đến thân danh. 
Bất quá Chư Tăng cũng chỉ là hạng thứ dân, 
Còn Thánh Thượng ở ngôi cao chín bệ. 
Là bậc Chuyển Luân Vương bốn phương đều vị nễ 
Lễ nào Vua lại lạy Tăng-lữ giữa đường đi 2 


VUA : 
Này Da-Tát ! Hiền khanh chưa tường tận 
Nên không thể hiểu về hành động của Trẫm đâu ! 
Rồi đây. .. Phải, Rồi đây khanh sẽ rõ nông sâu... 
Giờ đã muộn, ta hãy hồi cung kẻo trễ. 


( Vua tôi cùng vào ) 


CẢNH 2: 
( Da- Tát thất thêu bước ra, tay cẩm cái đầu người, vừa đi vừa 
kêu khổ ) 
DA-TÁT : 

Ôi khổ sở cho thân ta... ! Thật là quá khổ ! 
Chẳng hiểu vì sao Vua lại truyền lệnh các quan 
Mỗi người phải tự mình đem bán một món hàng 
Món hàng đó là... cái đầu súc vật 
Nào đầu heo, đầu dê, đầu bò. .. Chán thật ! 
Riêng mình ta phải lảnh cái đầu người ! 
Ôi ! Cái đầu người dơ nhớp tanh hôi 
Ai cũng ghê tởm, chăng dám đến gần nửa bước. 
Ta đã rao bán khắp các chợ xa gần khắp lượt 
Nhưng chắng ai thèm đếm xỉa đến cái đầu lâu. 
Các đầu súc vật kia đã bán hết từ lâu 
Còn cái đầu người này mỗi lúc càng thêm hôi thối. 
Thôi, ta cũng phải về Triều chịu tội 
Bởi đây là nghiêm lệnh của Nhà Vua. 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * NMLH_— 510 


Nếu bán không xong... Không phải chuyện đùa ! 
Vua sẽ chiếu nghiêm-lệnh theo Luật hình : Xử Tử ! 
Ôi ! Ngao ngán cho tình đời, thế sự... 

Ôi , Vô thường ! Ta sắp phải chịu tai ương ! 

Ôi ! Đau thương, khổ não, đoạn trường ! 


( Khổ sở bứt đâu bứt tai rồi lê bước đi vào ) 


CẢNH 3: 

( Cảnh Triêu đỉnh — Vua ngồi trên ngai vàng, các quan đứng châu. 

Da-Tát khép nép bước vào, tay xách cái bọc, mặt cúi gâm ) 
VUA : 

Này Da-Tát ! Khanh đã hoàn thành sứ mệnh 

Của Trâm đã giao — hay kêt quả thê nào 2 

Cóớ sao khanh dáng thiêu não, xanh xao 

Còn xách cái chi chi trong bọc 2 
DA-TÁT : ( qu) xuống ) 

Tâu Thánh Thượng ! Thân dập đâu chịu tội 

Bởi không thi hành nôi lệnh Vua giao . 

Cái đầu người là vật đáng kinh tởm biệt bao ! 

AI ai cũng xa tránh thì làm sao thân bán được... 
VUA : 

Vậy theo khanh, cái đâu này uê trược 

Hay tât cả đầu người đêu đáng gớm, đáng ghê ? 
DA-TÁT : Tâu Thánh Thượng ! 

Tât cả mọi người từ thành thị chí thôn quê 

Nêu lây đâu đem bán đêu đáng ghê, đáng gớm 2 
VUA : 

Thê thì đâu của Trâm đây cũng là... đáng tởm ? 
DA-TÁT : ( sợ hãi, mọp sát đất ) 

Tâu Thánh Thượng ! Hạ thân không có ý. 

Chỉ vô tình phạm thượng với Thiên-nhan. 


Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * MLH— SI1 Kịch Thơ : “ A-Dục Vương ” * MLH — S12 
Nhưng hạ thần đã không làm tròn việc của Vua ban Hiền khanh đã hiểu chưa ? Nơi chốn đi về ! 
Xin Thánh Thượng chiêu Luật hình xử trị. ; 
DA-TAT : 


VUA : (đứng dậy, bước đến đỡ Da-Tát lên, giọng tha thiết ) Tâu Thánh Thượng ! Thật vô vàn hạnh phúc 


Này Da-Tát hiền khanh ! Đây chỉ là dụng ý 

Trẫm muốn cho khanh hiểu rõ Luật Vô-thường. 

Cuộc đời này Vô ngã, khổ não, tai ương ! 

Thân tứ đại chứa toàn đồ bắt tịnh : 

Nào máu, mủ, đàm, thịt, gân, xương... kết dính 

Nào phân, ghèn, mồ hôi, nước tiểu... tanh hôi 

Sau khi chết đi, tứ đại rã tan rồi 

Còn chi nữa mà uy quyền, mà thân danh oanh liệt 

Khi còn sống đã gây ra bao ác nghiệp 

Lúc mạng chung, chẳng mang theo được danh vọng, 
tiền tài, 

Kẻ vô trí không hiểu sâu Giáp Pháp Như Lai 

Quý tắm thân giả tạm của mình, nâng níu trau chuốt 

Ngã mạn cống cao nên lý-mầu không thông suốt, 

Nâng bản ngã thấp hèn lên đến mức tối đa. 

Nếu có người nào lỡ đụng đến cái Ta 

Thì lập tức nổi tam bành, lục tặc... 


( ngừng một chút, rồi tiếp ) 


Trẫm đã hiểu đạo và có đức tin vững chắc 
Nên thường đảnh lễ Chư Tăng, trừ ngã mạn cho mình 


Cho hạ thần ; được ngộ đạo hôm nay. 

Nhờ tâm Từ bị của Thánh Thượng cao dày 
Nên thần hạ được thấm nhuân nguồn đạo vị 
Càng ngưỡng vọng sâu xa nên Giáo-lý, 
Trong hồng ân nét mâu nhiệm thiêng liêng. 


Từ nay, hạ thần xin quy y nương tựa đắng Cha Hiền 

Quy y Pháp, quy y Tăng đời đời kiếp kiếp. 

Nguyện tích cực hỗ trợ Thánh Quân những việc làm 
kế tiếp, 

Đề Ánh Đạo Vàng tỏa rạng khắp nơi nơi. 


VUA : 


Thật lành thay ! Đạo Giải-thoát giúp đời Ï 
Đã thu phục lòng người không bằng gươm đao, 

bạo lực. 
Đem lại sự an lạc cho tâm hồn, vun bồi đạo đức 
Hạnh phúc gia đình, muôn loại được vui an. 
Vậy các khanh hãy cùng Ta vọng hướng Từ Quang, 
Cầu Phật lực sáng soi bao tắm lòng hướng thiện. 


( Vua tôi cùng q12), ngước nhìn lên khoảng không. Hậu trường 


3 A 2 ề ^ « S) £ š A Đ ‹€€ Vấn «€€ ! 
Vả lại các vị chân tu là những bậc hiền minh, đồng ca bài ca Kết đoàn”: “A-Dục Vương ! Đáy là Khi Ngàn 
năm vẫn còn truyền lưu chúng ta đạo tâm vô lượng...”. Màn từ 


Từ giã gia đình, nguyện làm Như Lai Sứ-giả. từ kéo lại } 
Chỉ với bình bát, tam y ; với Tâm Từ cao cả . ( HTr. MAI LẠC HÔNG soạn ) 
“Xả phú câu bân, xả thân câu đạo”, hy sinh. 


Nay còn chút hơi thở đây, ta hãy cô làm lành, 
Đến khi chỉ còn là cái thây ma thì làm sao mà đảnh lễ 
Thân tứ đại đã không phải là của ta, trược uế ! 
Cái đầu lâu này chỉ là vật đáng tởm, đáng ghê 


